BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


”_ Biên mục trên xuấi bản phẩm 


của Thư viện Quốc gia Việt Nam 


Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho bậc đại 
học hệ không chuyên lý luận chính trị. - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 
440tr. ; 2Ícm 

TSHN 9786045765906 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Lịch sử 3. Giáo trình 
324.259707509 - dc23 
CTM0460p-CIP 


(Dònh cho bậc đợi học hệ không chuyên lý luận chính tr) 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
Hà Nội - 2021 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 447 854 


BẠN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 


1. Đồng chí Phạm Văn bánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; 

2. Đông chí Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; —— 

3. Đẳng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

4. Đồng chí Lê Hải An Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; 

5, Đẳng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đẳng, 
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên; 

6. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Thành viên; 


7. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương 
Đẳng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên; 

8. Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, 
Thành viên; 

9. Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, 
Thành viên; 

10. Đềng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành viên; 

11. Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam, Thành viên; 

12. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Thành viên. 


(Theo Quyết định số 165-QĐ/BTGTW ngày 06/6/2016, 
số 1303-QĐ/BTGTW ngày 05/4/2018, số 1861-QĐ/BTGTW 
ngày 04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung dơng Đẳng) 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/ 854 


HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN 


- PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, Chủ tịch Hội đồng 
- PGS.TS. Ngô Đăng Tri, Phó Chủ tịch Hội đồng 

- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Thư ký chuyên môn 
- Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Bình Ban 

- PGS.TS. Vũ Quang Hiển 

- PGS.TS, Phạm Xuân Alÿ 

- PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà 

- TS. Nguyễn Hữu Công 

- Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Văn Sự 

- PGS.TS. Nguyễn Văn Giang 

- PGS.TS. Trần Thị Thu Hương 

- TS. Nguyễn Thị Hoàn 

-7TS. Dương Văn Khoa 

- T9. Ngô Quang Định 

- Nguyễn Đức Trung, Thư ký hành chính 


Photokhoahoc@gmail.com : Zalo: 0912 447 854 


.— 


LỜI GIỚI THIẾU 


Thực hiện các nghị quyết của Đảng về đổi mối căn bản, toàn 
điện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 28/3/2014 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng ban hành Eết luận số 94-E7/TW “yề việc 
tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống 
giáo đạc quốc dân”. Kết luận số 94-KT/TW khẳng định, đổi mới 


việc học tập (bao gồm cá nội dung, chương trình, phương phấp 


giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên..) lý luận chính trị trong 
hệ thống giáo dục quốc đân có tầm quan trọng chiến lược; đồng 
thời yêu cầu đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ 
thống giáo dục quốc dân phải tạo bước tiến mới, có kết quả, chất 
lượng cao hơn, góp phần làm cho chủ naghia Mác - LânIn, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng giữ vai 
trò chủ đạo trong đời sống xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam 
luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đẳng và với chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đẳng, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương 
trình, giáo trình lý luận chính trị, trong những nắm qua, việc tổ 
chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực 


biện nghiêm túc, công phụ, cấn trọng với nguyên tắc cần phân 


t 


định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học, 


tránh trùng lắp, đồng thời bảo đảm tính liên thông. Phương châm 
của đổi mới việc học tập lý luận chính trị là cùng với đổi mới về nội 
dung phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng đạy và học tập 
theo hướng sinh động, mềm dẻo, phù hợp với thực tiễn cũng như 
đối tượng học tập; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm cho 
người dạy, người học. Đối với sinh viên đại học hệ không chuyên lý 
luận chính trị, phải xây dựng các bài giảng chung, tổng hợp các 
vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lêmn, trọng tâm là về chủ 
nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư 
tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đăng. Sinh viên 
hệ chuyên lý luận chính trị cần học tập các kiến thức sâu rộng, 
đây đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo. 

Trong quá trình biên soạn, tập thể các tắn giả đã kế thừa nội 
dung các giáo trình đo Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn 
giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Đồng thời, 
Ban Chỉ đạo, tập thể tác giả đã tiếp thu các ý kiến góp ý của 
nhiều tập thể cũng như các nhà khoa học, giẳng viên các trường 
đại học trong cả nước, Cho đến nay, về cơ bản bộ giáo trình đã 
hoàn thành việc biên soạn theo những tiêu chí để ra. Nhằm cung 
cấp tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các 
trường đại học theo chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ 
giáo trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên và 
không chuyên lý luận chính trị, gồm 5 môn: 

- Giáo trình Triết học Nâác - Lânin 


~ Giáo trình tĩnh tế chính trị Mác - Lênin 


Photokhoahoc@gmail.com : Zalo 


- Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học 

- GHáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 

- Giáo trình Lịch sử Đẳng Cộng sản Việt Nam. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình tổ chức biến 
soạn, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thảo và xuất 
bản, song đo nhiều lý do chủ quan và khách quan, bộ giáo trình 
chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, cần được 
tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật. Rất mong nhận được 
các ý kiến góp ý của bạn đọc để bộ giáo trình được hoàn thiện 
hơn trong những lần xuất bản sau. 

Thư góp ý xin gửi về: Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, số 35 Đại Cổ Việt, Hà Nội; hoặc Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật, số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Email: 
suthat@nxbcbgg.vn. 

Trân trọng giới thiệu bộ giáo trình với đông đảo bạn đọc. 


Hà Nội, thẳng 6 năm 2021 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
_ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


. 0912 44/ 854 


Chương nhập môn 


ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,. 
NỘI DỰNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 
HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Đẳng Cộng sản Việt Nam đo Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập (8/2/1930). Từ thời điểm lịch sử đó, lịch sử của 
Đảng hòa quyện cùng lịch sử của dân tộc Việt Nam. 
Đẳng đã lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp công nhân và đân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này 
đến thắng lợi khác, “có được cơ đồ và vị thế như ngày 
nay” “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân 
dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênmm và từ 


tưởng Hồ Chí Minh làm nền tầng tư tưởng, kim chỉ nam 


1. Đảng Cộng sẵn Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ từ Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đẳng, Hà 
Nội, 2016, tr.20. 


11 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/ 854 


cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ 
chức cơ bản”". 

lịch sử Đang Cộng sản Việt Nam là một chuyên 
ngành, một bộ phận của khoa học lịch sử. Chuyên ngành 
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nghiên cứu từ rất 
sớm. Năm 1933, tác giả Hồng Thế Công (tức Hà Huy Tập) 
đã công bố tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản 
Đông Dương. Ö các thời kỳ lịch sử của Đảng, Hồ Chí Minh 
và các nhà lãnh đạo đã có những tổng kết quan trọng. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ HI của Đảng (1960) đã nêu 
rõ nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng, nhất là tổng 
kết kinh nghiệm, bài học lãnh đạo của Đảng, con đường và 
quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam. 

Năm 1962, cơ quan chuyên trách nghiên cứu, biên 
soạn lịch sử Đảng là Ban Nghiên cứu Lạch sử Đảng Trung 
ương được thành lập (nay là Viện Lậch sử Đảng). Từ 
những năm 60 của thế ký XX, bệ môn lịch sử Đẳng đã 
được giảng dạy, học tập chính thức trong các trưởng đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Theo sự chỉ đạo 
của Bộ Chính trị khóa VII, ngày 13/7/1999, Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ban 
hành Quyết định số 255/CT thành lập Hội đồng chỉ đạo 


biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - 


-1. Đăng Cộng sẵn Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tz.88. 


12 


Photokhoahoc@gmail.com +Zalo: 0912 44/ 854 


Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có bộ môn Lách sử 
Đăng Cộng sản Việt Nam. 

Giáo trình Lạch sử Đăng Cệng sản Việt Nam đành 
cho bậc đại học được biên soạn lần này là sự kế thừa và 
phát triển các giáo trình đã biên soạn trước đây, phù hợp 
với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn điện giáo dục và đào 


tạo theo quan điểm của Đảng. 


1- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
CỦA MÔN HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Đối tượng nghiên cứu của khoa học Lạch sử Đăng là sự 
ra đời, phát triển và hoạt động lãnh đạo của Đảng qua các 
thời kỳ lịch sử. 

1, Môn học Lịch sử Đẳng Cộng sản Việt Nam nghiên 
cứu sâu sắc, có hệ thống các sự kiện lịch sử Đảng, hiểu rõ 
nội dung, tính chất, bản chất của các sự kiện đó gắn liền 
với sự lãnh đạo của Đảng. Các sự kiện thể hiện quá trình 
Đăng ra đời, phát triển và lãnh đạo sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, kháng chiến cứu quốc và xây đựng, phát triển đất 
nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trên các lĩnh vực 
chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại,.. Cần phân biệt rõ sự kiện lịch sử 
Đẳng gắn trực tiếp với sự lãnh đạo của Đảng; phân biệt sự 
kiện lịch sử Đẳng với sự kiện lịch sử dân tộc và lịch sử 


quân sự trong cùng thời kỳ, thời điểm lịch sử. 


Sự kiện lịch sử Đảng là hoạt động lãnh đạo, đấu 
tranh phong phú và oanh liệt của Đảng, làm sáng rõ 
bản chất cách mạng của Đẳng với tư cách là một đẳng 
chính trị, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, 
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và 
của đân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của 
giai cấp công nhân, nhân đân lao động và của dân lộc. 
Hệ thống các sự kiện lịch sử Đảng nhằm làm rõ thắng 
lợi, thành tựu của cách mạng, đồng thời cũng thấy rõ 
những khó khăn, thách thức, hiểu rõ những hy sinh, 
cống hiến lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
sự hy sinh, phấn đấu của các tổ chức lãnh đạo của Đẳng 
từ Trung ương tới cơ số, của mỗi cán bộ, đảng viên, với 
những tấm gương tiêu biểu. Các sự kiện phải được tái 
hiện trên cơ sở tư liệu lịch sử chính xác, trung thực, 
khách quan. 

3. Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây 
dựng và phát triển đất nước bằng Cương lĩnh, đường lối, 
chủ trương, chính sách lớn. Lịch sĩ Đảng có đối tượng 
nghiên cứu là Cương lĩnh, đường lối của Đăng; phải 
nghiên cứu, làm sáng tổ nội dung Cương lĩnh, đường lối 
của Đảng, cơ sở lý luận, thực tiễn và giá trị hiện thực của 
đường lối trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt 
Nam. Cương lĩnh, đường lối đúng đắn là điểu kiện trước 
hết quyết định thắng lợi của cách mạng. Phải không 
ngừng bổ sung, phát triển đường lối phù hợp với sự phát 


14 


Photokhoahoc@sgmail.com ¿Zalo: 0912 44/7 854 


triển của lý luận, thực tiễn và yêu cầu của cuộc sống; 
chống nguy cơ sai lầm về đường lối, nếu sai lâm về đường 
lối sẽ dẫn tới đổ vỡ, thất bại. 

Đảng đã để ra Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930); 
Luận cương chính trị (10/1930); Chính cương của Đẳng 
(2/1951) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (6/1891), Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, 
phát triển năm 2011), Trong quá trình lãnh đạo, Đẳng để 
ra đường lối nhằm cụ thể hóa Cương lĩnh trên những vấn 
đề nổi bật ở mỗi thời kỳ lịch sử: Đường lối cách mạng giải 
phóng dân tộc; đường lối kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; 
đường lối cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân; đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa; đường lối đổi mới; đường lối 
quân sự; đường lối đối ngoại, v.v.. Đảng quyết định 
những vấn đề chiến lược, sách lược và phương pháp cách 
mạng. Đảng là người tổ chức phong trào cách mạng của 
quần chúng nhân dân, hiện thực hóa đường lối đưa đến 
thắng lợi. 

8. Đảng lãnh đạo thông qua quá trình chỉ đạo, tổ chức 
thực tiễn trong tiến trình cách mạng. Nghiên cứu, học lập 
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam làm rõ thắng lợi, thành 
tựu, kinh nghiệm, bài học của cách mạng Việt Nam do 
Đẳng lãnh đạo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, kháng 
chiến giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, thành tựu của 


công cuộc đổi mới. Từ một quốc gia nông nghiệp lạc hậu, 


1ã 


một nước thuộc địa nửa phong kiến, bị đế quốc, thực dân 
cai trị, dân tộc Việt Nam đã giành lại độc lập bằng cuộc 
Cách mạng Tháng Tám năm 194õ với bản Tuyên ngôn độc 
lập lịch sử; tiến hành hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ 
quốc, thống nhất đất nước; thực hiện công cuộc đổi mới, 
đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với những thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đẳng cũng thẳng thắn nêu 
rõ những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, thách thức, 
nguy cơ cần phải khắc phục, vượt qua. 

Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng là giáo dục sâu sắc 
những kinh nghiệm, bài học trong lãnh đạo của Đảng. 
Tổng kết kinh nghiệm, bài học, tìm ra quy luật riêng của 
cách mạng Việt Nam là công việc thường xuyên của Đảng 
ở mỗi thời kỳ lịch sử. Đó là nội dung và yêu cầu của công 
tác lý luận, tư tưởng của Đảng, nâng cao trình độ lý luận, 
trí tuệ của Đảng. Lách sử Đẳng là quá trình nhận thức, 
vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Cần nhận 
thức rõ và chú trọng giáo dục những truyền thống nổi bật 
của Đảng: truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất 
của Đảng; truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng; 
truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân, vì lợi ích 
quốc gia, dân tộc; truyền thống của chủ nghĩa quốc tế 
trong sáng, 

4. Nghiên cứu lịch sử Đảng là làm rõ hệ thống tổ chức 
Đảng, công tác xây dựng Đáng qua các thời kỳ lịch sử. 


16 


Photokhoahoc@sgmail.com -Zalo: 0912 447 854 


Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng để nêu cao hiểu biết về 
công tác xây dựng Đẳng trong các thời kỳ lịch sử về chính 
trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng Đảng về 
chính trị bảo đảm tính đúng đắn của đường lối, củng cố 
chính trị nội bộ và nâng cao bản lĩnh chính trị của Đăng. 
Xây dựng Đẳng về tư tưởng để bảo đảm Đẳng lấy chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hễ Chí Minh làm nền tảng 
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Xây dựng Đảng về 
tổ chức là cùng cố, phát triển hệ thống tổ chức và đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên của Đảng, tuân thủ các nguyên tắc tổ 
chức cơ bản. Xây dựng Đảng về đạo đức với những chuẩn 
mực về đạo đức trong Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cần bộ, đẳng 


viên hiện nay. 


1I- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC 
LỊCH SỬ ĐẢ^NG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Là một ngành của khoa học lịch sử, Lậch sử Đẳng 
Cộng sản Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ của khoa học 
lịch sử, đồng thời có những điểm cần nhấn mạnh. 

1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng 

a) Chức năng nhận thức 


Nghiên cứu và học tập lịch sử Đáng Cộng sản Việt Nam 


17 


để nhận thức đầy đủ, có bệ thống những trị thức lịch sử 
về sự lãnh đạo, đấu tranh và cầm quyển của Đăng, nhận 
thức rõ về Đảng với tư cách một đảng chính trị - tổ chức 
lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân đân lao động và dân 
tộc Việt Nam. Quy luật ra đời và phát triển của Đảng là 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lêmn với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đẳng được trang 
bị học thuyết lý luận, có Cương lĩnh, đường lối rõ ràng, có 
tổ chức, kỷ luật chặt chế, hoạt động có nguyên tắc. Từ 
năm 1930 đến nay, Đảng là tổ chức lãnh đạo duy nhất 
của cách mạng Việt Nam. Từ Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945, Đảng trẻ thành Đẳng cầm quyển, nấm chính 
quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đẳng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi 
của cách mạng. Đăng thường xuyên tự xây dựng và chỉnh 
đốn để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trước đất nước và 
dân tộc. 

Nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
còn nhằm nâng cao nhận thức về thời đại mới của đân tộc ~ 
thời đại Hồ Chí Mũnh, góp phần bồi đấp nhận thức lý luận 
từ thực tiễn Việt Nam. Nâng cao nhận thức về giác ngộ 
chính trị, góp phần làm rõ những vấn để của khoa học 
chính trị (chính trị học) và khoa học lãnh đạo, quản lý. 
Nhận thức rõ những vấn để lớn của đất nước, đân tộc 
trong mối quan hệ với những vấn để của thời đại và 


thế giới. Tổng kết lịch sử Đảng để nhận thức quy luật 


18 


của cách mạng giải phóng đân tộc, xây dựng và báo vệ 
Tổ quốc, quy luật đi lên chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam, 
Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều 


kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đẳng. 
b} Chức năng giáo dục 


Nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, học tập lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam cần quần triệt chức năng giáo 
dục của khoa học lịch sử, đó là giáo dục sâu sắc tính 
thần yêu nước, ý thức, niềm tự hào, tự tôn, ý chí tự lực, 
tự cường dân tộc. Tỉnh thần đó hình thành trong lịch sử 
dựng nước, giữ nước của đân tộc và phát triển đến đỉnh 
tao ở thời kỳ Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của 
đân bộc. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục lý 
tưởng cách mạng với mục tiêu chiến lược là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là sự giáo dục tư tưởng 
chính trị nâng cao nhận thức tư tướng, lý luận, con 
đường phát triển của cách mạng và dân tộc Việt Nam. 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, tỉnh thần chiến đấu bất khuất, 
đức hy sinh, tính tiên phong gương mẫu của các tổ chức 
đẳng, những chiến sĩ cộng sản tiêu biểu trong sự nghiệp 
đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. 
Lịch sử Đăng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng 
trong giáo dục truyền thống của Đảng và dân bộc, góp 


phần giáo dục đạo đức cách mạng, nhân cách, lối sống 


alo: 0912 44/ 854 


Photokhoahoc@gmail.com : 


cao đẹp như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đẳng 


ta là đạo đức, là văn mìinh”". 


ẪW) Chức năng dự báo và phê phần 


Cùng với hai chức năng cơ bản của sử học là nhận 
thức và giáo dục, khoa học lịch sử Đẳng còn có chức năng 
dự báo và phê phán. Từ nhận thức những gì đã điễn ra 
trong quá khứ để hiểu rõ hiện tại và dự báo tương lai của 
sự phát triển. Năm 1942, trong tác phẩm lịch sử nước ta, 
Hồ Chí Minh đã dự báo: “Năm 1945 Việt Nam độc lập”. 
Sau này, Người còn nhiều lân dự báo chính xác trong hai 
cuộc kháng chiến. Lãnh đạo đòi hỏi phải thấy trước, do 
vậy trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới diễn 
biến phức tạp, khó lường, Đáng nhấn mạnh cần nâng cao 
năng lực dự báo. 

Để tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu 
của Đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển 
của Đảng. Phải kiên quyết phê phán những biểu hiện tiêu 
cực, lạc hậu, hư hỏng. Trong giai đoạn hiện nay, sự phê 
phán nhằm mục đích ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự 


.® . rô Z AX TAY 
điện biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quếc gia, Hà Nội, 
3011, ‡.12, tr.403. 


20 


Photokhoahoc@gmail.com 


2, Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đẳng 


Nhiệm vụ của khoa học Lậch sử Đảng dược đặt ra từ 
đối tượng nghiên cứu, đồng thời cụ thể hóa chức năng của 
khoa học Lịch sử Đảng. 

- Nhiệm vụ trình bày có hệ thống Cương lĩnh, 
đường lối của Đảng. Khoa bọc Lịch sử Đảng có nhiệm 
vụ hàng đầu là khẳng định, chứng minh giá trị khoa 
học và hiện thực của những mục tiêu chiến lược và 
sách lược cách mạng mà Đảng để ra trong Cương lĩnh, 
đường lối từ khi Đẳng ra đời và suốt quá trình lãnh đạo 
cách mạng. Mục tiêu và con đường đó là sự kết hợp, 
thống nhất giữa thực tiễn lịch sử với nền tầng lý luận 
nhằm thúc đẩy tiến trình cách mạng, nhận thức và cải 
biến đất nước, xã hội theo con đường đúng đắn. Sự lựa 
chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội phù hợp với quy luật tiến hóa của lịch sử, đã và 
đang dược hiện thực hóa. 

- Nhiệm vụ tái hiện tiến trình lịch sử lãnh dạo, đấu 
tranh của Đẳng. Từ hiện thực lịch sử và các nguồn tư 
liệu thành văn và không thành văn, khoa học Lịch gử 
Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng và làm rõ những sự 
kiện lịch sử, làm nổi bật các thời kỳ, giai đoạn và đấu 
mốc phát triển căn bản của tiến trình lịch sử, nghĩa là 
tái biện quá trình lịch sử lãnh đạo và đấu tranh của 


Đẳng. Những kiến thức, trị thức lịch sử Đảng được làm 


. 0912 44/ 854 


sáng Ló từ vai trò lãnh đạo, hoạt động thực tiễn của 


Đảng, vai trò, sức mạnh của nhân dân, của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động của Đảng không biệt 
lập mà thống nhất và khơi dậy mạnh mẽ nguồn sức 
mạnh từ giai cấp công nhân, nhân đân lao động và toàn 
đân tộc. | 

- Nhiệm vụ tổng kết lịch sử của Đẳng. lách sử Đẳng 
Cộng sản Việt Nam không dừng lại ở việc mô tả, tái 
hiện sự kiện và tiến trình lịch sử, mà cồn có nhiệm vụ 
tổng kết từng chặng đường và suốt tiến trình lịch sử, 
_ làm rõ kinh nghiệm, bài học, quy luật và những vấn đề 
lý luận của cách mạng Việt Nam, Kinh nghiệm lịch sử 
gắn liền với những sự kiện hoặc một giai đoạn lịch sử 
nhất định. Bài học lịch sử khái quát cao hơn gắn liền với 
một thời kỷ dài, một vấn để của chiến lược cách mạng 
hoặc khái quát toàn bộ tiến trình lịch sử của Đảng. 
Quy luật và những vấn đề lý luận ở tầm tổng kết cao hơn. 
Hồ Chí Minh nêu rõ: 

4ý luận là đem (thực tế trong lịch sử, trong kinh 
nghiệm, trong các cuộc tranh đấu, xem xét, so sánh thật 
kỹ lưỡng, rõ ràng, làm thành kết luận. Rồi lại đem nó 
chứng mình với thực tế. Ðó là lý luận chân chính"', 

“Lý luận do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và 
trong nước ta, do kinh nghiệm từ trước và kinh nghiệm 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảd, t.5, tr.273. 


22 


Photokhoahoc@gmail.com 


hiện nay gom góp phân tích và kết luận những kinh 
nghiệm đó thành ra lý luận”. 

Hồ Chí Minh nhiều lần đặt ra yêu cầu phải tổng kết, 
tìm ra quy luật riêng của cách mạng Việt Nam. Qua nhiều 
lần tổng kết, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: 

“Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày 
càng được xác định rõ hơn”. 

“Con đường ởi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phủ 
hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của 
lịch sữ”. 

- Một nhiệm vụ quan trọng của lịch sử Đáng là lâm rõ 
vai trò, sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đẳng từ Trung 
ương đến cơ sở trong lãnh đạo, tổ chức thực tiễn. Những 
truyền thống nổi bật của Đảng; tấm gương của Chủ tịch 
Hô Chí Minh và các nhà lãnh đạo, những chiến sĩ cộng 
sản tiêu biểu trong các thời kỳ cách mạng; trí tuệ, tính 
tiên phong, gương mẫu, bản nh của cán bộ, đảng viên; 
những giá trị truyền thống, đức hy sinh... luôn luôn là 
động lực cho sự phát triển và bản chất cách mạng của 
Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (0/2016) khẳng 

định: “Chúng ta có quyển bự hào về bản chất tốt đẹp, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảa, t.5, tr.3132. 

3. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn lập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, t.55, tr.356. 

3. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.66. 


alo: 0912 44/ 854 


truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - 
Đăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của đân 
tộc Việt Nam anh hùng”!, 


HI- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP 
MÔN HỌC LICH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


1. Quân triệt phương pháp luận sử học 


Phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đẳng Cộng 
sản Việt Nam cần dựa trên phương pháp luận khoa học 
mácxít, đặc biệt là nắm vững chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét và nhận 
thức hịch sử một cách khách quan, trung thực và đúng quy 
luật. Chú trọng nhận thức lịch sử theo quan điểm khách 
quan, toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể. Tư duy từ 
thực tiễn, từ hiện thực lịch sử, coi thực tiễn và kết quả của 
hoạt động thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Chân lý là 
cụ thể, cách mạng là sáng tạo. Nhận thức rõ các sự kiện 
và tiến trình lịch sử trong các mối quan hệ: rnguyên nhân 
và kết quả, hình thức và nội dung, hiện tượng và bản chất, 
cái chung và cái riêng, phổ biến và đặc thù. 

Chủ nghĩa duy vật lịch sử là kết quả của tư duy biện 
chứng, khoa học để xem xét, nhận thức lịch sử. Khi nghiên 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII, Sđd, tr.20. 


24 


cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cần thiết 
phải nhận thức, vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử để 
nhận thức tiến trình cách mạng do Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo. Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội; về 
giai cấp và đấu tranh giai cấp; về dân tộc và đấu tranh 
đân tộc; về vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân 
trong lịch sử; về các động lực thúc đẩy sự phát triển của 
xã hội và lịch sử; về cách mạng xã hội và tính tất yếu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
vô sản và Đáng Cộng sản, 

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đẳng. Tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đắt sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc. Nghiên cứu, nắm vững tư 
tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng để hiểu rõ lịch 
sử Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh và tư duy, phong cách 
khoa học của Người là cơ sở và định hướng về phương 
pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam, không ngừng sáng tạo, chống chủ nghĩa giáo điển và 


chủ quan duy ý chí. 


3, Các phương pháp cụ thể 


Khoa học lịch sử và chuyên ngành khoa bọc Lịch sử 
Đảng Cộng sân Việt Nam đều sử dụng hai phương pháp cơ 
bản: phương pháp lịch sử và phương pháp logic, đồng thời 
chú trọng vận dụng các phương pháp nghiên cứu, học tập 
các môn khoa học xã hội khác. 


25 


Photokhoahoc@gmail.com Zalo: 0912 447 854 


a) Phương pháp lịch sử 


Phương pháp lịch sử là các con đường, cách thức tìm 


. ` ` » Z ` Z N Fà ^ ` 
hiểu và trình bày quá trình phát triển của các sự vật và 


hiện tượng nói chung, của lịch sử loài người nói riêng với 


đây đủ tính cụ thể, sống động, quanh co của chúng. 

Phương pháp lịch sử là nhằm điễn lại tiến trình phát 
triển của lịch sử với muôn màu muôn vẻ, nhằm thể hiện 
cái lịch sử với tính cụ thể hiện thực, tính sinh động của nó. 
Nó giúp chúng ta nắm vững được cái lịch sử để có cd số 
nắm cái logie được sâu sắc. 

Phương pháp lịch sử đi sâu vào tính muôn vẻ của 
lịch sử để tìm ra cái đặc thù, cái cá biệt trong cái phổ 
biển. Các hiện tượng lịch sử thường bay tái diễn, nhưng 
không bao giờ hoàn toàn như cũ; phương pháp lịch sử 
chú ý tìm ra cái khác trước, cái không lặp để thấy 
những nét đặc thù lịch sử. Phương pháp lịch sử để thấy 
bước quanh co, có khi thụt lài tạm thời của quá trình 
lịch sử. Phương pháp lịch sử đồi hỏi nghiên cứu thấu 
đáo mọi chỉ tiết lịch sử để hiểu vai trò, tâm lý, tình cảm 
của quần chúng, hiểu điểm và diện, tổng thể đến cụ 
thể. Chú trọng về không gian, thời gian, tên đất, tên 
người để tái hiện Hch sử đúng như nó đã diễn ra. 
Phương pháp lịch sử không có nghĩa là học thuộc lòng 
sự kiện, điễn biến lịch sử mà phải hiểu tính chất, bản 
chất của sự kiện, hiện tượng, do đó không tách rời 
phương pháp logic, 


46 


Photokhoahoc@gmail.com 


b) Phương pháp logTec 


Phương pháp logie là phương pháp nghiên cứu các 
hiện tượng lịch sử trong hình thức tổng quát, nhằm rnục 
đích vạch ra bản chất, quy luật, khuynh hướng chung 
trong sự vận động của chúng. Phương pháp logic ổi sâu 
tìm hiểu cái bản chất, cái phể biến, cái lặp lại của các hiện 
tượng, các sự kiện, phân tích, so sánh, tổng hợp với tư duy 
khái quát để tìm ra bản chất các sự kiện, hiện tượng. Xác 
định rõ các bước phát triển tất yếu của quá trình lịch sử, 
để tìm ra quy luật vận động khách quan của lịch sử, 
phương pháp logic chú trọng những sự kiện, nhân vật, giai 
đoạn mang tính điển hình. Cần thiết phải nắm vững logic 
học và rèn luyện tư đuy logic, phương pháp logic có ý 
nghĩa quyết định đến sự nhận thức đúng đắn thế giới 
khách quan, hiện thực lịch sử, thấy rõ được hướng phát 
triển của lịch sử. Từ nắm vững quy luật khách quan mà 
vận dụng vào thực tiễn cách mạng, góp phần chủ động cải 
tạo, cải biến thế giới. 

Chỉ có nắm vững phương pháp lịch sử và phương 
pháp logic mới có thể hiểu rõ bản cbất, nhận thức đúng 
đắn, giảng dạy và học tập lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam một cách có hiệu quả, với tư cách một môn khoa 
học. Phương pháp lịch sử và phương phấp logic có quan 
hệ mật thiết với nhau và đó là sự thống nhất của phương 
pháp biện chứng mácxít trong nghiên cứu và nhận thức 


lịch sử. Các phương pháp đó không tách rời mà luôn luôn 


4ï 


alo: 0912 44/ 854 


gắn với nguyên tắc tính khoa học và tính đẳng trong 
khoa học lịch sử và trong chuyên ngành Lịch sử Đảng 


Cộng sản Việt Nam. 


ö) Các phương pháp khác 


Cùng với hai phương pháp cơ bản là phương pháp 
lịch sử, phương pháp logic, nghiên cứu, học tập lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam cần coi trọng phương pháp 
tổng kết thực tiễn lịch sử gắn với nghiên cứu lý luận để 
làm rõ kinh nghiệm, bài học, quy luật phát triển và 
những vấn đề về nhận thức lý luận của cách mạng Việt 
Nam do Đảng lãnh đạo. Chú trọng phương pháp so sánh, 
so sánh giữa các giai đoạn, thời kỳ lịch sử, so sánh các sự 
kiện, hiện tượng lịch sử, làm rõ các rối quan hệ, so sánh 
trong nước và thế giới, v.v.. 

Phương pháp học tập của sinh viên, hết sức coi trọng 
nghe giảng trên lớp để nắm vững những nội dung cơ bản 
của từng bài giảng và nội dung tổng thể của môn học. 
Thực hiện phương pháp làm việc nhóm, tiến hành thảo 
luận, trao đổi các vấn đề do giảng viên đặt ra để hiểu rõ 
hơn nội dung chủ yếu của môn học. Sử dụng công nghệ 
thông tin trong giảng dạy và học tập. Tổ chức các cuộc làm 
việc tại bảo tàng lịch sử quốc gia, bảo tàng địa phương và 
các di tích lịch sử đặc biệt gắn với sự lãnh đạo của Đẳng. 
Thực hiện kiểm tra, thi cử theo đúng quy chế đào tạo của 


Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các trường đại học. 


28 


Photokhoahoc@gmail.com 


Nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam cần chú trọng phương pháp vận dụng lý luận 
vào thực tiễn. Điều đó đòi hỏi nắm vững lý luận cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm triết học, kinh tế chính 
trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, nắm vững tư tưởng Hồ 
Chí Minh, luôn luôn liên hệ lý luận với thực tiễn Việt Nam 
để nhận thức đúng đắn bản chất của mỗi hiện tượng, sự 


kiện của lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đẳng. 


TV- MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU 
CỦA MÔN HỌC LỊCH SỬ ĐẲ“NG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Tính khoa học là sự phần ánh kết quả nghiên cứu sự 
vật, hiện tượng, sự kiện lịch sử phải đạt đến chân lý 
khách quan. Tính khoa học đồi hỏi phản ánh lịch sử 
khách quan, trung thực với những đánh giá, kết hợp dựa 
trên luận cứ khoa học, tôn trọng hiện thực lịch sử. Tính 
khoa học yêu, cầu phương pháp nghiên cứu phải sắng 
tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm. Tính đáng cộng sản 
trong nghiên cứu lịch sử và lịch sử Đảng yêu cầu đứng 
trên lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hầ Chí 
Minh để nhận thức lịch sử một cách khoa học, đúng đắn; 
là sự phản ánh đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng 
vì lợi ích của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và 
của dân tộc; là thể hiện tính chiến đấu, biểu dương cái 


đúng đắn, tốt đẹp, phê phán cái xấu, cái lạc hậu, hư 


298 


alo: 0912 44/ 854 


hỏng và những nhận thức lệch lạc, sai trái, phản động 
của các thế lực thù địch; luôn luôn kế thừa và phát triển 
sáng tạo. Tính khoa học và tính đảng là thống nhất và 
đều hướng tới phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, của 
cách mạng, vì lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. | 

Đối với bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính 
trị, phân bể 2 tín chỉ (30 tiết giảng lý thuyết), tập trung 
nghiên cứu nội dung tương ứng với 3 thời kỳ nổi bật của 
lịch sử Đảng: Đẳng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh 
đạo đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1945); Đảng 
lãnh đạo hai cuộc kháng chiến giành độc lập hoàn toàn, 
thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
miền Bắc (1945 - 197B); Đảng lãnh đạo cả nước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện công 
cuộc đổi mới (từ năm 1975 đến nay). Sinh viên cần nấm 
vững hệ thống những vấn để cơ bản của lịch sử Đảng 
Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là: 

- Hiểu rõ đặc điểm, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội 
thuộc địa, phong kiến ở Việt Nam cuối thế ký XIX đầu thế 
kỷ XX; sự phát triển tất yến của đấu tranh giai cấp, đấu 
tranh đân tộc để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và 
giải phóng con người; các phong trào yêu nước chống thực 
đân Pháp xâm lược từ lập trường Cần Vương đến lập 
trường tư sản, tiểu tư sản, qua khảo nghiệm lịch sử đều 
lần lượt thất bại. Tình hình đất nước đen tối như không có 


30 


Photokhoahoc@gmail.com 


đường ra. Trong hoàn cảnh đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường đấu tranh đúng đắn để 
giành độc lập cho đân tộc và giải phóng nhân dân. Người 
đã truyền bá lý luận cách mạng là chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt 
Nam; phát triển sáng tạo học thuyết lý luận đó phù hợp 
với thực tiễn Việt Nam; chuẩn bị những điều kiện về tư 
tưởng, lý luận, chính trị, tổ chức, cán bộ để thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đổi 
mùa Xuân năm 1930 với Cương lĩnh chính trị đúng đẫn đã 
mở ra thời kỳ phát triển mới của cách mạng và dân lộc 
Việt Nam. 

- Từ năm 1930 đến năm 1945, Đăng và lãnh tụ Hồ Chí 
Minh không ngừng bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường 
lối giương cao ngọn cồ độc lập đân tộc theo con đường cách 
mạng vô sản, hoàn thiện đường lối giải phóng dân tộc, 
lãnh đạo các phong trào cách mạng 1930 - 1931, 1986 - 1859 
và cao trào giải phóng đân tộc 1939 - 1945 dẫn đến thẳng lợi 
của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cần nấm 
vững tính chất, đặc điểm, ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách 
mạng Tháng Tárma và bản Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) - 
sự kiện mở ra thời đại mới trong lịch sử dân tộc và cách 
raang Việt Nam. 

- Trong hoàn cảnh lịch sử với nhiều khó khăn, thách 
thức của thời kỳ mới, Đẳng có đường lối, chiến lược và 
sách lược phò hợp, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây 


a3 
Cđa 


alo: 0912 44/ 854 


dựng chính quyền nhà nước và chế độ mới; để ra đường lối 
và lãnh đạo kháng chiến làm thất bại các kế hoạch chiến 
tranh của thực dân Pháp đưa đến chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ (7/5/1954) và ký kết Hiệp nghị Gidnevd 
(21/7/1954). Đế quốc Mỹ áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở 
miền Nam Việt Nam và tiến hành cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam từ năm 1954 đến năm 197B với các chiến 
lược chiến tranh tàn bạo chống lại dân tộc Việt Nam và 
phong trào cách mạng giải phóng trên thế giới. Đảng đề ra 
đường lối, kiên trì lãnh đạo đấu tranh, vượt qua thách 
thức hiểm nghèo dẫn đến toàn thắng của Chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước (30/4/1978). 

- Cần nhận thức rõ quá trình Đảng lãnh đạo cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, với đường lối đo Đại 
hội LH của Đăng đề ra (9/1960); đưa cả nước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau năm 
1975. Hiểu được quá trình đổi mới tư duy lý luận, khảo 
nghiệm thực tiễn trong những năm 1975 - 1986 để hình 
thành con đường đổi mới đất nước. Nắm vững đường lối 
đổi mới được hoạch định tại Đại hội VỊ của Đảng 
(12/1986); sự phát triển đường lối và tổ chức thực hiện 
hơn 30 năm qua đưa đất nước vững bước phát triển trên 
con đường xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo cách mạng 
đân tộc đân chủ nhân đân, các cuộc kháng chiến, cách 


mạng xã hội chủ nghĩa phải vượt qua nhiều nguy cơ, 


32 


Photokhoahoc@gmail.com 


khó khăn, thách thức, trong đó có cả khuyết điểm, yếu 
kém ở mỗi thời kỳ, song Đảng đã kiên cường cùng toàn 
dân vượt qua, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, thực 
hiện thành công sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam. Nhận thức rõ hơn những truyền thống về 
vang của Đăng. 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, như Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định, “là cả một pho lịch sử bằng 
vàng”, Đó chính là tính khoa học, cách mạng, giá trị thực 
tiến sâu sắc trong Cương lĩnh, đường lối của Đảng; là sự 
lãnh đạo đúng đắn, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, 
nhiệm vụ do lịch sử đặt ra; những kinh nghiệm, bài học 
quý báu có tính quy luật, lý luận của cách raạng Việt 
Nam và những truyển thống vẻ vang của Đảng. Nghiên 


cứu, học tập lịch sử Đảng không chỉ nắm vững những sự 


d 


kiện, cột mốc lịch sử mà cần thấu hiểu những vấn để 
phong phú đó trong quá trình lãnh đạo và đấu tranh, để 
vận dụng, phát triển trong thời kỳ đổi mới toàn diện, đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, biện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế hiện nay. 

Mạc tiêu của nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử 
Đẳng Cộng sản Việt Nam là nâng cao nhận thức, hiển biết 
về Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiển phong lãnh đạo 


cách mạng Việt Nam, đưa đến những thẳng lợi, thành tựu 


1. Hồề Chí Minh: Toàn tập, Sảẻ, t.12, 1r.40A. 


Jả 


alo: 0912 44/ 854 


có ý nghĩa lịch sử to lồn trong sự phát triển của lịch sử 
dân tộc. Qua học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng để giáo dục 
lý tưởng, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và 
dân tộc, củng cố, bồi đấp niềm tin đối với sự lãnh đạo của 
Đảng, tự hào về Đẳng, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ 
khi gia nhập Đảng, tham gia xây dựng Đảng ngày càng 
vững mạnh, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vẻ vang của Đăng 
là lãnh đạo bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 


3á 


Photokhoahoc@gmail.com 


Chương 1 
ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM RA ĐỜI 
VÀ LÃNH ĐẠO ĐẦU TRANH 
GIÀNH CHÍNH QUYỀN 
(1980 - 1945) 


A. MỤC TIỂU 


1, Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những trì 
thức có tính hệ thống quá trình ra đời của Đẳng Công sản 
Việt Nam (1920 - 1930), nội dung cơ bản, giá trị lịch sử 
của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đẳng và quá trình 
Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân bộc, giành 


chính quyền (1930 - 19445). 


9, Về tư tưởng: Cung cấp cơ sở lịch sử, góp phần 
củng cế niềm tin của thế hệ trể vào con đường cách 
mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước - sự lựa 
chọn đúng đắn, tất yếu, khách quan của lãnh tụ Nguyễn 


Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, 


35 


alo: 0912 44/ 854 


8. Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên phương pháp 
nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra 
đời và vai trò lãnh đạo của Đẳng trong cuộc đấu tranh giải 


phóng dân tộc, xác lập chính quyển cách mạng. 
B. NỘI DUNG 


1- ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM RA ĐỜI 
VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 
(THÁNG 2/1930) 


1. Bối cảnh lịch sử 
a) Tình hình thế giới 


Từ nửa sau thế kỷ XIX, các nước tư bản Âu - Mỹ có 
những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã 
hội. Chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển từ giai đoạn tự 
do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyển (đế quốc chủ 
nghĩa), đẩy mạnh quá trình xâm chiếm và nô dịch các 
nước nhỏ, yếu ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latinh, 
biến các quốc gia này thành thuộc địa của các nước đế 
quốc. Trước bối cảnh đó, nhân dân các dân tộc bị áp bức đã 
đứng lên đấu tranh tự giải phóng khỏi ách thực dân, đế 
quốc, tạo thành phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ, 
rộng khấp, nhất là ở châu Á. Cùng với phong trào đấu 


tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản ở các 


36 


Photokhoahoc@gmail.com 


' nước tư bản chủ nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc Ở 
“ các nước thuộc địa trở thành một bộ phận quan trọng 


- trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa tư bản, thực 


dân. Phong trào giải phóng đân tộc ở các nước châu Á đầu 
thế kỷ XX phát triển rộng khắp, tác động mạnh mẽ đến 
phong trào yêu nước Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga năm 1917 đã làm biến đổi sâu sắc tình hình 
thế giới. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga 
không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với cuộc đấu tranh của 
giai cấp vô sản ở các nước tư bản, mà còn có tác động sâu 
sắc đến phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. 
Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sẵn, do V,I. Lênin đứng đầu, 
được thành lập, trở thành bộ tham mưu chiến đấu, tổ 
chức lãnh đạo phong trào cách mạng vô sản thế giới. 
Quốc tế Công sản không những vạch đường hướng chiến 
lược cho cách mạng vô sản mà còn để cập các vấn để dân 
tộc và thuộc địa; giúp đỡ, chỉ đạo phong trào giải phóng 
dân tộc. Cùng với việc nghiên cứu và hoàn thiện chiến 
lược và sách lược về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Quốc tế 
Cộng sản đã tiến hành hoạt động truyền bá tư tưởng 


F4 ^ ka ` H “ác lv »* v tà 
cách mạng vô sản và thúc đây phong trào đấu tranh ở 


khu vực này đi theo khuynh hướng vô sản. Đại hội TÍ của 
Quốc tế Cộng sản (1920) đã thông qua Sơ tháo lần thứ 


nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 


j? 


alo: 0912 44/7 854 


thuộc địa do V.I. Lênin khởi xướng. Cách mạng Tháng 
Mười Nga và những hoạt động cách mạng của Quốc tế 
Cộng sản đã ảnh hưởng mạnh mẽ và thức tĩnh phong 
trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có 


Việt Nam và Đông Dương. . 


b) Tình hình Việt Nam và các phong trào yêu nước 
trước khi có Đẳng 


- Tình hình Việt Nam: 

Là quốc gia Đông Nam Á nằm ở vị trí địa chính trị 
quan trọng của châu Á, Việt Nam trở thành đối tượng 
năm trong mưu đồ xâm lược của thực dân Pháp. Sau một 
quá trình điều tra thám sát lâu đài, thâm nhập kiên trì 
của các giáo sĩ và thương nhân Pháp, ngày 1/9/1858, thực 
dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, từng bước xâm lược 
Việt Nam. Đó là thời điểm chế độ phong kiến Việt Nam 
(đưới triểu đại phong kiến nhà Nguyễn) đã lâm vào giai 
đoạn khủng hoảng trầm trọng. Trước hành động xâm 
lược của Pháp, triểu đình nhà Nguyễn từng bước thỏa 
hiệp (Hiệp ước 1862, 1874, 1883) và đến ngày 6/6/1884 
với Hiệp ước Patdnốt đã đầu hàng hoàn toàn thực dân 
Pháp, Việt Nam trở thành “một xứ thuộc địa, dân ta là 
vong quốc nê, Tổ quốc ta bị giày xéo đưới gót sắt của kẻ 


LẠI 


thủ hung Ác”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảđd, t.12, tr.401. 


38 


Photokhoahoc@gmail.com 


Tuy triểu đình nhà Nguyễn đã đầu hàng thực dân 
Pháp, nhưng nhân dân Việt Nam không chịu khuất phục, 
phong trào đấu tranh nổ ra liên tục, khắp các địa phương. 
Thực dân Pháp phải dùng vũ lực để bình định, đàn ấp sự 
nổi dậy của nhân dân. Thực dân Pháp tiến hành xây dựng 
hệ thống chính quyển thuộc địa bên cạnh việc duy trì 
chính quyền phong kiến bản xứ làm tay sai. Pháp thực 
hiện chính sách “chia để trị” nhằm phá võ khối đoàn kết 
cộng đồng quốc gia dân tộc: chia ba kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 
Nam Kỳ) với các chế độ chính trị khác nhau nằm trong 
Tiên bang Đông Dương thuộc Pháp (mon Indochinoise)”, 
được thành lập ngày 17/10/1887 theo sắc lệnh của Tổng 
thống Pháp. 

Từ năm 1897, thực đân Pháp bắt đầu tiến bành các 
cuộc khai thác thuộc địa lớn: Cuộc khai thác thuộc địa lần 
thứ nhất (1897 - 1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 
hai (1919 - 1929). Mưu đồ của thực dân Pháp nhằm biến 
Việt Nam nói riêng và Động Dương nói chung thành thị 
trường tiêu thụ hàng hóa của “chính quốc”, đồng thời ra 
gức vơ vét tài nguyên, bóc lội sức lao động rẻ mạt của 
người bản xứ, cùng nhiều hình thức thuế khóa nặng nề. 

Chế độ cai trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp đối 
với nhân dân Việt Nam là “chế độ độc tài chuyên chế nhất, 


nó vô cùng khả ố và khủng khiếp hơn cả chế độ chuyên 


1. Bao gầm: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Cao Miễn, Ai Lao. 


39 


alo: 0912 44/ 854 


chế của nhà nước quân chủ châu Á đời xưa” Năm 1862, 
Pháp đã lập nhà tù ở Côn Đảo để giam cầm những người 
Việt Nam yêu nước chống Pháp. 

Về văn hoá - xã hội, thực dân Pháp thực hiện chính 
sách “ngu dân” để dễ cai trị, lập nhà tà nhiều hơn trường 
học, đồng thời du nhập những giá trị phản văn hoá, duy 
trì tệ nạn xã hội vốn có của chế độ phong kiến và tạo nên 
nhiều tệ nạn xã hội mới, dùng rượu cồn và thuốc phiện để 
đầu độc các thế hệ người Việt Nam, ra sức tuyên truyền tư 
tưởng “khai hoá văn mình” của nước “Đại Pháp”... 

Chế độ áp bức về chính trị, bóc lột về kính tế, nô dịch 
về văn hóa của thực dân Pháp đã làm biến đổi tình hình 
chính tzỊ, kinh tế, xã hội Việt Nam. Các giai cấp cũ phân 

"hóa, giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện với địa vị kinh tế 
khác nhau và do đó cũng có thái độ chính trị khác nhau 
đối với vận mệnh của dân lộc. 

Dưới chế độ phong kiến, giai cấp địa chủ và nông dân 
là hai giai cấp cơ bản trong xã hội, khi Việt Nam trổ thành 
thuộc địa của Pháp, giai cấp địa chủ bị phân hóa. 

Một bệ phận địa chủ câu kết với thực dân Pháp và 
làm tay sai đắc lực cho Pháp trong việc ra sức đàn áp 
phong trào yêu nước và bóc lột nông dân; rnột bộ phận 


khác nêu cao tỉnh thân đân tộc, khởi xướng và lãnh đạo 


1. Phan Văn Trưởng: Bài đăng trên tờ /.a Cioche #6láe, số 36, 
ngày 21/1/1926, 


4Ö 


các phong trào chống Pháp và bảo vệ chế độ phong kiến, 
tiêu biểu là phong trào Cần Vương; một số trở thành lãnh 
đạo phong trào nông đân chống thực dân Pháp và phong 
kiến Ÿn động; một bộ phận nhỏ chuyển sang kinh 
doanh theo lối tư bản. 

Giai cấp nông dân chiếm số lượng đông đảo nhất 
(khoảng hơn 90% dân số), đồng thời là một giai cấp bị bóc 
lột nặng nề nhất. Do vậy, ngoài mâu thuẫn giai cấp vốn 
có với giai cấp địa chủ, nông đân còn có mâu thuẫn sâu 
sắc với thực dân xâm lược. “Tinh thần cách mạng của 
nông đân không chỉ gắn liển với ruộng đất, với đời sống 
hằng ngày của họ, mà còn gắn bó một cách sâu sắc với 
tình cảm quê hương đất nước, với nền văn hóa hàng 
nghìn năm của đân tộc”, Đây là lực lượng hùng hậu, có 
tình thần đấu tranh kiên cường bất khuất cho nền độc 
lập tự do của dân tộc và khao khát giành lại ruộng đất 
cho dân cày, khi có lực lượng tiên phong lãnh đạo, giai 
cấp nông dân sẵn sàng vùng dậy làm cách mạng lật đổ 
thực dân, phong kiến. 

Giai cấp công nhân Việt Nara được hình thành gắn 
với các cuộc khai thác thuộc địa, với việc thực dân Pháp 
thiết lập các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng, khu đồn 


ˆ. LẺ * * ˆ“ r`. s Sun 
điển... Ngoài những đặc điểm của giai cấp công nhân 


1. Lê Duẩn: Giai cấp công nhân Việt Nam và liên mình công 
nông, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1976, tz.119. 


Photokhoahoc@gmail.com alo: 0912 447 854 


quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm 
riêng vì ra đời trong hoàn cảnh một nước thuộc địa nửa 
phong kiến, chủ yếu xuất thân từ nông đân, cơ cấu chủ 
yếu là công nhân khai thác mỏ, đổn điển, lực lượng cồn 
nhỏ bé!, nhưng sớm vươn lên tiếp nhận tư tưởng tiên 
tiến của thời đại, nhanh chóng phát triển từ “tự phát" 
đến “tự giác”, thể hiện là giai cấp có năng lực lãnh đạo 
cách mạng. 

Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện muộn hơn giai cấp 
công nhân. Một bộ phận có lợi ích gắn liển với tư bản 
Pháp, tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế của chính 
quyển thực đân Pháp, trở thành tầng lớp tư sản mại bản. 
Một bộ phận là giai cấp tư sản dân tộc, họ bị thực đân 
Pháp chèn ép, kìm hãm, bị lệ thuộc, yếu ót về kinh tế. 
Phần lồn tư sản dân tộc Việt Nam có tỉnh thần dân tộc, 
yêu nước nhưng không có khả năng tập hợp các giai tầng 
để tiến hành cách mạng. 

Tầng lớp tiểu tư sản (tiểu thương, tiểu chủ, sinh 
viên,...) bị đế quốc, tư bản chèn ép, khinh miệt, họ có tính 
thần dân tộc, yêu nước, rất nhạy cảm về chính trị và thời 


cuộc. Tuy nhiên, do địa vị kinh tế bấp bênh, hay đao động, 


1. Số lượng công nhân ở Việt Nam đến trước Chiến tranh 
thể giới thứ nhất (năm 1918) có khoảng 10 vạn người; đến cuối 
năm 1929, công nhân Việt Nam có hơn 22 vạn người, chiếm 
trên 1,2% dân số. 


42 


thiếu kiên định, ảo đó tầng lớp tiểu tư sản không thể lãnh 
đạo cách mạng. 

Các sĩ phu phong kiến cũng có sự phân hóa: một bộ 
phận hướng sang tư tưởng dân chủ tư sản hoặc tư tưởng 


vô sản; một số người khởi xướng các phong trào yêu nước, 


- có ảnh hưởng lớn. 


Như vậy, có thể nhận thấy, cuối thế kỷ XIX, đầu thế 
kỷ XX, Việt Nam đã có sự biến đổi rất quan trọng cả về 
chính trị, kinh tế, xã hội. Chính sách cai trị và khai thác, 
bóc lột của thực đân Pháp đã làm phân hóa những giai cấp 
vốn là của chế độ phong kiến (địa chủ, nông dân), đồng 
thời hình thành những giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, 
tư sản dân tộc, tiểu tư sản) với thái độ chính trị khác 
nhau. Những mâu thuẫn mới trong xã hội Việt Nam xuất 
hiện, trong đó, mâu thuẫn giữa toàn thể đân tộc Việt Nam 
với thực đân Pháp và phong kiến phản động trở thành 
mâu thuẫn chủ yếu nhất và ngày càng gay gắt. 

Trong bối cảnh đó, những luồng tư tưởng ở bên ngoài 
như: tư tưởng Cách mạng tư sản Pháp 1789, phong trào 
Duy Tân Nhật Bản năm 1868, cuộc vận động Duy Tân tại 
Trung Quốc năm 1898, Cách mạng Tân Hợi của Trung 
Quốc năm 1911... đặc biệt là Cách mạng Tháng Mười 
Nga năm 1917 đã tác động mạnh mế, làm chuyển biến 
phong trào yêu nước những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế 
kỷ XX. Năm 1919, trên chiến hạm của Pháp ở Hắc Hải 
(Biển Đen), Tôn Đức Thắng tham gia đấu tranh chống 


4ä 


Photokhoahoc(@gmail.com + Zalo: 0912 447 854 


việc can thiệp vào nước Nga Xôviết. Năm 1993, luật sư 
Phan Văn Trường từ Pháp về nước và công bế tác phẩm: 
Tuyên ngôn của Đảng Công sản (The Manifesto of the 
Communist Party) của C. Mác và Ph. Ăngghen đăng trên 
báo la Cloche Pêléc, số ta từ ngày 29/3 đến ngày 
20/4/1926 tại Bài Gòn, góp phần tuyên truyền tư tưởng vô 
sản ở Việt Nam. 

- Các phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam 
trước khi có Đảng: 

Ngay từ khi Pháp xâm lược, các phong trào yêu nước 
chống thực đân Pháp của nhân đân Việt Nam đã điễn ra 
liên tục, rộng khắp. Đến năm 1884, mặc dù triểu đình 
phong kiến nhà Nguyễn đã đầu hàng, nhưng một bộ 
phận phong kiến yêu nước đã cùng với nhân dân vẫn tiếp 
tục đấu tranh vũ trang chống Pháp, như phong trào Cần 
Vương do vua Hàra Nghị và Tôn Thất Thuyết khởi xướng 
(1885 - 1896). Hưởng ứng lời kêu gọi Cân Vương cứu 
nước, các cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hoá), Bãi Sậy 
(Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh)... điẫễn ra sôi nổi, thể 
hiện tỉnh thần quật cường chống ngoại xâm của các tầng 
lốp nhân dân. Nhưng ngọn cờ phong kiến lúc đó không 
còn là ngọn cờ tiêu biểu để tập hợp một cách rộng rãi 
toàn thể các tầng lớp nhân dân, không có khả năng liên 
kết các trung tâm kháng Pháp trên toàn quốc nữa. Cuộc 
khởi nghĩa của Phan Đình Phùng thất bại (1896) cũng là 


dấu mốc chấm đứt vai trò lãnh đạo của giai cấp phong 


44 


Photokhoahoc@gmail.com 


kiến đối với phong trào yêu nước chống thực đân Pháp ở 
-Việt Nam. 


Vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ở 


-vùng miển núi và trung du phía Bắc, phong trào nông 


dân Yên Thế (Bắc Giang) nổ ra dưới sự lãnh đạo của 
Hoàng Hoa Thám. Nghĩa quân đã xây dựng lực lượng 
chiến đấu, lập căn cứ và đấu tranh kiên cường chống 
thực dân Pháp suốt gần 30 năm. Phong trào của Hoàng 
Hoa Thám vẫn mang nặng “cốt cách phong kiến”, không 
có khả năng mở rộng hợp tác và thống nhất tạo thành 
một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, do vậy cũng bị 
thực dân Pháp đàn ấp. 

— TT những năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước 
Việt Nam chịu ảnh hưởng, tác động của trào lưu dân chủ từ 
sản, tiêu biểu là xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, xu 
hướng cải cách của Phan Châu Trinh và sau đó là phong 
trào tiểu tư sản trí thức của tổ chức Việt Nam Quốc đân 
Đảng (12/1997 - 2/1930) tiếp tục diễn ra rộng khắp các tỉnh 
Bắc Kỳ, nhưng tất cả đều không thành công. 

Xu hướng bạo động do Phan Bội Châu tổ chức, lãnh 
đạo: Chủ trương tập hợp lực lượng với phương pháp bạo 
động chống Pháp, xây dựng chế độ chính trị như ở Nhật 
Bản. Phong trào theo xu hướng này tổ chức đưa thanh 
niên yêu nước Việt Nam sang Nhật Bản học tập (gọi là 
phong trào Đông Du). Đến năm 1908, Chính phủ Nhật 


Bản câu kết với thực dân Pháp trục xuất lưu học sinh 


45 


alo: 0912 447 854 


Việt Nam và những người đứng đầu phong trào. Sau khi 
phong trào Đông Du thất bại, với sự ảnh hưởng của Cách 
mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc, năm 1912, Phan Bội 
Châu lập tổ chức Việt Nam Quang phục Hội với tôn chỉ 
là vũ trang đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục Việt Nam, 
thành lập nước cộng hòa dân guốc Việt Nam. Tuy nhiên, 
chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội thiếu rõ ràng. 
Cuối năm 1913, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt 
giam tại Trung Quốc cho tới đầu năm 1917 và sau này 
bị quản chế tại Huế cho đến khi ông mất (1940). Ảnh 
hưởng xu hướng bạo động của tổ chức Việt Nam Quang 
Phục Hội đối với phong trào yêu nước Việt Nam đến đây 
chấm đút. 

Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh: Phan Châu 
Trinh và những người cùng chí hướng muốn giành độc 
lập cho dân tộc nhưng không ởi theo con đường bạo động 
như Phan Bội Châu, mà chủ trương cải cách đất nước. 
Phan Châu Trinh cho rằng “bất bạo động, bạo động tắc 
tử”; phải “khai dân trí, chấn đân khí, hậu dân sinh”, phải 
bãi bỏ chế độ quân chủ, thực hiện đân quyển, khai thông 
đân trí, mở mang thực nghiệp. Để thực hiện được chủ 
trương ấy, Phan Châu Trinh đã để nghị nhà nước “bảo 
hộ” Pháp tiến hành cải cách. Đó chính là sự hạn chế 
trong xu hướng cải cách để cứu nước, vì Phan Châu Trinh 
đã “đặt vào làng độ lượng của Pháp cái hy vọng cải tử 


hoàn sinh cho nước Nam,... Cụ không rõ bản chất của đế 


46 


Photokhoahoc@gmail.com 


quốc thực đân”'. Do vậy, khi phong trào Duy Tân lan 


rộng khắp cả Trung Kỳ và Nam Kỳ, đính cao là vụ chống 


thuế ở Trung Kỳ (1808), thực dân Pháp đã đàn áp dã 


` ~ ` ˆ ^ . -* 
. raan, giết bại nhiều sĩ phu và nhân dân tham gia biểu 


tình. Nhiều sĩ phu bị bắt, bị đày đi Côn Đảo, trong đó có 
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Nguyên 
Cần... Phong trào chống thuế ở Trung Ky bị thực dân 
Pháp dập tắt, cùng với sự kiện tháng 12/1907 thực dân 
Pháp ra lệnh đóng cửa Trường Đông Kinh Nghĩa Thục” 


.. phần ánh sự kết thúc xu hướng cải cách trong phong trào 


' œ#u nước của Việt Nam. 


Phong trào của tổ chức Việt Nam Quốc dân Đăng: 
Khi thực đân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa lần 
thứ hai, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với 
thực dân Pháp càng trở nên gay gắt, các giai cấp, tầng 
lớp mới trong xã hội Việt Nam đều bước lên vũ đài chính 
trị. Trong đó, hoạt động có ảnh hưởng rộng và thu hút 


+ § ĐÀ lá Z FÍ XIN lu + 
nhiều học sinh, sinh viên yêu nước ở Bắc Ky là tô chức 


1. Trần Văn Giàu: Sự phát triển từ tưông ở Việt Nam từ thế 
ký XIX đến Cách mạng Tháng Tám - Hệ ý thức tư sản và sự thất 
bại của nó trước nhiệm vụ lịch sử, Nxù. Khoa học xã bội, Hà Nội, 
19875, tr.442. 

3. Trường Đông linh Nghĩa Thục do Lương Văn Can, Nguyễn 
Quyển, Hoàng Tăng Bí... thành lập ở Hà Nội, nhằm truyền bá tư 
tưởng đân chủ, tự do tư sản, nâng cao lòng tự tôn dân tộc cho thanh 
miện Việt Nam. 


47 


alo: 0912 447 854 


Việt Nam Quốc đân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo. 
Trên cơ sở các tổ chức yêu nước của tiểu tư sản trí thức, 
Việt Nam Quốc dân Đảng được chính thức thành lập 
tháng 12/1927 tại Bắc Kỳ. 

Mục đích của Việt Nam Quốc đân Đảng là đánh đuổi 
thực đân Pháp xâm lược, giành độc lập đân tộc, xây dựng 
chế độ cộng hòa tư sản, với phương pháp đấu tranh vũ 
trang nhưng theo lối manh động, ấm sất cá nhân, lực 
lượng chủ yếu là binh lính, sinh viên... Cuộc khổi nghĩa nổ 
ra ở một số tỉnh, chủ yếu và mạnh nhất là ở Yên Bái 
(2/1980), tuy oanh liệt nhưng nhanh chóng bị thất bại. Sự 
thất bại của khởi nghĩa Yên Bái thể hiện là “... 


bạo động bất đắc dĩ, một cuộc bạo động non, để rồi chết 


một cuộc 


luôn không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Khẩu hiệu “không 
thành công thì thành nhân” biểu lộ tính chất hấp tấp tiểu 
bư sản, tính chất hăng hái nhất thời và đồng thời cũng 
biểu lộ tính chất không vững chắc, non yếu của phong trào 
tư sản”), | 

Vào những năm cuối thế ký XIX, đầu thế kỷ XX, tiếp 
tục truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường chống 
- ngoại xâm, các phong trào yêu nước theo ngọn cờ phong 
kiến, ngọn cờ dân chủ tư sản của nhân dân Việt Nam đã 
điễn ra quyết liệt, liên tục và rộng khắp. Dù với nhiều 


cách thức tiến hành khác nhau, song đều hướng tới mục 


1. Lê Duẩn: Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1859, tr.41. 


48 


Photokhoahoc@gmail.com 


„ tiêu giành độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên, “các phong trào 


cứu nước từ lập trường Cần Vương đến lập trường tư sản, 


“tiểu tư sản, qua khảo nghiệm lịch sử đều lần lượt thất 
: bạt”. Nguyên nhân thất bại của các phong trào đó là do 
: thiếu đường lối chính trị đúng dấn để giải quyết triệt để 
- những mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu của xã hội, chưa có một 


- tổ chức vững mạnh để tập hợp, giác ngộ và lãnh đạo toàn 


dân tộc, chưa xác định được phương pháp đấu tranh thích 
hợp để đánh để kẻ thù. Tuy thất bại song các phong trào 


yêu nước đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ tỉnh thần yêu nước 


- của nhân dân, bồi đắp thêm cho chủ nghĩa yêu nước Việt 
- Nam, đặc biệt góp phần thúc đẩy những nhà yêu nước, 


- nhất là lớp thanh niên trí thức tiên tiến chọn lựa một con 


đường mới, một giải pháp cứu nước, giải phóng dân tộc 
theo xu thế của thời đại. Nhiệm vụ lịch sử cấp thiết đặt ra 
cho thế hệ yêu nước đương thời là cần phải có một tổ chức 
cách mạng tiên phong, có đường lối cứu nước đúng đấn để 
giải phóng dân tộc. 

2, Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện để 
thành lập Đảng 

Trước yêu cầu cấp thiết giải phóng đân tộc của nhân 


đân Việt Nam, với nhiệt huyết cứu nước, với nhãn quan 


chính trị sắc bén, vượt lên trên hạn chế của các bậc yêu 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn lập, Sẻa, 
t.B1, tr.14. 


49 


Zalo: 0912 447 854 


nước đương thời, năm 1911, Nguyễn Tất Thành quyết 
định ra ải tìm đường cứu nước, giải phóng đân tộc. Qua 
trải nghiệm thực tế nhiều nước, Người đã nhận thức được 
một cách rạch ròi: “dò màu da có khác nhau, trên đời này 
chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người 
bị bóc lột”, từ đó xác định rõ kể thù và lực lượng đồng 
ranh của nhân dân các dân tộc bị áp bức. 

Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga 
đã tác động mạnh mẽ tối nhận thức của Nguyễn Tất 
Thành - đây là cuộc “cách mạng đến nơi”. Người từ nước 
Anh trở lại nước Pháp và tham gia các hoạt động chính trị 
hướng về tìm hiểu con đường Cách mạng Tháng Mười 
Nga, về V.I. Lênin. 

Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng 
Xã hội Pháp, một chính đẳng tiến bệ nhất lúc đó ở Pháp. 
Tháng 6/1919, tại Hội nghị của các nước thắng trận trong 
Chiến tranh thế giới thứ nhất họp ở Versailles (Vécxây, 
Pháp), Tổng thống Mỹ Uynxơn (Woodrow Wilson) tuyên 
bố bảo đảm về quyền dân tộc tự quyết cho các nước thuộc 
địa. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc thay 
mặt Hội những người An Nam yêu nước ở Pháp gửi tới 
Hội nghị bản Yêu sách của nhân dân An Nam (gồm tám 
điểm đồi quyển tự do cho nhân đân Việt Nam) ngày 
18/6/1819. Những người Việt Nam tiêu biểu cho tính thần 
yêu nước ở Pháp, gầm: Phan Châu Trinh, Nguyễn Án Ninh, 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.1, tr.981. 


50 


Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Ái Quốc. 


Những yêu sách đó dù không được Hội nghị đáp ứng, 
nhưng đã tạo nên tiếng vang lớn trong dư luận quốc tế và 


“Nguyễn Ái Quốc càng hiểu rõ hơn bản chất của đế quốc, 
- thực đân. 


Tháng 7/1920, Người đọc bản Sơ tháo lần thứ nhất 


¿những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn để thuộc địa 
của V.I. Lênin. đăng trên báo EHumanité (Nhân đạo), số 
_ra ngày 16 và 17/7/1990. Những luận điểm của V.I. Lênin 
- về vấn đề dân tộc và thuộc địa đã giải đáp những vấn để 
..cơ bản và chỉ dẫn hướng phát triển của sự nghiệp cứu 
nước, giải phóng đân tộc. Lý luận của V.I, Lênin và lập 


Ề » Z đ kẻ £⁄ x ^ r* 2 ..3a 
trường đúng đắn của Quốc tế Cộng sản về cách mạng giải 


phóng các dân tộc thuộc địa là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc 
xác định thái độ ủng hộ việc gia nhập Quốc tế Cộng sản 
tại Đại hội lần thứ XVIHII của Đảng Xã hội Pháp (12/1920) 
họp ở thành phế Tua (Tours). Tại Đại hội này, Nguyễn Ái 
Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản 
do V.I. Lênin thành lập). 

Ngay sau đó, Nguyễn Ái Quốc cùng với những người 
vừa bỏ phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản đã tuyên bế 
thành lập Phân bệ Pháp của Quốc tế Cộng sản - tức là 
Đẳng Cộng sản Pháp. Với sự kiện này, Nguyễn Ái Quốc 
trẻ thành một trong những người sáng lập Đẳng Cộng 
sản Pháp và là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, 
đánh đấu bước chuyển biến quyết định trong tư tưởng 
và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Trong 


Dài 


Photokhoahoc@gmail.com 


alo: 0912 44/ 854 


những năm 1919 - 1921, Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp 
Anbe Xarô (Albert Sarraut) nhiều lần gặp Nguyễn Ái 
Quốc mua chuộc và đe dọa. Ngày 30/6/1923, Nguyễn Ái 
Quốc tối liên Xô và làm việc tại Quốc tế Cộng sản ở 
Mátxcdva, tham gia nhiều hoạt động, đặc biệt là dự và 
đọc tham luận tại Đại hội V Quốc tế Cộng sản (176 - 
8/7/1924), làm việc trực tiếp ở Ban Phương Đông của 
Quốc tế Cộng sản. 

Sau khi xác định được con đường cách mạng đúng đắn, 
Nguyễn Ái Quốc tiếp tục khảo sát, tìm hiểu để hoàn thiện 
nhận thức về đường lối cách mạng vô sản, đồng thời tích 
cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam. 

- Chuẩn bị về tư tuông, chính trị và tổ chúc cho sự ra 
đời của Đẳng: 

Về tư tưởng: Tù giữa năm 1991, tại Pháp, cùng một số 
nhà cách mạng của các nước thuộc địa khác, Nguyễn Ái 
Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa, sau đó 
sáng lập tờ báo Ứe Paria (Người cùng khổ). Người viết 
nhiều bài trên các báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân, 
Tạp chí Cộng sẵn, Tập san Thư tín quốc tế,... 

Năm 1922, Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đẳng Cộng 
sản Pháp được thành lập, Nguyễn Ái Quốc được củ làm 
Trưởng Tiểu ban Nghiên cứu về Đông Dương. Vừa nghiên 
cứu lý luận, vừa tham gia hoạt động thực tiễn trong phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, dưới nhiều phương 

thức phong phú, Nguyễn Ái Quốc tích cực tố cáo, lên án 
bản chất áp bức, bóc lột, nô địch của chủ nghĩa thực dân 


52 


Photokhoahoc@gmail.com 


'đối với nhân dân các nước thuộc địa và kêu gọi, thức tính 
nhấn dân bị áp bức đấu tranh giải phóng. Người chỉ rõ 
bản chất của chủ nghĩa thực dân, xác định chủ nghĩa thục 
- dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp 
: công nhân và nhân dân lao động trên thế giới. Đồng thời, 
: Người tiến hành tuyên truyền tư tưởng về con đường cách 


' mạng vô sản, con đường cách mạng theo lý luận Mác - 


Lênin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người 
cộng sản và nhân dân lao động Pháp với các nước thuộc 
địa và phụ thuộc. 

Trong tác phẩm Đường cách mệnh (năm 192i), 


- Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “Đảng muến vững thì phải 


: $ n KT _ x ˆ 
-:eó chủ nghĩa làm cốt, trong đảng al cũng phải hiểu, a1 


cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa 
cũng giống như người không có trí khôn, tàu không có bần 
chỉ nam”!, Phải truyền bá tư tưởng vô sản, lý luận Mác - 
Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam. 

Về chính trị: Xuất phát từ thực tiễn cách mạng thế 
giới và đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ỗ 
các nước thuộc địa, kế thừa và phát triển quan điểm của 
VI Lênin về cách mạng giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái 
Quốc đưa ra những luận điểm quan trọng về cách mạng 


giải phóng dân tộc. Người khẳng định: con đường cách 


1. Hã Chí Minh: Toàn tập, Sảa, t.2, tr.289. 


alo: 0912 447 854 


mạng của các dân tộc bị áp bức là giải phóng giai cẤnp, giải 
phóng dân tộc, cả hai cuộc giải phống này chỉ có thể là sự 
nghiệp của chủ nghĩa cộng sản. Đường lối chính trị của 
Đảng cách mạng phải hướng tới giành độc lập cho dân tộc, 
tự do, hạnh phúc cho đồng bào, hướng tới xây dựng nhà 
nước mang lại quyển và lợi ích cho nhân dân. 

Nguyễn Ái Quốc xác định, cách mạng giải phóng dân 
tộc ở các nước thuộc địa là một bộ phận của cách mạng vô 
sản thế giới; giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước 
thuộc địa với cách mạng vô sản ở “chính quốc” có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, nhưng cách mạng 
giải phóng dân tộc ở nước thuộc địa không phụ thuộc vào 
cách mạng vô sản ở “chính quốc” mà có thể thành công 
trước cách mạng vô sản ở “chính quốc”, góp phần tích cực 
thúc đẩy cách mạng vô sản ở “chính quốc”. 

Đốt với các dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quếc chỉ rõ: ở 
nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân là lực lượng đông đảo 
nhất, bị dế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nể, vì 
vậy phải thu phục và lôi cuốn được nông dân, phải xây 
dựng khối liên minh công - nông làm động lực cách mạng: 
“công nông là gốc cách mệnh; còn học trò, nhà buôn nhỏ, 
điền chủ nhỏ... là bầu bạn cách mệnh của công nông”, Do 
vậy, Người xác định rằng, cách mạng “là việc chung của cả 


dân chúng chứ không phải là việc của một hai người”, 


1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr.288, 283. 


54 


Photokhoahoc@gmail.com 


Về vấn để Đảng Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc khẳng 
- định: “Trước hết phải có đẳng cách mệnh, để trong thì vận 
- động và tổ chức dân chúng, ngoài thì hên lạc với đân tộc bị 
áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách 
. mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững 
: thuyển mới chạy”, 

'¡. Phong trào “Vô sản hóa” do Kỳ bộ Bắc Kỳ Hội Việt 
- Nam Cách mạng Thanh niên phát động từ ngày 29/9/1928 
-_ đã góp phần truyển bá tư tưởng vô sản, rèn luyện cân bệ 
- và xây dựng, phát triển tổ chức của công nhân. 

Về tổ chức: Sau khi lựa chọn con đường cứu nước - 
: con đường cách mạng vô sản - cho đân tộc Việt Nam, 
. Nguyễn Ái Quốc khẳng định phải “đi vào quần chúng, 
ˆ thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa 


”?_ Vì vậy, sau một 


họ ra đấu tranh giành tự do độc lập 
thời gian hoạt động ở Liên Äô để tìm hiểu, khảo sát thực 
tế về cách mạng vô sẵn, tháng 11/1924, Người đến Quảng 
Châu (Trung Quốc), nơi có đông người Việt Nam yêu 
nước hoạt động, để xúc tiến các công việc bổ chức thành 
lập Đảng Cộng sản. Tháng 2/1825, Người lựa chọn một số 
thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã, lập ra nhóm Cộng 
sản đoàn. 

Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu (Trung Quốc), 


1. Hã Chí Minh: Toàn tập, Sửa, t.2, tr.289. 
2, Tê Chí Minh: Toàn tập, Sđả, :.1, tr.209. 


55 
lo: 0912 447 854 


nòng cốt là Cộng sản đoàn. Hội đã công bố chương trình, 
điều lệ của Hội, mục đích: để làm cách mệnh đân tộc (đập 
tan bọn Pháp và giành độc lận cho xứ sở) rồi sau đó làm 
cách mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện 
chủ nghĩa cộng sản). Hệ thống tổ chức của Hội gồm 5 cấp: 
trung ương bộ, kỳ bộ, tỉnh bộ hay thành bộ, huyện bộ và 
chỉ bộ. Tổng bộ là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ 
đại hội. Trụ sở đặt tại Quảng Châu. 

Hội đã xuất bản tờ báo Thanh niên (do Nguyễn Ái 
Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo), tuyên truyền tôn chỉ, 
mục đích của Hội, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và 
phương hướng phát triển của cuộc vận động giải phóng 
dân tộc Việt Nam. Báo in bằng tiếng Việt và ra hằng tuần, 
mỗi số in khoảng 100 bản. Ngày 21/6/1995 ra số đầu tiên, 
đến tháng 4/1927, báo ra được 88 số. Sau khi Nguyễn Ái 
Quốc rời Quảng Châu (4/1927) đi Liên Xô, những đồng chí 
khác trong Tổng bộ vẫn tiếp tục việc xuất bản và hoạt 
động cho đến tháng 2/1930 với 202 số (từ số 89 trỏ đi, trụ 
sở báo chuyển về Thượng Hảj). Một số lượng lớn báo 
Thanh niên được bí mật đưa về nước và tới các trung tâm 
phong trào yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài, 
Báo Thanh niên đánh đấu sự ra đời của báo chí cách mạng 
Việt Nam. 

Sau khi thành lập, Hội tổ chức các lớp huấn luyện 
chính trị do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách, phái 
người về nước vận động, lựa chọn và đưa một số thanh 
niên tích cực sang Quảng Châu để đào tạo, bồi dưỡng về lý 


56 


Photokhoahoc@gmail.com 


luận chính trị. Từ giữa năm 1925 đến tháng 4/1927, Hội 
đã tổ chức được trên 10 lớp huấn luyện tại nhà số 13A và 


18B đường Văn Minh, Quảng Châu. Sau khi được dào tạo, 


các hội viên được cử về nước xây dựng và phát triển phong 
trào cách mạng theo khuynh hướng vô sản. Trong số học 
viên được đào tạo ở Quảng Châu, có nhiều đồng chí được 
cử đi học trường Đại học Phương Đông (Liên Ãô) và trường 
Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc). 

Sau sự biến chính trị ở Quảng Châu (4/1927), Nguyễn 
Ái Quốc trở lại Mátxcgva và sau đó được Quốc tế Cộng sản 
cử đi công tác ở nhiều nước châu Âu. Năm 1928, Người trở 
về châu Á và hoạt động ở Xiêm (tức Thái Lan). 

Các bài giảng của Nguyễn Ấi Quốc trong các lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cho những người Việt Nam yêu nước tại 
Quảng Châu, được Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở 
Á Đông xuất bản thành cuốn Đường cách mệnh. Đây là 
cuốn sách chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 
trong đó tâm quan trọng của lý luận cách mạng được đặt 
ö vị trí hàng đầu đối với cuộc vận động cách mạng và đối 
với đẳng cách mạng tiên phong. Đường cách mệnh xâc 
định rõ con đường, mục tiêu, lực lượng và phương pháp 
đấu tranh của cách mạng. Tác phẩm thể biện tư tưởng 
nổi bật của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dựa trên cơ số vận 
dạng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào đặc điểm của 
Việt Nam. Những điều kiện về tư tưởng, lý luận chính trị 
và tổ chức để thành lập Đảng đã được thể hiện rõ trong 


tác phẩm. 


Sĩ 


alo: 0912 447 854 


Ö trong nước, từ đầu năm 1926, Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên đã bắt đầu phát triển cơ sở, đến năm 
1927, các kỳ bộ được thành lập. Hội còn chú trọng xây 
dựng cơ sở trong Việt kiểu ở Xiêm (Thái Lan). Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên chưa phải là chính đẳng 
cộng sản, nhưng chương trình hành động đã thể hiện quan 
điểm, lập trường của giai cấp công nhân, là tổ chức tiền 
thân dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 
Hội là tổ chức trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào Việt Nam và cũng là sự chuẩn bị quan trọng về tổ 
chức để tiến tới thành lập chính đảng của giai cấp công 
nhân ở Việt Nam. Những hoạt động của Hội có ảnh hưởng 
và thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển biến của phong trào công 
nhân, phong trào yêu nước Việt Nam những năm 1928 - 
1828 theo xu hướng cách mạng vô sản. Đó là tổ chức tiền 
thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. 


3. Thành lập Đẳng Cộng sản Việt Nam và Cương 
lĩnh chính trị đầu tiên của Đẳng 


8) Các tổ chức công sản ra đời 


Với sự nỗ lực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào 
phong trào công nhân và phong trão yêu nước Việt Nam 
của Nguyễn Ái Quốc và những hoạt động tích cực của các 
cấp bộ trong tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
trên cả nước đã có tác dụng thúc đẩy phong trào yêu nước 
Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản, nâng cao 
ý thức giác ngộ và lập trường cách mạng của giai cấp công 


58 


Photokhoahoc(@gmail.com 


"nhân. Những cuộc đấu tranh của thợ thuyển khắp ba kỳ 
với nhịp độ, quy mô ngày càng lớn, nội dung chính trị 
'ngầy càng sâu sắc. Số lượng các cuộc đấu tranh của công 
"nhân trong hai năm 1928 - 1929 tăng gấp 2,B lần so với 
_hai năm 1996 - 1997. 

-_ Đến năm 1929, trước sự phát triển mạnh mẽ của 
những trào cách mạng Việt Narn, tổ chức Hội Việt Nam 
“Cách mạng Thanh niên không còn thích hợp và đủ sức 
lãnh đạo phong trào. Trước tình hình đó, tháng 3/1329, 
- những người lãnh đạo Kỳ bộ Bắc Kỳ (Trần Văn Cung, Ngô 
địa Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu...) hợp tại số 
Nhà 5D, phế Hàm Long, Hà Nội, quyết định lập chi bộ 
công sản đầu tiên ở Việt Nam. Ngày 17/6/1829, đại biểu 
của các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 314, phế 
Khâm Thiên (Hà Nộ), quyết định thành lập Đông Dương 
Cộng sản Đẳng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ; lấy cờ đồ 
búa liểm là Đảng kỳ và quyết định xuất bản báo Búa liền 
làm cơ quan ngôn luận. : 

Trước ảnh,hưởng của Đông Dương Cộng sản Đảng, 
những thanh niên yêu nước ở Nam Kỳ theo xu hướng cộng 
sản lần lượt tổ chức những chỉ bộ cộng sản. Thắng 
11/1959, trên cơ sở các chỉ bộ cộng sản ở Nam Kỳ, An Nam 
Cộng sản Đảng được thành lập tại Khánh Hội, Sài Gòn, 
công bố Điều lệ, quyết định xuất bản Tạp chí Bôênsovích. 

Tại Trung Kỳ, Tân Việt Cách mạng Đảng (Qà một tổ 
chức thanh niên yêu nước có cả Trần Phú, Nguyễn Thị 
Minh Khai...) chịu tác động mạnh mẽ của Hội Việt Nam 


B59 
alo: 0912 447 854 


Cách mạng Thanh niên - đã đi theo khuynh hướng cách 
mạng vô sản. Tháng 9/1929, những người tiên tiến trong 
Tân Việt Cách mạng Đảng họp, ra Tuyên đạt khẳng định: 
“những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt 
Cách mệnh Đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể 
đẳng viên Tân Việt Cách mệnh Đảng, toàn thể thợ thuyền 
dân cày và lao khổ biết rằng chúng tôi đã chánh thức lập 
ra ông Dương Cộng sản Liên đoàn... Muốn làm được tròn 
nhiệm vụ thì trước mắt của Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn là một mặt phải xây dựng cơ sở chỉ bộ của Liên đoàn 
tức là thực hành cải tổ Tân Việt Cách mệnh Đẳng thành 
đoàn thể cách mạng chân chính...”', 

Sự ra đời ba tổ chức cộng sản trên cả nước diễn ra 
nửa cuối năm 1929 đã khẳng định bước phát triển về 
chất của phong trào yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng 
cách mang vô sản, phù hợp với xu thế và nhu cầu bức thiết 
của lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, sự ra đời ba tổ chức cộng 
sản ở ba miền đều tuyên bố ủng hộ Quốc tế Cộng sản, kêu 
gọi Quốc tế Cộng sản thừa nhận tổ chức của mình và đều tự 
nhận là đẳng cách mạng chân chính, không tránh khỏi phân 
tán về lực lượng và thiếu thống nhất về tổ chức trên cả nước, 

Sự chuyển biến mạnh mẽ các phong trào đấu tranh 
của các tầng lớp nhân dân ngày càng lên cao, nhu cầu 
thành lập một chính đảng cách mạng có đủ khả năng tập 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđủ, t1, 
tr.404. 


60 


Photokhoahoc(@gmail.com 


` tợp lực lượng toàn dân tộc và đảm nhiệm vai trò lãnh đạo 
- gự nghiệp giải phóng đân tộc ngày càng trỏ nên bức thiết 


: đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giỏ. 
b) Hội nghị thành lập Đẳng Cộng sẵn Việt Nam 


: Trước nhu cầu cấp bách của phong trào cách mạng 

:trong nước, với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, 

ˆ ngày 33/12/1929, Nguyễn Ái Quốc đến Hồng Kông (Trung 

: Quốc) triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đẳng 

và An Nam Cộng sản Đảng đến họp tại Cửu Long (Hồng 
Kông) để tiến hành hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản 
- thành một chính đẳng duy nhất của Việt Nam. 

: Hội nghị điễn ra từ ngày 6/1 đến ngày 7⁄2/ 1830'. 
Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, ngày 18/2/1950, 
Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp vào ngày mồng 6/1. 
Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đây đủ 
quyền quyết định mọi vấn để liên quan đến phong trào 
cách mạng ở Đông Dương, tôi nói cho họ biết những sai 
lầm và họ phải làm gì. Họ đồng ý thống nhất vào một 
đảng. Chúng tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến 
lược theo đường lối của Quốc tế Cộng sản... Các đại biểu 
trỏ về An Nam ngày 8/2””. 


1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1H của Đăng (tháng 
9/1960) #iYẾP nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hằng năm lầm 
ngày kỹ niệm thành lập Dáng. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn lập, Sảd, \.À, 
tr.19-20. 


61 
alo: 0912 44/ 854 


Thành phần dự Hội nghị gầm: 2 đại biểu của Đông 
Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức 
Cảnh), 2 đại biểu của Án Nam Cộng sản Đẳng (Châu Văn 
Liêm và Nguyễn Thiệu), dưới sự chủ trì của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc - đại biểu của Quốc tế Cộng sản. 

Chương trình nghị sự của Hội nghị: 

1. Đại biểu của Quốc tế Cộng sản nói lý do cuộc 
hội nghị; 

2. Tháo luận ý kiến của đại biểu Quốc tế Cộng sản về: 
a) Việc nợp nhất tất cả các nhóm cộng sản thành một tổ 
chức chung, tổ chức này sẽ là một Đảng Cộng sản chân 
chính; b) Kế hoạch thành lập tổ chức đó. 

_ Tãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nêu ra năm điểm lồn cần 
thảo luận và thống nhất: 

71. Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác 
để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương: 

2. Định tên Đảng là Đẳng Cộng sản Việt Nam; 

3. Thảo Chính cương và Điều lệ sơ lược của Đẳng; 

4, Định kế hoạch thực hiện việc thống nhất trong nước; 

ö. Cứ một Ban Trung tương lâm thời...”1, 

Hội nghị thảo luận, tán thành ý kiến chỉ đạo của 
Nguyễn Ái Quốc, thông qua các văn kiện quan trọng đo 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo: Chánh cương vắn 
tắt của Đảng, Sách lược vần tắt của Đảng, Chương trình 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tận, Sđẻ, t.3, 
tr.2. 


g2 


Photokhoahoc@gmail.com 


'tóm tắt của Đẳng, Điều lệ vấn tắt của Đẳng Cộng sản 
-Việt Nam. 

so Hội nghị xác định rõ tôn chỉ mục đích của Đảng: 
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ra để lãnh đạo quần 
chúng lao khổ làm giai cấp tranh dấu để tiêu trừ tư bản 
đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản”. 
ì Quy định điểu kiện vào Đảng: là những người “tin theo 
-_ chủ nghĩa cộng sản, chương trình đẳng và Quốc tế Cộng 
ñ sản, hăng hái tranh đấu và đấm hy sinh phục tùng mệnh 
. lệnh Đảng và đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ 
- phận đẳng”, 

— Hội nghị chủ trương: các đại biểu về nước phải tổ chức 
- một Trung ương lâm thời để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 
_ Hệ thống tổ chức Đảng từ chỉ bộ, huyện bộ, thị bộ hay khu 
- bộ, tỉnh bộ, thành bộ hoặc đặc biệt bộ và Trung ương. 

Ngoài ra, Hội nghị còn quyết định chủ trương xây 
dựng các tổ chức công hội, nông hội, cứu tế, tổ chức phản 
đế và xuất bản một tạp chí lý luận và ba tở báo tuyên 
truyền của Đảng. 

Đến ngày 24/2/1930, việc thống nhất các tổ chức cộng 
sản thành một chính đẳng duy nhất được hoàn thành với 
Quyết nghị của Lâm thời chấp ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, 
chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập 


Đăng Cộng sản Việt Nam. 


1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sảa, 
t.2,1tr., 8, 


65 
.alo: 0912 447 854 


Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự 
chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có giá trị như một Đại 
hội Đảng. Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc ra Lời kêu gọi 
nhân dịp thành lập Đảng. Mỏ dầu Lời kêu gọi, Người viết: 
“Nhận chỉ thị của Quốc tế Cộng sản giải quyết vấn để cách 
mạng nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”', 


©) Nội dung bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đẳng 


Trong các văn kiện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn 
thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng, có hai 
văn kiện, đó là: Chánh cương vắn tắt của Đảng và Sách 
lược văn tắt của Đẳng đã phân ánh về đường hướng phát 
triển và những vấn để cơ bản về chiến lược và sách lược 
của cách mạng Việt Nam. Hai văn kiện trên là Cương lĩnh 
chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác định mục tiêu 
chiến lược của cách mạng Việt Nam; Từ việc phân tích 
thực trạng và mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam - một xã 
hội thuộc địa nửa phong kiến, mâu thuẫn giữa dân tộc 
Việt Nam trong đó có công nhân, nông dân với đế quốc 
ngày càng gay gắt cần phải giải quyết, đi đến xác định 
đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam “chủ 
trương làm tư sản dân quyển c.ra và thổ địa c.m để đi tới 
2 


xã hội cộng sản””. Như vậy, mục tiêu chiến lược được nêu 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđgd, t.3, tr.20, 
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđa, t2, tr.2. 


64 


Photokhoahoc(@gmail.com 


'alo: 


ra trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã làm rõ nội 
dung của cách mạng thuộc địa nằm trong phạm trò của 
cách mạng vô sản, 

Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Narn 
được xác định là: “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn 
phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”. 
Cương lĩnh đã xác định: Chống đế quốc và chống phong 
kiến là nhiệm vụ cơ bản để giành độc lập cho dân tộc và 
ruộng đất cho dân cày, trong đó chống đế quốc, giành độc 
lập cho dân tộc được đặt ở vị trí hàng đầu. 

Về phương điện xã hội, Cương lĩnh xác định rõ: Za) 
Dân chúng được tự do tổ chức; b Nam nữ bình quyển, v.V.; 
cì Phổ thông giáo dục theo công nông hoá”, Về phương 
diện kinh tế, Cương lĩnh xác định: Thủ tiêu hết các thứ 
quốc trái; thâu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vân 
tải, ngân hàng, v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để 
giao cho Chính phủ công nêng bình quản lý, thâu hết 
ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho 
dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho đân cày nghèo; mỗ mang 
công nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm tâm 
giờ.. Những nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam về 
phương diện xã hội và phương diện kinh tế nêu trên vừa 
phần ánh đúng tình hình kinh tế, xã hội cần được giải 
quyết ở Việt Nam, vừa thể hiện tính cách mạng, toàn diện, 


1, 9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđd, 
‡.2,tr.2. 


65 
0912 447 854 


triệt để là xóa bỏ tận gốc ách thống trị, bóc lột hà khắc của 


ngoại bang, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, 
giải phóng xã hội, đặc biệt là giải phóng cho hai giai cấp 
công nhân và nông dân, 

Xác định lực lượng cách mạng: phải đoàn kết công 
nhân, nông dân - đây là lực lượng cơ bản, trong đó giai cấp 
công nhân lãnh đạo; đồng thời chủ trương đoàn kết tất cả 
các giai cấp, các lực lượng tiến bộ, yêu nước để tập trung 
chống đế quốc và tay sai, Do vậy, Đẳng “phải thu phục cho 
được đại bộ phận giai cấp mình... phải thu phục cho được 
đại bộ phận dân cày,... hết sức hên lạc với tiểu tư sản, trí 
thức, trung nông... để kéo họ đi vào phe vô sản gla1 cấp. 
Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản 
Ấn Nam mà chưa rõ mặt phần c.m thì phải lợi dụng, ít lâu 
mới làm cho họ đứng trung lập”". Đây là cơ sở của tư tưởng 
chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khối đại 
đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp nhân đân yêu 
nước và các tổ chức yêu nước, cách mạng, trên cơ sở đánh 
giá đúng đắn thái độ các giai cấp phù hợp với đặc điểm xã 
hội Việt Nam. 

Về phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng đân 
tộc, Cương lĩnh khẳng định phải bằng con đường bạo lực 
cách mạng của quần chúng, trong bất cứ hoàn cảnh nào 
cũng không được thỏa hiệp, “không khi nào nhượng một 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđỏ, 
t..23, tể.Ả, 


66 


Photokhoahoc@gmail.com 


-alo: 


chút lợi ích gì của công nông raà đi vào đường thỏa hiệp”. 
Có sách lược đấu tranh cách mạng thích hợp để lôi kéo 
tiểu tư sản, trí thức, trung nông về phía giai cấp vê sản, 
nhưng kiên quyết: “bộ phận nào đã ra mặt phản cách 
mạng (Đảng Lập hiến, v.v.) thì phải đánh để”. 

Xác định tỉnh thần đoàn kết quốc tế, Cương lĩnh chỉ 
rõ: trong khi thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân lộc, 
đồng thời tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ của các dân tộc 
bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô 
sản Pháp. Cương lĩnh nêu rõ cách mạng Việt Nam liên 
lạc mật thiết và là một bộ phận của cách mạng vô sản thế 
giới: “trong khi tuyên truyền cái khẩu hiệu nước Án Nam 
độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với 
bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giớ/”. Như vậy, 
ngay từ khi thành lập, Đẳng Cộng sản Việt Nam đã nêu 
cao chủ nghĩa quốc tế và mang bản chất quốc tế của giai 
cấp công nhân. 

Xác định vai trò lãnh đạo của Đẳng: “Đảng là đội liên 
phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ 
phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo 
được dân chúng”. “Đẳng là đội tiên phong của đạo quân 
vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho 


họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng ”. 


1,9, 3. Hê Chí Minh: Toàn tập, Sđa, t.3, tx 3. 


4, 5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđủ, 
t.2,tr.4, 6, 


67 


0912 447 854 


Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã phản ánh 
một cách súc tích các luận điểm cơ bản của cách mạng 
Việt Nam; thể hiện bản lĩnh chính trị độc lập, tự chủ, sáng 
tạo trong việc đánh giá đặc điểm, tính chất xã hội thuộc 
địa nửa phong kiến Việt Nam trong những năm 20 của thế 
kỷ XX, chỉ rõ những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của dân 
tộc Việt Nam, đặc biệt là việc đánh giá đúng đắn, sát thực 
thái độ các giai tầng xã hội đối với nhiệm vụ giải phóng 
dân tộc. Từ đó, các văn kiện đã xác định đường lối chiến 
lược và sách lược của cách mạng Việt Nam, đồng thời xác 
định phương pháp cách mạng, nhiệm vụ cách mạng và lực 
lượng của cách mạng để thực hiện đường lối chiến lược và 
sách lược đã đề ra. 

Như vậy, trước yêu cầu của lịch sử, cách mạng Việt 
Nam cần phải thống nhất các bổ chức cộng sản trong nước, 
chấm dứt sự chia rẽ bất lợi cho cách Tạng, với uy tín 
chính trị và phương thức hợp nhất phù hợp, Nguyễn Ái 
Quốc đã kịp thời triệu tập và chủ trì hợp nhất các tổ chức 
cộng sản. Những văn kiện được thông qua trong Hội nghị 
hợp nhất dù “vất tắt”, nhưng đã phần ánh những vấn đề 
cơ bản trước mắt và lâu đài cho cách raang Việt Nam, đưa 
cách mạng Việt Nam sang một trang sử mới. 


4. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt sự 


khủng hoảng về đường lếi cứu nước, đưa cách mạng 


68 


Việt Nam sang một bước ngoặt lịch sử vĩ đại: cách mạng 
Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách 
mạng vô sản thế giới. Đó là kết quả của sự vận động 
phát triển và thống nhất của phong trào tài tSh6 
trong cả nước, sự chuẩn bị tích cực, sáng tạo, là, so 
của lãnh tạ Nguyễn Ái Quốc, sự đoàn kết, nhất trí Éni 
những chiến sĩ cách raang tiên phong vì lợi ích của giai 
cấp và dân tộc.. 
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 'à sản phẩm 
của St kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cónE 
nhân sã phong trào yêu nước Việt Nam. Đó cũng là xết 
quả của sự phát triển cao và thống nhất của phoNB lào 
công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam được soi Men 
bởi chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh dã 
khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với pHöNE 
trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tối việc 
thành lập Đẳng, “Việc thành lập Đẳng là một bước ngoặt 
vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam bề 
Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ 
sức lãnh đạo cách mạng”. 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cùng với Cương lĩnh 
chính trị đầu tiên được thông qua sại Hội nghị thành 
lập Đảng đã khẳng định lần đầu tiên cách mạng Việt 


Nam có một bản cương lĩnh chính trị phản ánh được quy 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảa, t,12, tr.405. 


69 


Photokhoahoc@gmail.co - Zalo: 0912 447 854 


luật khách quan của xã hội Việt Nam, đáp ứng những 
nhu cầu cơ bản và cấp bách của xã hội Việt Nam, phù 
hợp với xu thế của thời đại, định hướng chiến lược đúng 
đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. 
Đường lối đó là kết quả của sự vận dụng chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam một 
cách đúng đắn, sáng tạo và có phát triển trong điều kiện 
lịch sử mới. 

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương 
lính chính trị đầu tiên đã khẳng định sự lựa chọn con 
đường để giải phóng dân tậc Việt Nam là con đường 
cách mạng vô sản. Đây là con đường duy nhất đúng 
đắn giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải 
phóng con người, Sự lựa chọn con đường cách mạng vô 
sản phù hợp với nội dung và xu thế của thời đại mới 
được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại: “Đối 
với nước ta, không còn con đường nào khác để có độc 
lập dân tộc thực sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 
Cần nhấn mạnh rằng đây là sự lựa chọn của chính lịch 
sử, sự lựa chọn đã đứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời 
của Đảng ta”1, 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại 


trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, trỏ thành 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đăng toàn tận, Sđa, 
t.81, tz.13-14, 


70 


Photokhoahoc@gmail.c 


nhân tố hàng đầu quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi! 


từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 


Tỉ- LÃNH ĐẠO QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH 
GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945) 


1l. Phong trào cách raạng 1830 - 1931 và khôi 
phục phong trào 1882 - 1955 


a) Phong trào cách mạng năm 1950 - 1931 và Luận 
cương chính trị tháng 10/1930 

Trong thời gian 1929 - 1833, khi Liân Xô đang đạt 
được những thành quả quan trọng trong công Cuộc xây 
TT đất nước, thì ở các nước tư bản chủ nghĩa SĐnn là 
một cuộc khủng hoảng kinh tế trên quy mô lớn, để lại 
những hậu quả nặng nể, làm cho những mâu thuận irong 
lòng xã hội tư bản phát triển gay gắt. Phong trào cách 
mạng thế giới dâng cao. 

| Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1938 ảnh hưởng lớn 

đến các nước thuộc địa và phụ thuộc, làm cho mọi boạt 
động sản xuất đình đốn. Ở Đông Dương, thực lời Pháp 
tăng cường bóc lột để bù đếp những hậu quả của Sinc 
khủng hoẳng ở chính quốc, đồng thời tiến hành một chiến 
dịch khủng bố trắng phầm đàn ấp cuộc khởi nghĩa bào 
Bái (2/1930). Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đề 


quốc Pháp và tay sai càng trẻ nên gay gắt. 


Zalo: 0912 447 854 


Đẳng Cộng sản Việt Nam ra đời với hệ thống tổ chức 
thống nhất và cương nh chính trị đúng đắn, nấm 
quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam 
đã “lãnh đạo ngay cuộc đấu tranh kịch liệt chống thực 
dân Pháp”, 

Từ tháng 1 đến tháng 4/1930, bãi công của công nhân 
nổ ra liên tiếp ở nhà máy ximăng Hải Phòng, hãng dầu 
Nhà Bè (Sài Gòn), các đồn điển Phú Biểng, Dầu Tiếng, 
nhà máy đệt Nam Định, nhà máy điêm và nhà mấy cưa 
Bến Thủy... Phong trào đấu tranh của nông dân cũng diễn 
ra Ở nhiều địa phương như Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, 
Hà Tĩnh... Truyền đơa, cờ đó búa liểm xuất hiện trên các 
đường phố Hà Nội và nhiều địa phương, 

Từ tháng 5/1930, phong trào phát triển thành cao 

trào. Ngày 1/5/1930, nhân đân Việt Nam kỷ niệm Ngày 
Quốc tế Lao động với những hình thức đấu tranh phong 
phú. Riêng trong tháng 5/1930 đã nổ ra 16 cuộc bãi công 
của công nhân, 34 cuộc biểu tình của nông đân và 4 cuộc 
dấu tranh của các tầng lớp nhân dân thành thị. Từ tháng 6 
đến tháng 8/1930 đã nổ ra 121 cuộc đấu tranh, nổi bật 
nhất là cuộc tổng bãi công của công nhân khu công nghiệp 
Bến Thủy - Vinh (8/1930), đánh đấu “một thời kỳ mới, thời 
kỳ đấu tranh kịch hệt đã đến”. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.30. 


2. Báo Người lao khổ- cơ quan ngôn luận của Xứ ủy Trung ky, 
số 13, ngày 18/9/1980. 


72 


Photokhoahoc@gmail.co 


Ở vùng nông thôn hai tỉnh Nghệ Án và Hà Tĩnh nổ 
ta nhiều cuộc biểu tình lớn của nông dân. Tháng 9/1936, 
phong trào cách mạng phát triển đến đỉnh cao với 
những hình thức đấu tranh ngày càng quyết liệt. Cuộc 
biểu tình của nông dân Hưng Nguyên, ngày 12/9/1930 bị 
đàn áp đữ đội, máy bay Pháp ném bom giết chết 171 người. 
Như lửa để thêm dầu, phong trào cách mạng bùng lên 
rnạnh mẽ. 

Trước sức mạnh của quần chúng, bộ máy chính quyền 
của đế quốc và tay sai ở nhiều nơi tan rã. Các tổ chức đẳng 
lãnh đạo ban chấp hành nông hội ở thôn, xã đứng ra quản 
lý mọi mặt đời sống xã hội ở nông thôn, thực hiện chuyên 
chính với kẻ thù, đân chủ với quần chúng nhân dân, làm 
chức năng, nhiệm vụ một chính quyển cách mạng dưới 
hình thức các ủy ban tự quản theo kiểu Xôviết, 

Tháng 9/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đẳng gửi 
thông trì cho Xứ ủy Trung Kỳ vạch rõ chủ trương bạo động 
riêng lễ trong một sế địa phương lúc đó là quá sớm vì chưa 
đủ điển kiện. Trách nhiệm của Đảng là phải tổ chức quần 
chúng chống khủng bố, giữ vững lực lượng cách mạng, 
“duy trì kiên cố ảnh hưởng của Đảng, của Xôviết trong 
quần chúng để đến khi thất bại thì ý nghĩa Xôviết ăn sâu 
vào trong óc quần chúng và lực lượng của Đảng và nông 


~#3] 


hội vẫn duy trì”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tận, Sảd, L.A, 
$r.83. 


Tả 


. 0912 44/ 854 


Chính quyển Xôviết ra đời và là đỉnh cao của phong 

trào cách mạng. Từ cuối năm 1930, thực dân Pháp tập 
trung mọi lực lượng đàn áp khốc liệt, kết hợp thủ đoạn bạo 
lực với những thủ đoạn chính trị như cưỡng bức dân cày ra 
đầu thú, tổ chức rước cờ vàng, nhận thể guy thuận... Đầu 
năm 1931, hàng nghìn chiến sĩ cộng sản, hàng vạn người 
yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày. Tháng 4/1931, toàn 
bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị bắt, không còn lại 
một ủy viên nào" “Các tổ chức của Đẳng và của quần 
chúng tan rã hầu hết”, 
— Mặc dà bị tổn thất nặng nề, nhưng phong trào cách 
mạng 1930 - 1931 có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với 
cách mạng Việt Nam, đã “khẳng định trong thực tế quyền 
lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô 
sản mà đại biểu là Đảng ta; ở chỗ nó đem lại cho nông dân 
niềm tin vững chắc vào giai cấp vô sản, đồng thời đem lại 
cho đông đáo quần chúng công nông lòng tự tin ở sức lực 
cách mạng vĩ đại của mình...”°. 

Phong trào cách mạng đã rèn luyện đội ngũ cán bộ, 


đảng viên và quần chúng yêu nước. Đặc biệt, “Xôviết Nghệ 


1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Sảa, t.6, tr.332. 

2. Hồ Chí Minh: Toàn tậu, Sửa, t7, tr.20. 

3. Lê Duẩn: Dưới lá cò về vang của Đẳng, vì độc lập, tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, 
Hà Nột, 1875, tr.38-39, 


74 


Photokhoahoc@sgmail.co 


'alo: 


An bị thất bại, nhưng đã có ảnh hưởng lớn. Tình thân anh 
dũng của nố luôn luôn nồng nàn trong tâm hồn quần 
chúng, và nó đã mở đường cho thắng lợi về sau”". 

Cao trào cũng để lại cho Đẳng những kinh nghiệm quý 
báu “về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược phần đế và phản 
phong kiến, kết hợp phong trào đấu tranh của công nhân 
với phong trào đấu tranh của nông dân, thực hiện liên 
mình công nông dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân; 
kết hợp phong trào cách mạng ở nông thôn với phong trào 
cách mạng ở thành thị, kết hợp đấu tranh chính trị với 


lv ~, 3 
đấu tranh vũ trang v.v. ””. 


b) Luận cương chính trị của Đẳng Cộng sẵn Đông 
Dương, tháng 10/1980 ' 


Từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, Ban Chấp hành 
Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng 
tức Hồng Kông (Trung Quốc), quyết định đổi tên Đẳng 
Cộng sản Việt Nam thành Đẳng Cộng sản Đông Dương. 
Đồng chí Trân Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 
Hội nghị thông qua Tuận cương chính trị của Đẳng Cộng 


sân Đông Dương gồm các nội dụng chính”: 


1. Hồ Chí Minh: Toàa tận, Sda, +7, tr.20. 

2. Trường Chỉnh: Đời đời nhớ ơn Các Mác và dị theo con đường 
Các Mác đã vạch ra, ÑÏ%b. Sự thật, Hà Nội, 1968, tr.52. 

3. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, 
đỏ, t.2, tr.88-103. 


T5 


0912 447 854 


- Xác định mâu thuẫn giai cấp ngày càng diễn ra gay 
gắt ở Việt Nam, lào và Cao Miên là “một bên thì thợ 
thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ; một bên thì địa 
chủ, phong kiến, tư bốn và đế quốc chủ nghĩa”. 

- Về phương hướng chiến lược của cách mạng, Luận 
cương nêu rõ tính chất của cách thạng Đông Dương lúc 
đầu là một cuộc “cách mạng tư sẵn dân quyền”, “có tánh 
chất thổ địa và phần để". Sau đó sẽ tiếp tục “phát triển, bỗ 
qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã 
hội chủ nghĩa”. 

- Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền 

là phải “tranh đấu để đánh đổ các di tích phong kiến, 
đánh đổ các cách bóc lột theo lối tiền tư bổn và để thực 
hành thổ địa cách mạng cho triệt để" và “đánh đổ đế quấc 
chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập”. 
Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khăng khít với 
nhau: “.. có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá được cái 
giải cấp địa chủ và làm cách mạng thổ địa được thắng lợi; 
mà có phá tan chế độ phong kiến thì mới đánh đổ được đế 
quốc chủ nghĩa”. Tuận cương nhấn mạnh: “Vấn đề thổ địa 
là cái cốt của cách mạng tư sẵn dân quyển”, là cơ số để 
Đăng giành quyền lãnh đạo dân cày. 

Giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của 
cách mạng tư sản đân quyền, trong đó giai cấp vô sản là 
động lực chính và mạnh. | 

- Về lãnh đạo cách mạng, Luận cương khẳng định: 


“điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng ở 


76 


Photokhoahoc@sgmail.co 


Đông Dương là cần phải có một Đảng Cộng sản có mội 
đường chánh trị đúng, có kỹ luật, tập trung, mật thiết, 
liên lạc với quần chúng, và từng trải tranh đấu mà 
trưởng thành”. 

- Về phương pháp cách mạng, Luận cương nêu rõ phải 
ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con đường “võ trang 
bạo động”. Đến lúc có tình thế cách mạng, “bảng phải lập 
tức lãnh đạo quần chúng để đánh đổ chánh phủ của địch 
nhân và giành lấy chánh quyền cho công nông”. Võ trang 
bạo động để giành chính quyển là một nghệ thuật, “nhấn 
theo khuôn phép nhà bimmh”. 

Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách 
mạng vô sản thế giới, vì thế giai cấp vô sản Đông Dương 
phải đoàn kết gắn bó với giai cấp vô sản thế giới, trước 
hết là giai cấp vô sản Pháp, và phải mật thiết liên hệ 
với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa, 

Luận cương chính trị tháng 10/1930 đã xác định 
nhiều vấn để cơ bản về chiến lược cách mạng, về cơ bản 
thống nhất với nội dung của Chính cương, sách lược vẫn 
tắt của Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1980. Tuy nhiên, 
Luận cương đã không nêu rõ mâu thuẫn chủ yếu của xã 
hội Việt Nam thuộc địa, không nhấn mạnh nhiệm vụ giải 
phóng đân tộc, mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng 
ruộng đất; không để ra được một chiến lược liên mình dân 
tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế 


quốc xâm lược và tay sai. Nguyên nhân của những hạn 


Zalo: 0912 447 854 


chế đó là do nhận thức chưa đây đủ về thực tiễn cách 
mạng thuộc địa và chịu ảnh hưởng của tư tưởng tả 
khuynh, nhấn mạnh một chiều đấu tranh giai cấp đang 
tổn tại trong Quốc tế Cộng sản và một số đảng cộng sản 
trong thời gian đó. Những hạn chế của Đảng trong việc 
giải quyết mối quan hệ giữa vấn để giai cấp và vấn để đân 
tộc, giữa hai nhiệm vụ giải phóng dân tộc và cách mạng 
ruộng đất, cũng như trong việc tập hợp lực lượng cách 
mạng còn tiếp tục kéo dài trong nhiều năm sau. 

Sau Hội nghị Trung ương tháng 10/1930, Đảng đã có 
chủ trương mới. Ngày 18/11/1930, Thường vụ Trung ương 
Đảng ban hành Chỉ thị Về vấn để thành lập “Hội Phần đế 
đồng mình”, là tổ chức mặt trận đầu tiên để tập hợp, đoàn 
kết các giai cấp, tầng lớp dân tộc, khẳng đính vai trò của 
nhân dân trong sự nghiệp giải phóng đân tộc. 


6) Cuộc đấu tranh khôi phục tổ chức và phong trào 
cách mạng, Đại hội Đảng lần thứ ï (tháng 3/193Ø) 


Do bị tốn thất nặng nể, cách mạng Việt Nam bước vào 
một giai đoạn đấu tranh cực kỳ gian khổ. Tháng 1/1931, 
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Thông cáo về việc đế 
quốc Pháp buộc dân cày ra đầu thú, vạch rõ thủ đoạn của 
kẻ thù và để ra các biện pháp hướng dẫn quần chúng đấu 
tranh. Hội nghị Trung ương (3/1981) quyết định nhiều vấn 
đề thúc đẩy đấu tranh. Năm 1931, các đồng chí Trung 
ương bị địch bất. Đểng chí Trần Phú bị địch bắt ngày 
18/4/1931 tại Sài Gòn. 


78 


Photokhoahoc@gmail.c 


Trong khi thực dân Pháp khủng bố ngày càng dũ 
dội, tư tưởng hoang mang, đao động xuất hiện trong 
quần chúng và cả một số đẳng viên, nhưng chỉ là số Ít, 
“đa số đồng chí hết sức trung thành, hiến thân cho Đảng 
đến giọt máu cuối cùng”! Xứ ủy Trung Kỳ không nhận 
: rõ điều đó, nên đã để ra chủ trương “thanh trừ trí, phú, 
| địa, hào, đào tận gốc trốc tận rễ”. Tháng 5/1981, Thường 
vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị nghiêm khắc phê phán 
chủ trương sai lầm về thanh Đẳng của Xứ ủy Trung Kỳ 
và vạch ra phương hướng xây dựng Đăng, “lầm cho 
Đảng Bônsơvích hóa để cách mạng hóa quần chúng, qua 
đó mà duy trì cơ sở, phát triển phong trào cách mạng, 
đồng thời qua thử thách đấu tranh mà vận động phát 
triển Đảng”, 

Ngày 11/4/1931, Quốc tế Cộng sản ra Nghị quyết công 
nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là chỉ bộ độc lập. Đó là 
sự khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Trong nhà tù đế quốc, các đẳng viên của Đảng nêu cao 
khí tiết người cộng sản. Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh 
ngày 6/9/1931 tại Nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn), trước 
lúc hy sình cồn căn đặn các đồng chí của mình: “liãy giữ 
vững chí khí chiến đấu. Nằm trong xà lim ấn chém, 
Nguyễn Đức Cảnh vẫn viết tổng kết công tác vận động 
công nhân. Người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng trước 


1,2. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đăng toàn tận, Sdd, 
t.3, tr,1ã7, 1B7-158. Ề 


29 
alo: 0912 447 854 


lúc hy sinh, kháng khái nói: “Con đường của thanh niên 
chỉ có thể là eon đường cách raang”. Những đăng viên cộng 
sản trong các nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội, Khám Lớn (Sài 
Gòn), Vĩnh, Hải Phòng, Côn Đảo... bí mật thành lập nhiều 
chỉ bộ để lãnh đạo đấu tranh chống khủng bố, chống chế 
độ nhà tà hà khắc, đòi cải thiện sinh hoạt... Cuộc đấu 
tranh phản đối án tử hình Lý Tự Trọng nể ra ở Khám Lớn 
(11/1931) gây náo động cả thành phố Sài Gòn, Anh chị em 
tù ở Hỏa Lò tuyệt thực phản đối vụ án tử hình Nguyễn 
Đức Cảnh. Cuộc đấu tranh chống chế độ nhà tù hà khắc ở 
Kon Tum điễn ra đẫm máu... 

_ Nhiều chỉ bộ nhà tù tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho 
đẳng viên về lý luận Mác - Lênin, đường lối chính trị của 
Đăng, kinh nghiệm vận động cách mạng; tổ chức học văn 
hóa, ngoại ngữ, v.v.. Nhiều tài liệu huấn luyện đẳng viên 
được biên soạn ngay trong tù như: Chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, Gia đình và Tổ quốc, Lịch sử tóm tắt ba tổ chức quốc tế 
(chủ yếu là Quốc tế Cộng sản), Những vấn đề cơ bẵn của 
cách mạng Đông Dương. Một số tác phẩm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin như Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sản, Tư bản, 


+ éc 


Làm gøì?, Bệnh ấu trĩ “tả” khuynh trong phong trào cộng 


sắn, Hai sách lược của Đảng xã hội dân chủ... được địch. 


tóm tắt ra tiếng Việt. 

Các chỉ bộ đảng trong nhà tù còn ra báo bí mật để phục 
vụ việc học tập và đấu tranh tư tưởng. Ở nhà tù Hỏa Lò có 
các tờ báo Đuốc dưa đường và Con đường chính. Ö Côn 
Đảo có báo Người tù đỗ và tạp chí Ý kiến chung... 


s0 


Photokhoahoc@gmail.co 


Ngày 6/6/1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị chính 
quyền Anh ở Hồng Kông bắt giam. Đầu năm 1934, sau khi 
ra tù, Người trở lại làra việc ở Quốc tế Cộng sản (Mlátxcdva - 
Liên Xô). 

Đầu năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Lê 
Hồng Phong cùng một số đồng chí công bố Chương trình 
hành động của Đảng Cộng sẵn Đông Dương và các chương 
trình hành động của Công hội, Nông hội, Thanh niên 
Cộng sản đoàn... 

Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông 
Đương (15/6/1939) vạch ra nhiệm vụ đấu tranh trước mắt 
để khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng và phong trào 
cách mạng, đặc biệt cần phải “gây dựng một đoàn thể bí 

THÊ có kỷ luật nghiêm ngặt, cứng như sắt, vững như 
đồng, tức Đảng Cộng sản để hướng đạo quần chúng trên 
con đường giai cấp chiến đấu”. 

Khi Đẳng và phong trào cách mạng còn gặp nhiều khó 
khăn, tháng 3/1933, đồng chí Hà Huy Tập (Hồng Thế 
Công) đã viết tác phẩm Sở thảo lịch sử phong trào cộng 
sẵn Đông Dương, bước đầu tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo 
của Đảng, khẳng định công lao và sáng kiến của đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập Đảng. 

Từ ngày 2 đến ngày 9/5/1933, Tòa án Đại hình Sài 


Gòn mở phiên tòa xét xử 120 chiến sĩ cộng sản và dày ra 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đăng toàn tậu, Sảd, (.4, 
tx.lả. 


Đi 


alo: 0912 447 854 


Côn Đảo, trong đó có các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn 
Chí Diểu, Lê Văn larơng, Phạm Hùng, Hà Huy Giáp, 
Hùi Lâm. 

Đầu năm 1934, theo sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, 
Ban Chỉ huy ở ngoài của Đẳng Cộng sản Đông Dương được 
thành lập để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào trong nước như 
chức năng, trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đến đầu năm 1935, hệ thống tổ chức của Đảng được 
phục hồi. Đó là cơ sở để tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ Ï 
của Đảng. 

Tháng 3/1985, Đại hội đại biểu lần thứ ï của Đảng họp 
ở Ma Cao (Trung Quốc), đề ra ba nhiệm vụ trước mắt: 1) 
Củng cố và phát triển Đảng; 2) Đẩy mạnh cuộc vận động 
tập hợp quần chúng; 3) Mỏ rộng tuyên truyền chống đế 
quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô và ủng hộ cách 
mạng Trung Quốc... Đại hội thông qua Nghị quyết chính 
trị Điều lệ Đảng và các nghị quyết về vận động quần 
chúng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương do đồng 
chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, bầu đoàn đại biểu đi 
dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. Đông chí Nguyễn Ái 
Quốc được cử làm đại điện của Đảng bên cạnh Quốc tế 
Cộng sản. Đại hội lần thứ I của Đảng (3/1935) vẫn chưa để 
ta một chủ trương chiến lược phù hợp với thực tiễn cách 
mạng Việt Nam, chưa đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên 

hàng đầu và tập hợp lực lượng toàn dân tộc. Đại hội Đảng 
vẫn cho rằng: “Người ta không thể “làm cách mạng phẩn 


đế, sau đó mới làm cách mạng điển địa”. Cách mạng sẽ chỉ 


82 


Photokhoahoc@gmail.co 


thắng lợi với điểu kiện hai cuộc cách mạng ấy gắn bó chặt 
chẽ với nhau và cùng ởi với nhau”. “Chính sách Đại hội 
Ma Cao vạch ra không sát với phong trào cách mạng thế 
giới và trong nước lúc bấy giờ”. 

Đại hội lần thứ Ï đánh dấu sự phục hếi hệ thống tổ 
chức của Đảng và phong trào cách mạng quần chúng, tạo 


điều kiện để bước vào một cao trào cách mạng mới. 


2, Phong trào dân chủ 1986 - 1839 
a) Điều kiện lịch sử và chủ trương của Đảng 


Để giải quyết những hậu quả của cuộc khủng hoảng 
kinh tế 1929 - 1933, giai cấp tư sản ở một số nước như 
Đức, Italia, Tây Ban Nha... chủ trương dùng bạo lực đàn 
ấp phong trào đấu tranh trong nước và chuẩn bị phát động 
chiến tranh thế giới để chia lại thị trường. Chủ nghĩa 
phátxít xuất hiện và tạm thời thắng thế ở một số nơi. 
Nguy cơ chủ nghĩa phátxít và chiến tranh thế giới đe dọa 
nghiêm trọng nền hòa bình và an ninh quốc tế, 

Tháng 7/1935, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội VŨ tại 
Mátxcova (Liên Xô), xác định kẻ thù nguy hiểm trước 
mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phátxít. Nhiệm 


vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sdẻ, t.5, 
tr.419. 
2. Hề Chí Minh: Toàn tập, Sđa, t.7, tr.21. 


33 


alo: 0912 447 854 


động thế giới là chống chủ nghĩa phátxít, chống chiến 
tranh, bảo vệ dân chủ và hòa bình. Để thực hiện nhiệm vụ 
đó, giai cấp công nhân các nước trên thế giới phải thống 
nhất hàng ngũ, lập mặt trận nhân dân rộng rãi. Đoàn đại 
biểu Đảng Cộng sản Đông Dương dự Đại hội VH Quốc tế 
Cộng sản có các đồng chí: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị 
Minh Khai, Hoàng Văn Nõn' Tổng Bí thư Lê Hồng 
Phong được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế 
Cộng sản. 
đrong thời gian này, các đẳng cộng sản ra sức phấn 
đấu lập mặt trận nhân đân chống chủ nghĩa phátxít. Đặc 
biệt, Mặt trận nhân dân Pháp thành lập từ tháng 5/1985 
do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt đã giành được thắng 
lợi vang đội trong cuộc tổng tuyển cử năm 1986, dẫn đến 
sự ra đời của Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp. Chính 
phủ này ban bố nhiều quyển tự do, đân chủ, trong đó có 
những quyển được áp dụng ở thuộc địa, tạo không khí 
chính trị thuận lợi cho cuộc đấu tranh đòi các quyền tự do, 
dân chủ, cải thiện đời sống của nhân đân các nước trong 
hệ thống thuộc địa Pháp. Nhiều tù chính trị cộng sản được 
trả bự do. Các đồng chí đã tham gia ngay vào công việc 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đăng, góp phần rất quan trọng thúc 


đẩy phong trào cách mạng phát triển. 


1. Trong quá trình hoạt động, đồng chí còn có tên gọi hoặc bí 
danh là: Tú Hưu, Văn Tân, Hoàng Văn Nọn... (57). 


g4 


Photokhoahoc@gmail.co 


Ö Việt Nam, mọi tầng lớp xã hội đều mong muốn có 
những cải cách dân chủ nhằm thoát khỏi tình trạng ngột 
ngạt do khủng hoảng kinh tế và chính sách khủng bố 
trắng do thực đân Pháp gây ra. Đảng Cộng sản Đông 
Dương đã phục hồi hệ thống tổ chức sau một thời gian đấu 
tranh cực kỳ gian khổ và tranh thủ cơ hội thuận lợi để xây 
dựng, phát triển tổ chức đẳng và các tổ chức quần chúng 
rộng rãi. 

Ngày 26/7/1936, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
họp Hội nghị tại Thượng Hải (Trung Quốc), do đồng chí 
Lê Hồng Phong chủ trì, có các đồng chí Hà Huy Tập, 
Phùng Chí Kiên dự, nhằm “sửa chữa những sai lầm” 
trước đó và “định lại chính sách mới” dựa theo những 
nghị quyết của Đại hội lần thứ VI Quốc tế Cộng sản'. Hội 
nghị xác định nhiệm vụ trước mắt là chống phátxít, chống 
chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay 
sai, đồi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình; “lập Mặt trận 
nhân dân phần đế rộng rãi chính để bao gồm các giai cấp, 
các đẳng phái, các đoàn thể chính trị và tín ngưỡng tôn 
giáo khác nhau, các đân tộc ở xứ Đông Dương để cùng 
nhau tranh đấu để đòi những điều dân chủ đơn sơ”. 
Hội nghị chủ trương chuyển hình thức tổ chức bí mật, 
không hợp pháp sang các hình thức tổ chức và đấu tranh 


1. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảd, 4.7, tr.21. 
2. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảủ, Lồ, 
tr.La4. 


Zalo: 0912 447 854 


công khai, nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp, kết 
tp với bí mật, bất hợp pháp. Đồng chí Hà Huy Tập là 
Tổng Bí thư của Đảng từ tháng 8/1936 đến tháng 3/1938. 
Các Hội nghị lần thứ ba (3/1937) và lần thứ tư 
(9/1937) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn sâu 
hơn về công tác tổ chức của Đảng, quyết định chuyển 
mạnh hơn nữa về phương pháp tổ chức và hoạt động để 
tập hợp đông đảo quần chúng trong mặt trận chống phản 
động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình, Hôi 
nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3/1938 
nhấn mạnh: “lập Mặt trận dân chủ thống nhất là một 
nhiệm.vụ trung tâm của Đảng trong giai đoạn hiện bại”, | 
_Cùng với việc đề ra chủ trương cụ thể, trước mắt để 
lãnh dạo phong trào dân chủ 1936 - 1939, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đặt vấn để nhận thức lại mối 
quan hệ giữa hai nhiệm vụ phản đế và điển địa, Chỉ thị 
ly Ban Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương Gửi tức 
tô chức của Đảng (26/7/1986) chỉ rõ, “ở một xứ thuộc địa 
như Đông Dương, trong hoàn cảnh hiện tại, nếu chỉ quan 
tâm đến sự phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp có thể 
sẽ nảy sinh những khó khăn để mở rộng phong trào giải 
phóng dân tộc”. 
Trong văn kiện Chung guanh vấn đề chiến sách mới 


(10/1936), Đảng nêu quan điểm: “Cuộc dân tộc giải phóng 


1, 2, Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd 
t.6, tr.349-350, 74. 


86 


Photokhoahoc@gmail.co 


không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điển 
địa. Nghĩa là không thể nói rằng: muốn đánh để đế quốc 
cần phải phát triển cách mạng điển địa, muốn giải quyết 
vấn đề điển địa cần phải đánh để đế quốc. Lý thuyết ấy có 
chỗ không xác đáng”, “Nói tóm lại, nếu phát triển cuộc 
tranh đấu chia đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế 
thì phải lựa chọn vấn để nào quan trọng hơn mà giải 
quyết trước. Nghĩa là chọn địch nhân chính, nguy hiểm 
nhất, để tập trung lực lượng của một dân tộc mà đánh cho 
được toàn thắng”. Với văn kiện này, Trung ương Đẳng đã 
nêu cao tính thần đấu tranh, thẳng thắn phê phán quan 
điểm chưa đúng và bước đầu khắc phục hạn chế trong 
Luận cương chính trị của Đảng Cộng sẵn Đông Dương 
tháng 10/1930. Đó cũng là nhận thức mới, phù hợp với 
tỉnh thân trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đẳng 
tại Hội nghị thành lập Đẳng (2/1930) và lý luận cách 
mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. 

bì Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo, 
hòa bình 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, cuộc vận động dân chủ 
diễn ra trên quy mô rộng lớn, lôi cuốn đồng đảo quần chúng 


tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. 


1,2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sẻảd, 
‡+.6, tx.L52. 


87 


alo: 0912 44/ 854 


Nắm cơ hội Chính phủ Mặt trận nhân đân Pháp quyết 
định trả tự do một số tù chính trị, thi hành một số cải cách 
xã hội cho lao động ở các thuộc địa Pháp và cử một ủy ban 
điều tra thuộc địa đến Đông Dương, Đảng phát động 
phong trào đấu tranh công khai của quần chúng, mở đầu 
bằng cuộc vận động lập “Ủy ban trà bị Đông Dương đại 
hội” nhằm thu thập nguyện vọng quần chúng, tiến tới 
triệu tập Đại hội đại biểu nhân đân Đông Dương. Hưởng 
ứng chủ trương của Đẳng, quần chúng sôi nổi tổ chức các 
cuộc míttinh, hội họp để tập hợp “đân nguyện”. Trong một 
thời gian ngắn, ö khắp các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, từ 
thành thị đến nông thôn đã lập ra các “ủy ban hành động” 
đề tập hợp quần chúng. Riêng ở Nam Kỳ có 600 “ủy ban 
hành động”. 

Đầu năm 1937, nhân địp phái viên của Chính phủ 
Pháp là Gôđa (Godart) đi kinh lý Đông Dương và Brêviê 
(Brévié) sang nhận chức toàn quyền Đông Dương, Đảng 
vận động hai cuộc biểu dương lực lượng quần chúng 
dưới danh nghĩa “đón rước”, míttinh, biểu tình, đưa đơn 
“đân nguyện”, 

Ngày 5/5/1937, Tổng Bí thư Hà Huy Tập xuất bản 
cuốn Torôfxky và phần cách mạng, phê phân những luận 
điệu “tả” khuynh của các phần tử tồrếtxkết ở Việt Nam 
ñhư Tạ Thụ Thâu, Hồ Hữu Tường,.. góp phần xẩy dựng 
Đẳng về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 

Các báo chí tiếng Việt và tiếng Pháp của Đảng, Mặt 
trận Dân chủ Đông Dương ra đồi, Nhiều sách chính trị 


3ö 


Photokhoahoc@gmail.co 


alo: 0912 447 854 


phổ thông được xuất bản để giới thiệu chú nghĩa Mác - 
Lênin và chính sách mới của Đảng. Cuốn Vấn để đân cày 
(1938) của Qua Ninh (Trường Chính) và Vân Đình (Võ 
Nguyên Giáp) tố cáo tội ác của đế quốc và phong kiến đối 
với nông đân và làm rõ vai trò quan trọng của nông dân 
trong cách mạng. Cuốn Chủ nghĩa mácxít phổ thông của 
Hải Triểu được in và phát hành năm 1938. Ngoài ra còn 
một số cuốn sách giới thiệu về Liên Xô, cách mạng Trung 
Quốc, Mặt trận nhân dân Pháp và Mặt trận nhân dân Tây 
Ban Nha. Theo sáng kiến của Đảng, Hội truyền bá quốc ngữ 
ra đời, Từ cuối năm 1937, phong trào truyền bá quốc ngũ 
phát triển mạnh. 

Hội nghị Trung ương Đảng (29 - 30/3/1938) quyết định 
lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương để tập hợp rộng rãi lực 
lượng, phát triển phong trào. Hội nghị bầu đồng chí 
Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Các hình thức tổ chức quần chúng phát triển rộng rãi, 
bao gồm các hội tương tế, hội ái hữu. Trong những nắm 
19387 - 1938, Mặt trận Dân chủ còn tổ chức các cuộc vận 
động tranh cứ vào các Viện dân biểu Bắc Ky, Trung Kỳ, 
Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, Hội đồng kinh tế lý tài 
Đông Dương. 

Năm 1939, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ xuất bản 
cuốn sách Tự chỉ trích, thẳng thắn chỉ rõ những sai lầm, 
khuyết điểm, nêu rõ những bài học cần thiết trong lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng. Đó là tác phẩm có ý nghĩa lý 


luận, thực tiễn về xây dựng Đảng, tự phê bình và phê 


59 


bình để nâng cao năng lực lãnh đạo và bản chất cách 
mạng của Đăng. 

Tháng 10/1938, Nguyễn Ái Quốc rời Mátxcơva (Liên Xô) 
trổ lại Trung Quốc. Năm 1939, từ Trung Quốc, Người đã 
gửi nhiều thư cho Trung ương Đảng ở trong nước, truyền 
đạt quan điểm của Quốc tế Cộng sản và góp nhiều ý kiến 
quan trọng về sự lãnh đạo của Đẳng. 

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9/1939), 
thực dân Pháp đàn áp cách mạng, Đảng rút vào hoạt động 
bí mật. Cuộc vận động dân chủ kết thúc. Đó thực sự là 
một phong trào cách mạng sôi nối, có tính quần chúng 
rộng rãi, nhằm thực hiện mục tiêu trước mắt là chống 
phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo 
và hòa bình. Đảng nhận thức đầy đủ rằng, “những yêu 
sách đó tự nó không phải là mục đích cuối cùng”, “bằng cải 
cách không thể nào thay đổi một cách căn bản trật tự xã 
hội cũ”. Song, muốn đi đến mục đích cuối cùng, cách 
mạng phải vượt qua nhiều chặng đường quanh co, từ thấp 

đến cao, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng 
lợi hoàn toàn. 

Qua cuộc vận động dân chủ, đội quân chính trị quần 
chúng gồm hàng triệu người được tập hợp, giác ngộ và rên 
luyện. Ủy tín và ảnh hưởng của Đảng được mổ rộng, Tổ 
chức Đảng được củng cố và phát triển. Đến tháng 4/1938, 


1. Lê Duẩn: Dưới lá cờ về vang của Đẳng, vì độc lập, tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sảd, tr.38. 


90 


Photokhoahoc@gmail.co 


Zalo: 


Đăng có 1.597 đảng viên hoạt động bí mật và hơn 200 
đẳng viên hoạt động công khai, Số hội viên trong các tổ 
chức quần chúng công nhân, nông dân, phụ nữ, học sinh, 
cứu tế là 35.009 người”, 

Qua lãnh đạo phong trào giai đoạn 1936 - 1989, Đảng 
tích lãy thêm nhiều kinh nghiệm mới, đó là kinh nghiệm 
về chỉ đạo chiến lược: giải quyết mối quan hệ giữa mục 
tiêu chiến lược và mục tiêu trước mắt; về xây dựng một 
mặt trận thống nhất rộng rãi phù hợp với yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị, phân hóa và cô lập cao độ kế thù nguy 
hiểm nhất; về kết hợp các hình thức tổ chức bí mật và 
công khai để tập hợp quần chúng và các hình thức, 
phương pháp đấu tranh: tổ chức Đông Dương đại hội, đấu 
tranh nghị trường, trên mặt trận báo chí, đòi các quyền 
đân sinh, đân chủ, bãi công lớn của công nhân vùng mô 
(12/11/1936), kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động I5. Thực 
tiến phong trào chỉ ra rằng: “Việc gì đúng với nguyện vọng 
nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hãng 
hái đấu tranh, và như vậy mới thật là một phong trào 
quần chúng”?. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã làm 
cho trận địa và lực lượng cách mạng được mở rộng ở cả 
nông thôn và thành thị, thực sự là một bước chuẩn bị cho 


thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám sau này. 


1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, 
J5dd, t.6, tr.3 T5. 
2. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Sđa, t7, tr.21. 


Sĩ 
0912 447 854 


3. Phong trào giải phóng đân tộc 1939 - 1945 


A) Bối cảnh lịch sử và chủ trương chiến lược mới 
của Đẳng 


Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nể. 
Chính phú Đalađiê (Daladier) thì hành một loạt biện pháp 
đàn áp lực lượng dân chủ ở trong nước và phong trào cách 
mạng ở thuộc địa. Tháng 6/1940, Đức tấn công Pháp, 
Chính phủ của Thủ tướng Pêtanh (Pátain) đầu hàng Đức. 
Sau khi chiếm một loạt nước châu Âu, tháng 6/1941, Đức 
tiến công Liên Xô. 

__ Ö Đông Đương, bộ máy đàn áp được tăng cường, lệnh 
thiết quân luật được ban bế. Ngày 28/9/1939, Toàn quyền 
Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, 
đặt Đảng Cộng sản Đông Dương ra ngoài vòng pháp luật, 
giải tán các hội, đoàn, đóng cửa các tờ báo và nhà xuất 
bản, cấm hội họp và tụ tập đông người... Thực dân Pháp 
thị hành chính sách thời chiến, phátxít hóa bộ máy thống 
trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng; thực hiện 
chính sách tăng cường vơ vét sức người, sức của để phục 
vụ cuộc chiến tranh đế quốc. Tháng 9/1940, quân phiệt 
Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp đầu hàng và cầu 
kết với Nhật để thống trị và bóc lột nhân dân Đông 
Đương. Nhân dân Đông Dương phải chịu cảnh “một cổ 
hai tròng” Pháp - Nhật. 

Từ giữa năm 1941, tình hình trong nước và thế giới 
có nhiều biến chuyển. Tháng 12/1941, chiến tranh Thái 


92 


Photokhoahoc@gmail.co 


Bình Dương bùòng nổ. Quân phiệt Nhật lần lượt đánh 
chiếm nhiều thuộc địa của Mỹ và Anh ở trên biển và 
trong đất liền. 

Ngay khi Chiến tranh thế giới thứ hai mới bùng nổ, 
Đẳng kịp thời rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm 
công tác về nông thôn, đồng thời vẫn chú trọng các đô thị. 
Ngày 29/9/1939, Trung ương Đảng gửi toàn Đảng một 
thông báo quan trọng chỉ rõ: “Hoàn cảnh Đông Dương sẽ 
tiến bước đến vấn để dân tộc giải phóng”. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) 
tại Bà Điểm (Hóc Môn, Gia Định) phân tích tình hình và 
chỉ rõ: “Bước đường sinh tên của các đân tộc Đông Dương 
không còn có con đường nào khác hơn là con dường đánh 
đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da 
trắng hay đa vàng để giành lấy giải phóng độc lập”. Hội 
nghị nhấn mạnh: “chiến lược cách mệnh tư sản dân 
quyển bây giờ cũng phải thay đổi ít nhiều cho hợp với 
tình thế mới”. “Đứng trên lập trường giải phóng dân tộc, 
lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, tất cả mọi vấn đề của 
cuộc cách mệnh, cả vấn đề điển địa cũng phải nhằm vào 
cái mục đích ấy mà giải quyết. Khẩu hiệu “cách mạng 
ruộng đất tạm gác lại và thay bằng các khẩu hiệu chống 

địa tô cao, chống cho vay lãi nặng, tịch thu ruộng đất 


của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc chia 


1,2,3, 4. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đăng toàn tập, 
Sảủd, t.6, tr.756, 536, 538, 539. 


9ä 


Zalo: 0912 447 854 


cho dân cày. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, tập hợp tất cả 
các dân tộc, các giai cấp, đảng phái và cá nhân yêu nước 
ở Đông Dương nhằm đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai, 
giành lại độc lập hoàn toàn cho các dân tộc Đông Dương: 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đẳng tháng 
11/1939 đã đáp ứng đúng yêu cầu khách quan của lịch 
sử, đưa nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động 
giải phóng dân tộc. 

Ngày 17/1/1940, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ bị 
địch bất. Nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương cũng sa 
vào tay giặc. 

Tháng 11/1940, hơn một tháng sau khi Nhật vào Đông 
Dương, Hội nghị cần bộ Trung ương họp, lập lại Ban Chấp 
hành Trung ương và nhận định: “Cách mạng phản đế và 
cách mạng thổ địa phải đồng thời tiến, không thể cái làm 
trước cái làm sau”', “Mặc dầu lúc này khẩu hiệu cách 
mạng phản đế - cách mạng giải phóng dân tộc cao hơn và 
thiết dụng hơn song nếu không làm được cách mạng thể 
địa thì cách mạng phản đế khó thành công. Tình thế hiện 
tại không thay đổi gì tính chất eơ bản của cuộc cách mạng 
tư sản đân quyển Đông Dương”. Trung ương Đẳng vẫn 
chưa thật sự đút khoát với chủ trương đặt nhiệm vụ giải 


1, 2, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd, 
t.7, tr.68, 74. 


8á 


Photokhoahoc@gmail.c 


phóng dân tộc lên hàng đầu được đề ra tại Hội nghị tháng 
11/1889. 

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/1/19ái, 
lãnh tạ Nguyễn Ái Quốc về nước và đừng chân ö Cao 
Bằng. Tháng 5/1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần 
thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị 
khẳng định: “Vấn để chính là nhận định cuộc cách mạng 
trước mắt của Việt Nam là một cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc: lập Mặt trận Việt Mĩnh, khẩu hiệu chính là: Đoàn 
kết toàn dân, chống Nhật, chống Pháp, tranh lại độc lập; 
hoãn cách mạng ruộng đất”, Trung ương bầu đồng chí 
Trường Chính làm Tổng Bí thư. Hội nghị Trung ương nêu 
rõ những nội dụng quan trọng: 

Thứ nhất, hết sức nhấn mạnh mâu thuẫn chủ yếu đồi 
hổi phải được giải quyết cấp bách là mâu thuẫn giữa đân 
tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và phátxít Nhật, bởi vì 
dưới hai tầng áp bức Nhật - Pháp, “quyển lợi tất cả các 
giai cấp bị cướp giật, vận mạng dân tộc nguy vong không 
lúc nào bằng”. 

Thứ hai, khẳng định dứt khoát chủ trương “phải thay 
đổi chiến lược” và giải thích: “Cuộc cách mạng Đông 
Đương hiện tại không phải là cuộc cách mạng tư sản cân 


quyển, cuộc cách mạng phải giải quyết hai vấn đề: phản 


1. Hồ Chí Minh: Toàn (tập, Sđa, t.Tĩ, tx.23. 
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđd, t.ï, 
tr.112. 


95 


Zalo: 0912 447 854 


đế và điển địa nữa, mà là cuộc cách mạng chỉ phải giải 
quyết một vấn để cần kíp “dân tộc giải phóng”, Trung 
ương Đảng khẳng định: “Chưa chủ trương làm cách 
mạng tư sản dân quyển mà chủ trương làm cách mạng 
. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Hội nghị 
quyết định tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “đánh đổ địa chủ, 
chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng các khẩu hiệu 


tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho-đân 


giải phóng dân tộc”? 


cày nghèo, chia lại ruộng đất công cho công bằng, giảm 
tô, giảm tức. Hội nghị chỉ rõ: “Trong lúc này quyền lợi 
của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tổn 
vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không 
giải quyết được vấn để dân tộc giải phóng, không đồi 
được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những 
toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, 
mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được. Đó là nhiệm vụ của Đẳng ta trong 
vấn đề dân tộc”3. 

Thứ ba, giải quyết vấn để dân tộc trong khuôn khổ 
từng nước ở Đông Dương, thi hành chính sách “dân tộc tự 
quyết”. Sau khi đánh đuổi Pháp - Nhật, các dân tộc trên 
cõi Đông Dương sẽ “tổ chức thành liên bang cộng hòa dân 
chủ hay đứng riêng thành lập một quốc gia tùy ý”. “Sự tự 
do độc lập của các dân tộc sẽ được thừa nhận và coi trọng”? 


1, 2, 3, 4. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, 
ĐSód, +.7,tr.118, 119, 113. 


96. 


Photokhoahoc@gmaill.co 


Từ quan điểm đó, Hội nghị quyết định thành lập ở mỗi 
nước Đông Dương một mặt trận riêng, thực hiện đoàn 
kết từng đân tộc, đồng thời đoàn kết ba dân tộc chống kẻ 
thù chung. 

Thứ tư, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng dân tộc, “không 
phân biệt thợ thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư bản 
bản xứ, ai có lòng yêu nước thương nồi sẽ cùng nhau thống 
nhất mặt trận, thu góp toàn lực đem tất cả ra giành quyền 
độc lập, tự đo cho dân tộc”'. Các tổ chức quần chúng trong 
Mặt trận Việt Minh đều mang tên “cứu quốc”. Trong việc 
xây dựng các đoàn thể cứu quốc, “điều cốt yếu là không 
phải những hội viên phải hiểu chủ nghĩa cộng sản, mà 
điều cốt yếu hơn hết là họ có tính thần cứu quốc và rauốn 
tranh đấu cứu quốc”. 

Thứ năm, chủ trương sau khi cách mạng thành công 
sẽ thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo tỉnh 
thần tân đân chủ, một hình thức nhà nước “của chung cả 
toàn thể dân tộc”?, Hội nghị chỉ rõ, “không nên nói công 
nông liên hiệp và lập chính quyển Xôviết mà phải nối 
toàn thể nhân dân Hên hợp và lập chính phủ dân chủ 
cộng hòa”. 

Thứ sáu, Hội nghị xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ 


3v Ẩ, kì sưÀ 1a TA V2 
trang là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân; 


1,2,8, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn lập, 
Sửa, t.7, tr.112, 125, 114, 127, 


97 


Zalo: 0912 447 854 


“phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng, nhằm 
vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh lại quân thờ”. 
Trong những hoàn cảnh nhất định thì “với lực lượng sẵn 
có, la có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần 
trong từng địa phương cũng có thể giành sự thắng lợi mà 
mở đường cho một cuộc tổng khỏi nghĩa to lớn”. Hội nghị 
còn xác định những diều kiện chủ quan, khách quan và dự 
đoán thời cơ tổng khổi nghĩa. r 

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã hoàn chỉnh chủ trương chiến lược được để ra từ 
Hội nghị tháng 11/1939, khắc phục triệt để những hạn chế 
của Luận cương chính trị tháng 10/1930, khẳng định lại 
đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn trong 
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và lý luận cách 
mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc. Đó là ngọn 
cờ dẫn đường cho toàn dân Việt Nam đẩy mạnh công Cuộc 
chuẩn bị lực lượng, tiến lên trong sự nghiệp đánh Pháp, 
đuổi Nhật, giành độc lập, tự do. 


b) Phong trào chống Pháp - Nhật, đẩy mạnh chuẩn bị 
lực lượng cho cuộc khỏi nghĩa vũ trang 


Ngày 27/9/1940, nhân việc quân Pháp ở Lạng Sơn bị 
Nhật tiến đánh phải rút chạy qua đường Bắc Sơn - 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sda, 
t.7,1r.L31, 181-132. 


88 


Photokhoahoc@gmail.co 


Thái Nguyên, nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo của 
đẳng bộ địa phương nổi dậy khổi nghĩa, chiếm đến Mó 
Nhài, làm chủ châu ly Bắc Sơn. Đội du kích Bắc Sơn được 
thành lập. Khỏổi nghĩa Bắc Sơn là bước phát triển của 
đấu tranh vũ trang vì raục tiêu giành độc lập. 

Ổ Nam Kỳ, phong trào cách mạng của quần chúng lan 
rộng ở nhiều nơi. Theo chủ trương của Xứ ủy Nam Kỳ, một 
kế hoạch khổi nghĩa vũ trang được gấp rút chuẩn bị. 
Tháng 11/1940, Hội nghị cần bộ Trung ương họp ở làng 
Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) quyết định duy trì và cũng 
cế lực lượng vũ trang ở Bắc Sơn và đình chỉ chủ trương 
phát động khởi nghĩa ỏ Nam Kỳ. Tuy nhiên, chủ trương 
hoãn cuộc khổi nghĩa ở Nam Kỳ chưa được triển khai thì 
cuộc khởi nghĩa đã nổ ra vào đêm 23/11/1940. Quân khối 
nghĩa đánh chiếm nhiều đồn bốt và tiến công nhiều quận 


ly. Chính quyền cách mạng được thành lập ở một số địa 


- phương và ban bế các quyển tự do dân chủ, mỏ các phiên 


tòa để xét xử phản cách mạng... Cuộc khởi nghĩa bị đế 
quốc Pháp đàn áp khốc liệt, làm cho lực lượng cách mạng 
bị tốn thất nặng nề, phong trào cách mạng Nam ? gặp 
khó khăn trong nhiều năm sau. 

Ngày 13/1/1941, một cuộc binh biến nổ ra ổ đến Chg 
Rạng (Đô Lương, Nghệ An) do Đội Cung chỉ huy, nhưng 
cũng bị thực dân Pháp đập tất nhanh chồng. 

Các cuộc khổi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và bình biến Đô 
Taïơng là “những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa 


99 


alo: 0912 447 854 


toàn quốc, là bước đầu đấu tranh bằng võ lực của các dân 
tộc ở một nước Đông Dương”, 

Sau Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (5/1841), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi thư (6/6/1941), 
kêu gọi đồng bào cả nước: “Trong lúc này quyển lợi dân tộc 
giải phóng cao hơn hết thầy. Chúng ta phải đoàn kết lại 
đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống đối 
ra khỏi nước sôi lửa nóng”?. 

Pháp - Nhật ngày càng tăng cường đàn áp cách mạng 
Mối Nam. Ngày 26/8/1941, thực dân Pháp xủ bắn tiếc 
đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, 
Đc Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai tại Hóc Môn, Gia Định, 
Đồng chí Lê Hồng Phong hy sinh trong nhà tù Côn Đảo 
(6/9/1942). Tháng 8/1942, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trên 
đường đi công tác ở Trung Quốc cũng bị quân Trung Hoa 
đân quốc bắt giữ hơn một năm (từ tháng 8/1942 đến tháng 
9/1943). Trước quân thù tần bạo, các chiến sĩ cộng sản đã 
nêu mm ý chí kiên cường bất. khuất và giữ vững niềm tin 
vào thẳng lại tất yếu của cách mạng. 

Ngày 25/10/1941, Việt Minh công bố Tuyên ngôn, nêu 
rõ: “Việt Nam độc lập đồng mình (Việt Minh) ra đòi. 
Chương trình Việt Minh đáp ứng nguyện VỌAE cỨU nước 


của mọi giới đồng bào, nên phong trào Việt Minh phát 


1. Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđa, L.7 
tz.109. l "¬ 


2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảd, t.3, tr.230. 


400 


Photokhoahoc@gmail.co 


triển rất mạnh, mặc dù bị kế thừ khủng bố gắt gao. Việt 
Minh là mặt trận đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, là nơi 
tập hợp, giác ngộ và rèn luyện lực lượng chính trị rộng lớn, 
một lực lượng cơ bản và có ý nghĩa quyết định trong tổng 
khởi nghĩa giành chính quyền sau này. 

Đảng tích cực chăm lo xây dựng Đẳng và cùng cố tổ 
chức, mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày, đào tạo cần bộ 
về chính trị, quân sự, bình vận. Nhiều cân bệ, đáng viên 
trong các nhà tù Sơn La, Chợ Chu, Buên Ma Thuột... vượt 
ngục về địa phương tham gia lãnh đạo phong trào. 

Tháng 2/1943, Ban Thường vụ Trung ương Đẳng hợp ở 
Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay thuộc Hà Nộp), để ra 
những biện pháp cụ thể nhằm phát triển phong trào quần 
chúng rộng rãi và đều khắp nhằm chuẩn bị điều kiện cho 
cuộc khởi nghĩa có thể nổ ra ở những trung tâm đầu não 
của quân thù. 

Đẳng và Việt Minh cho xuất bản nhiều tờ báo: Giải 
phóng, Cò giải phóng, Chặt xiểng, Cứu quốc, Việt Nam độc 
lập, Bãi Sậy, Đuổi giặc nước, Tiền phong, fên gọi lính, 

Quân giải phóng, Kháng dịch, Độc lập, v.v.. Trong các nhà 
tù đế quốc, những chiến sĩ cách mạng cũng sử dựng báo 
chí làm vũ khí đấu tranh, ra các tờ báo Suối reo (Son La), 
Bình Mĩnh (Hòa Bình), Thông reo (Chợ Chu), Đông sông 
Công (Bá Vân)... Năm 1943, Đẳng công bố bản Đề cương 
về văn hóa Việt Nam, xác định văn bóa cũng là một trận 
địa cách mạng, chủ trương xây dựng một nền văn hóa 


mới theo ba nguyên tắc: dân tộc, khoa học và đại chúng. 


1ới 


alo: 0912 44/ 854 


tr Y tmrro2 <1 


Cuối năm 1944, Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam ra đời, 
thu hút trí thức và các nhà hoạt động văn hóa vào mặt 
trận đấu tranh giành độc lập, tự đo. 

Đẳng vận động và giúp đỡ một số sinh viên, trí thức 
yêu nước thành lập Đảng Dân chủ Việt Nam (6/1944). 
Đảng này tham gia Mặt trận Việt Minh và tích cực hoạt 
động, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết đân tộc. 

Đảng cũng tăng cường công tác vận động binh lính 
người Việt và người Pháp. Từ Trung ương đến các địa 
phương đều có ban bình vận. 

Cùng với việc đẩy mạnh xây đựng lực lượng chính trị, 
Đẳng chú trọng chuẩn bị lực lượng vũ trang và căn cứ địa 
cách raang. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng, đội du kích Bắc Sơn được đuy trì và phát triển 
thành Cứu quốc quân. Sau 8 tháng hoạt động gian khổ, 
một bộ phận Cứu quốc quân vượt khỏi vòng vây của quân 
Pháp, rút lên biên giới phía Bắc, nhưng giữa đường đi bị 
phục kích và tổn thất nặng. Bộ phận Cứu quốc quân còn 
lại đã phân tán lực lượng hoạt động tại chễ, phát triển cơ 
sở chính trị. 

Cuối năm 1941, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập 
một đội vũ trang ở Cao Bằng để thúc đẩy phát triển cơ số 
chính trị và chuẩn bị xây dựng lực lượng vũ trang. Tháng 
12/1941, Trung ương ra thông cáo Cuộc chiến tranh Thái 

Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đẳng, chỉ rõ các 


đáng bộ địa phương cần phải vận động nhân dân đấu 


102 


tranh chống địch bắt lính, bất phu, chống cướp đoạt tài 
sản của nhân dân, đòi tăng lương, giảm giỏ làm cho công 
nhân, củng cố và mở rộng các đội tự vệ cứu quốc, thành 
lập các tiểu tổ du kích để tiếp lên thành lập đội du kích 
chính thức, mở rộng cơ sở quần chúng và lực lượng vũ 
trang ở các khu du kích... tiến lên phát động khởi nghĩa 
giành chính quyền khi có thời cơ. 

Ở Bắc Sơn - Võ Nhai, Cứu quốc quân tiến bành tuyên 
truyền vũ trang, gây cơ sở chính trị, mở rộng khu căn cử 
ra nhiều huyện thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Vĩnh Yên... Từ Cao Bằng, khu căn cứ được mỏ 
rộng sang các tính Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Các 
đoàn xung phong Nam tiến đẩy mạnh hoạt động, nở một 
hành lang chính trị nối Hển hai khu căn cứ Cao Bằng và 
Bắc Sơn - Võ Nhai (cuối năm 1943). Tổng bộ Việt Minh ra 
chỉ thị Sửa soạn khởi nghĩa, thông khí chuẩn bị cho khối 
nghĩa sôi nổi trong khu căn cứ, 

Tháng 10/1944, Hồ Chí Mĩnh gửi thư cho đồng bào 
toàn quốc thông báo chủ trương của Đẳng về việc triệu tập 
Đại hội đại biểu quốc dân. Bức thư nêu rõ: “Phe xâm lược 
dân đến ngày bị tiêu điệt, Các Đồng mình quốc sắp HINH 
được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải 
phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian 


rất gấp. Ta phải làm nhanh”, 


1. Hê Chí Minh: Toàn tập, Sảa, t.3, tr.538. 


Photokhoahoc@sgmail.com- ¿alo: 0912 44/7 854 


Cuốt năm 1944, ở Cao - Bắc - Lạng, cấp ủy địa phương 
gấp rút chuẩn bị phát động chiến tranh du kích trong 
phạm vị ba tỉnh. Lúc đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Trung 
Quốc trở lại Cao Bằng, kịp thời quyết định đình chỉ phát 
động chiến tranh du kích trên quy mô rộng lớn vì chưa đủ 
điểu kiện. Tiếp đó, Người ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân, xác định nguyên tắc tổ 
chức, phương thức hoạt động và phương châm tác chiến 
của lực lượng vũ trang. Bản Chỉ thị này có giá trị như một 
cương lĩnh quân sự tóm tắt của Đảng. 

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân ra đời ở Cao Bằng. Ba ngày sau, đội đánh 
thắng liên tiếp hai trận ở Phai Khất (25/19/1944) và Nà 
Ngắn (26/12/1944). Đội đẩy mạnh vũ trang tuyên 
truyền, kết hợp chính trị và quân sự, xây dựng cơ sổ 
cách mạng, góp phần cúng cố và mở rộng khu căn cứ 
Cao - Bắc - Lạng. 

Ngày 24/12/1944, Đoàn của Tổng bộ Việt Minh do 
Hoàng Quốc Việt dẫn đầu sang Trung Quốc liên lạc với các 
nước Đồng minh để phối hợp chống Nhật. Tháng 2/1945, 
lãnh tạ Hồ Chí Minh sang Trung Quốc tranh thủ sự giúp 
đã của Đồng mình chống phátxít Nhật. 


c) Cao trào kháng Nhật cứu nước 


Đầu năm 1845, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào 
giai đoạn kết thúc. Hồng quân Liên Xô truy kích phátxít 
Đức trên chiến trường châu Âu, giải phóng nhiều nước ở 


184 


Photokhoahoc@gmail.c 


alo: 0912 447 854 


Đông Âu và tiến về phía Béchn (Đức). Ở Tây Âu, Anh - 


- Mỹ mở mặt trận thứ hai, để quân lên đất Pháp (2/1945) 
- rồi tiến về phía tây nước Đức. Nước Pháp được giải phóng, 


Chính phủ Đồ Gôn về Pari. 

Ở mặt trận Thái Bình Dương, quân Ảnh đánh vào 
Miến Điện (nay là Mianma). Quân Mỹ đổ bộ lên Philíppin. 
Đường biển đến các căn cứ ở Đông Nam Á bị quân Đồng 
minh khống chế, nên Nhật phải giữ con đường duy nhất từ 
Mãn Châu gua Đông Dương xuống Đông Nam Á. Thực 
đân Pháp theo phái Đồ Gôn ở Đông Dương ráo riết chuẩn 
bị, cbờ quân Đềng mình vào Đông Dương đánh Nhật thì sẽ 
khôi phục lại quyển thống trị của Pháp. “Cả hai quân thò 
Nhật - Pháp đều đang sửa soạn tiến tới chỗ tao sống mày 
chết, quyết liệt càng nhau”. 

Với sự chuẩn bị từ trước, ngày 9/3/1945, Nhật nổ súng 
đảo chính lật để Pháp, độc chiếm Đông Dương. Pháp 
chống cự yếu ót rỗi nhanh chóng đầu hàng, Sau khi đảo 
chính thành công, Nhật thi hành một loạt chính sách 
nhằm củng cố quyền thống trị. Chính phủ Bảo Đại - Trần 
Trọng Kim được Nhật dựng ra với cái bánh vẽ “độc lập” để 
phục vụ cho nến thống trị của chủ nghĩa phátxít. 

Dự đoán đúng tình hình, ngay trước lúc Nhật nổ súng 
lạt đổ Pháp, Tổng Bí thư Trường Chính triệu tập Hội 
nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng tại làng 


1. Ngọn cò giải phóng, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1955, tr.4Õ, 


Đình Báng (Từ Sơn, Bắc Ninh) để phân tích tình hình và 
để ra chủ trương chiến lược mới. Ngày 19/3/1945, Ban 
Thưởng vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Nhật - Pháp bắn 
nhau và hành động của chúng ta, chỉ rõ bản chất hành 
động của Nhật ngày 9/3/1945 là một cuộc đảo chính 
tranh giành lợi ích giữa Nhật và Pháp; xác định kẻ thù 
cụ thể, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương 
sau cuộc đảo chính là phátxít Nhật; thay khẩu biệu 
“Đánh đuổi phátxít Nhật - Pháp” bằng khẩu hiệu “Đánh 
đuổi phátxít Nhật, nêu khẩu hiệu “Phành lập chính 
quyển cách mạng của nhân dân Đông Dương" để chống 
lạt chính phủ thân Nhật. 

Chỉ thị quyết định phát động một cao trào kháng 
Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiển để cho cuộc tổng khổi 
nghĩa, đồng thời sẵn sàng chuyển lên tổng khởi nghĩa khi 
có đủ điểu kiện. Bản chỉ thị ngày 12/3/1945 thể hiện sự 
lãnh đạo kiên quyết, kịp thời của Đăng. Đó là kim chỉ nam 
cho mọi hành động của Đảng và Việt Minh trong cao trào 
chống Nhật cứu nước và có ý nghĩa quyết định đối với 
thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Việt Minh, từ giữa tháng 
3/1945 trở đi, cao trào kháng Nhật, cứu nước điễn ra sôi 
nổi, mạnh mẽ, 

Chiến tranh dụ kích cục bộ và khổi nghĩa từng phần 
nổ ra ở vùng thượng du và trung du Bắc Kỳ. Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân và Cứu quốc quân phối hợp 


với lực lượng chính trị giải phóng hàng loạt xã, châu, huyện 


10G 


thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Hà Giang.. Khổi nghĩa Đa Tơ (Quảng 
Ngãi) thắng lợi, đội du kích Ba Tơ được thành lập và xây 
dựng căn cứ Ba 1d. 

Ngày 16/4/1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về việc 
tổ chức Ủy ban giải phóng Việt Nam. 

Ngày 15/5/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Ky tại Hiệp 
Hòa (Bắc Giang). Hội nghị chủ trương thống nhất các lực 
lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân, phát 
triển lực lượng bán vũ trang và xây dựng bảy chiến khu 
trong cả nước. 

Tháng 5/1945, Hễ Chí Minh về Tân Trào (Tuyên 
Quang), chỉ thị gấp rút chuẩn bị Đại hội quốc dân, thành 
lập Khu giải phóng. Ngày 4/6/1945, Khu giải phóng chính 
thức được thành lập gồm hầu hết các tỉnh Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang và 
một sế vòng lân cập thuộc Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, 
Vĩnh Yên. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng được thành lập 
và thì hành các chính sách của Việt Minh. Khu giải phóng 
Việt Bắc trở thành căn cứ địa chính của cách mạng cả 
ti Nhiều chiến khu mới được xây dựng như chiến khu 
Vân - Hiển Lương ở vùng giáp giới bai tính Phú Thọ 
và Yên Bái, chiến khu Đông Triểu (Quảng Yên), chiến 
khu Hòa - Ninh - Thanh (ở phía tây ba tính Hàa Bình, 

Ninh Bình, Thanh Hóa), chiến khu Vĩnh Tuy và Đầu Rái 
(Quảng Ngãi)... 


1087 


Trong các đô thị, nhất là những thành phố lớn, các đội 
đanh dự Việt Minh đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên 
truyền, diệt ác trừ gian, tạo điều kiện phát triển các tổ 
chức cứu quốc trong các tầng lớp nhân dân thành thị và 
xây dựng lực lượng tự vệ cứu quốc. 

Ö các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khẩu hiệu “phá 
kho thóc, giải quyết nạn đói” đã “thổi bùng ngọn lửa căm 
thù trong đông đảo nhân dân và phát động quần chúng 
vùng dậy với khí thế cách mạng hừng hực tiến tới tổng 
khởi nghĩa giành chính quyển”! Tại nhiều địa phương, 
quần chúng tự vũ trang, xung đột với binh lính và chính 
quyền Nhật, biến thành những cuộc khởi nghĩa từng 
phần, giành quyền làm chủ. 

Báo chí cách mạng của Đảng và Mặt trận Việt Minh 
đều hoạt động công khai, gây ảnh hưởng chính trị vang đội. 

Từ nhiều lao tà thực dân, những chiến sĩ cộng sản 
vượt ngục ra ngoài hoạt động, bể sung thêm đội ngũ cần 
bộ lãnh đạo phong trào cách mạng. 

Cao trào kháng Nhật, cứu nước không những động 
viên được đông đảo quần chúng công nhân, nông dân, tiểu 
thương, tiểu chủ, học sinh, viên chức... mà còn lôi kéo cả 
tư sản đân tộc và một số địa chủ nhỏ tham gia hoạt động 


cách mạng. Bình lính, cảnh sát của chính quyển thân 


1. Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đẳng, vì độc lập, tự do, vì 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sđỏ, trAi, 


108 


Photokhoahoc@gmail.co 


alo: 


Nhật dao động, một số ngà theo cách mạng. Nhiều lý 
trưởng, chánh, phó tổng, trí phủ, trị huyện và cả một số 
tỉnh trưởng cũng tìm cách liên lạc với Việt Minh... Bộ máy 
chính quyển Nhật nhiều nơi tê liệt. Không khí sửa soạn 
khởi nghĩa sục sôi trong cả nước. 

Cao trào kháng Nhật, cứu nước là một cuộc khổi nghĩa 
từng phần và chiến tranh dn kích cục bộ, giành chính 
quyền ở những nơi có điều kiện. Đó là một cuộc chiến đấu vĩ 
đại, làm cho trận địa cách mạng được mở rộng, lực lượng 
cách mạng được tăng cường, làm cho toàn Đăng, toàn đân 


sẵn sàng, chủ động, tiến lên chớp thời cơ tổng khởi nghĩa. 


d) Tổng khỏi nghĩa giành chính quyền 

Giữa tháng 8/1945, Chiến tranh thế giới thứ hai kết 
thúc. Sau khi phátxt Đức đầu bàng Liên Xô và Đông 
mainh (9/5/1948), liên Ãô tuyên chiến với Nhật, đãnh San 
đạo quân Quan Đông của Nhật tại Mãn, Châu (Trung 
Quốc). Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống các thành 
phố Hirôsima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945), Chính 
phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điểu kiện 
ngày 15/8/1945. Quân Nhật ö Đông Dương mất hết tình 
thân. Chính quyển do Nhật dựng lên hoang mang cực độ. 
Thời cơ cách mạng xuất hiện. 

Tuy nhiên, một nguy cơ mới đang dần đến. Theo quyết 
định của Hội nghị Pốtxđam (7/1945), quân đội Trung loa 
dân quốc vào Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra và quân 
đội của Liên hiệp Anh từ vĩ tuyến 16 trở vào để giải giáp 

109 
0912 447 854 


quân đội Nhật. Pháp toan tính, với sự trợ giúp của Anh, sẽ 
trỏ lại xâm lược Việt Nam, trước mắt là phục hồi bộ máy 
cai lrị cũ ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Trong khi đó, 
những thế lực chống cách mạng ở trong nước cũng tìm 
cách đối phó. Một số người trong Chính phủ Bảo Đại - 
Trần Trọng Kim quay sang tìm kiếm sự trợ giúp của một 
số cường quốc, với hy vọng giữ chế độ quân chủ. | 
Từ chỗ hợp tác với Việt Minh chống quân phiệt Nhật 
trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Chính phủ Mỹ kiêng 
ngần ngại quay lưng lại phong trào giải phóng dân tộc của 
nhân dân Việt Nam. Tại Hội nghị lanta (2/1945), Tổng 
thống Mỹ Roosevelt hoàn toàn nhất trí với đề nghị chỉ để 
các thuộc địa dưới quyển ủy trị nếu “mẫu quốc” đồng ý. 
“Mẫu quốc” của Đông Dương không ai khác là nước Pháp. 
Từ đó, Mỹ ngày càng nghiêng về phía Pháp, ủng hộ Pháp 
trở lại xâm lược Đông Dương, nhất là sau khi Roosevelt 
qua đời (12/4/1945) và Harry S3. Truman bước vào Nhà 
Trắng. Mùa hè năm 1945, Mỹ cam kết với Đồ Gôn rằng sẽ 
không cần trở việc Pháp phục hổi chủ quyển ở Đông 
Dương. Cuộc đấu tranh vì độc lập đân tộc của nhân đân 
Việt Nam sẽ bị xếp vào “hoạt động phiến loạn đo cộng sẵn 
cầm đầu”. Trong tình hình ấy, “ai biết đồng chảy của lịch 


9 ~. 3+ ~ ˆ ˆ~. ~ ^ 
sử sẽ đi về đâu, với tốc độ nào?” 


1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chiến đấu trong vòng vậy, 
Nxb. Quân đội nhân dân - Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1995, tr,18, 


110 


Photokhoahoc@gmail.co 


Thời cơ giành chính quyển chỉ tổn tại trong thời gian 
từ khi Nhật tuyên bố đầu hàng Đẳng mình đến trước khi 
quân Đồng mỉnh vào Đông Dương, vào khoảng nửa cuối 
tháng 8/1945. 

Trong tình bình trên, vấn để giành chính quyền được 
đặt ra như một cuộc chạy đua nước rút với quân Đồng 
minh mà Đảng và nhân dân Việt Nam không thể chậm 
trễ, không chỉ để tranh thủ thời cơ, raà còn phải khắc phục 
nguy cở, đưa cách mạng đến thành công. 

Ngày 12/8/1945, Ủy ban lâm thời Khu giải phóng hạ 
lệnh khỏi nghĩa trong khu. Ngày 13/8/1945, Trung ương 
Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Ủy ban Khổi nghĩa 
toàn quốc; 28 giờ cùng ngày, Ủy ban Khỏổi nghĩa toàn quốc 
ban bế “Quân lệnh số 1”, phát đi lệnh tổng khởi nghĩa 
trong cả nước. 

Ngày 14 và 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đẳng 
họp ở Tân Trào, do lãnh tụ Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư 
Trường Chinh chủ trì, tập trung phân tích tình hình và 
dự đoán: “Quân Đồng mình sắp vào nước ta và đế quốc 
Pháp lầm le khôi phục lại địa vị cũ ở Đông Dương”. Hội 
nghị quyết định phát động toàn đân nổi dậy tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền từ tay phátxít Nhật trước khi 

quân Đồng mình vào Đông Dương. Khẩu hiệu đấu tranh 
lúc này là: “Phản đối xâm lược! Hoàn toàn độc lâp! Chính 


uyên nhân dân”. Hội nghị xác định ba nguyên tắc chỉ 
quy : Ẹ : M 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đăng toàn tập, Sdd, VÌ, 
tx.424. 


111 


alo: 0912 44/7 854 


đạo khỏi nghĩa là tập trung, thống nhất và kịp thời. 
Phương hướng hành động trong tổng khởi nghĩa: phải 
đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành 
phố hay nông thôn; quân sự và chính trị phải phối hợp; 
phải làm tan rã tính thần quân địch và dụ chúng hàng 
trước khi đánh. Phải chộp lấy những căn cứ chính (cả ở 
các đô thị trước khi quân Đồng minh vào, thành lập ủy 
ban nhân dân ở những nơi đã giành được quyển làm 
chủ... Hội nghị cũng quyết định những vấn để quan trọng 
về chính sách đối nội và đối ngoại cần thi hành sau khi 
giành được chính quyển. 

Tiếp sau Hội nghị toàn quốc của Đảng, ngày 16/8/1945, 
Đại hội quốc dân họp tại Tân Trào. Về dự Đại hội có 
khoảng 60 đại biểu của các giới, các đẳng phái chính trị, 
các đoàn thể quần chúng cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo 
trong nước và đại biểu ở nước ngoài. Đại hội tán thành 
quyết định tổng khởi nghĩa của Đẳng, thông qua 10 chính 
sách lớn của Việt Minh, lập Ủy ban giải phóng dân tộc 
Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Ngay sau Đại hội quốc dân, Hồ Chí Minh kêu gọi đồng 
bào cả nước: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã 
đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng đậy đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta... Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến 
lên! Tiến lên! Dưới lá cồ Việt Minh, đồng bào hãy dũng 
cảm tiến lên!”', 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.ö96. 


Photokhoahoc@gmail.co 


Zalo: 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân đân cả nước nhất tề 
vùng đậy ở cả thành thị và nông thôn, với ý chí dò có hy 
sinh đến đâu, “dò phải đốt cháy cả dãy Trường 5ơn cũng 
phải kiên quyết giành cho được độc lập”. 

'hừ ngày 14 đến ngày 18/8/1945, tuy chưa nhận được 
lệnh tổng khởi nghĩa, nhưng do nắm vững tỉnh thần các 
nghị quyết, chỉ thị trước đó của Đảng, căn cứ vào tình 
hình thực tiễn, đẳng bộ nhiều địa phương đã kịp thời, chủ 
động lãnh đạo nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. Bến tỉnh 
giành chính quyền sớm nhất là Hải Dương, Bắc Giang, Hà 
Tĩnh, Quảng Nam. 

Từ ngày 14/8/1945 trở đi, các đơn vị Giải phóng quân 
lân lượt tiến công các đến binh Nhật ở các tỉnh Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên ái, v.v. hỗ trợ 
quần chúng nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh ly. Ngày 
16/8/1945, một đơn vị Giải phóng quân do đồng chí Võ 
Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào tiến về giải phóng thị 
xã Thái Nguyên. Ở hầu hết các tỉnh miền Bắc, một số tỉnh 
miền Trung và miền Nam, quần chúng cách mạng nổi dậy 
giành chính quyền ở cấp xã và huyện. 

Tại Hà Nội, ngày 17/6, Tổng hội viên chức tổ chức 
một cuộc míttinh ủng bộ Chính phủ Trần Trọng Kim. 
Đảng bệ Hà Nội bí mật huy động quần chúng trong các 
tổ chức cứu quốc ở nội và ngoại thành biến cuộc 

míttinh đó thành cuộc mífitinh ủng hộ Việt Minh. Các 
đội viên tuyên truyển xung phong bất ngờ giương cao 
cờ đỏ sao vàng, kêu gọi nhân đân tham gia khởi nghĩa. 


0912 447 854 


Hàng vạn quần chúng đự míttinh nhiệt liệt hưởng ứng 
lời kêu gọi của Việt Minh. Lính bảo an, cảnh sát của 
chính quyển Nhật có nhiệm vụ bảo vệ cuộc míttinh 
cũng ngà theo Việt Minh. Cuộc míttinh biến thành một 
cuộc biểu tình tuần hành, có cờ đỏ sao vàng dẫn đầu, 
rầm rộ diễu qua các phố đông người, tiến đến trước phủ 
toàn quyển cũ, nơi tư lệnh quân Nhật đóng, rồi chia 
thành từng toán, đi cổ động chương trình Việt Minh 
khắp các phố. 

Sau cuộc biểu dương lực lượng, Thành ủy Hà Nội nhận 
định đã có đủ điều kiện để phát động tổng khởi nghĩa. 

— Đáng ngày 19/8, Thủ đô Hà Nội tràn ngập cờ đỗ sao 
vàng. Quần chúng cách mạng xuống đường tập hợp 
thành đội ngũ, rầm rộ kéo đến quảng trường Nhà hát 
thành phố trong tiếng hát “Tiến quân ca” và cờ đồ sao 
vàng để dự cuộc míttinh lớn do Mặt trận Việt Minh tổ 
chức. Ủy ban quân sự cách mạng đọc lời hiệu triệu khởi 
nghĩa của Việt Minh. Cuộc míttrinh chuyển thành biểu 
tình vũ trang. Quần chúng cách mạng chia thành nhiều 
đoàn đi chiếm Phủ Khâm sai, Tòa Thị chính, Trại Bảo an 
bình, Số Cảnh sắt và các công sở của chính quyển thân 
Nhật. Trước khí thế và sức mạnh áp đảo của quần chúng, 
hơn một vạn quân Nhật ở Hà Nội không đám chống cự. 
Chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc khổi 
nghĩa ở Hà Nội ảnh hưởng nhanh chóng đến nhiều tỉnh 
và thành phố khác, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cả nước, 


làm cho chính quyển tay sai của Nhật ở nhiều nơi thêm 


Photokhoahoc@gmail.co 


hoàng hốt, tạo điều kiện thuận lợi lớn cho quá trình tổng 
khởi nghĩa. 

Ngày 23/8, Ủy ban khởi nghĩa Thừa Thiên Huế huy 
động quần chúng từ các huyện đã giành được chính quyền 
ở ngoại thành, kết hợp với nhân dân trong nội thành Huế 
xuống đường biểu dương lực lượng. Bộ máy chính quyền 
và quân đội Nhật hoàn toàn tê liệt. Quần chúng lần lượt 
chiếm các công sở không vấp phải sức kháng cự nào. 

Ở Nam Kỳ, được tỉa Hà Nội và Tân An (ỉnh khỏi 
nghĩa thí điểm của Xứ ủy) đã giành được chính quyền, Xú 
ủy Nam Kỳ quyết định khổi nghĩa ở Sài Gòn và các tình. 
Đêm 24/8, các lực lượng khỏi nghĩa với gậy tâm vông, giáo 
mác, từ các tỉnh xung quanh rầm rập kéo về Sài Gòn. 
Sáng 25/8, hơn 1 triệu người biểu tình tuần hành thị uy. 
Quân khỏi nghĩa chiếm các công sở. Cuộc khởi nghĩa 
thành công nhanh chóng. 

Những cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và các 
đô thị đập tan các cơ quan đầu não của kẻ thù có ý nghĩa 
quyết định thẳng lợi trong cả nước. 

Ngày 25/8/1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh càng với Trung 
ương Đảng và Ủy ban dân tộc giải phóng về đến Hà Nội. 
Sáng ngày 26/8/1945, Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của 
Thường vụ Trung ương Đảng, thống nhất những chủ 
trương đối nội và đối ngoại trong tình hình mới; để nghị 
mở rộng hơn nữa thành phần của Chính phủ lâm thời, 
chuẩn bị ra Tuyên ngôn độc lập, tổ chức mafttinh lớn ở Hà 


Nội để Chính phủ ra mất nhân dân, cũng là ngày nước 


1ịã 


Zalo: 0912 447 854 


Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập 
chế độ dân chủ cộng hòa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh những 
việc cần làm trước khi quân Trung Hoa đân quốc vào 
Đông Dương!. 

Trong cuộc hợp ngày 27/8/1945, Ủy ban dân tộc giải 
phóng cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
Đân chủ Cộng hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Danh 
sách Chính phủ lâm thời được chính thức công bố ngày 
28/8/194ã tại Hà Nội. Một số thành viên là người của Mặt 
trận Việt Mình tự nguyện rút khói Chính phủ, trong đó có 
Tổng Bí thư Trường Chỉnh, để mời thêm nhân sĩ ngoài 
Việt Minh tham gia. “Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, 
không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của đân tộc, của đoàn 
kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân”?. 


Ngày 30/8/1945, tại cuộc míttinh gồm hàng vạn người 


tham gia ở Ngọ Môn, Huế, Bảo Đại thoái vị và giao nộp 
ấn, kiếm cho đại điện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam 
Đân chủ Cộng hòa, 

Trung ương Đảng và Chính phủ lâm thời hoàn toàn 
ý thức được phải khẩn trương làm tất cả mọi việc có thể 
để xác lập vị thế người chủ đất nước của nhân dân Việt Nam 
trước khi những người mang danh “Đổng mình” đặt 
chân đến, 


4. Xem Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.239-931. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdở, t.6, tr.160. 


116 


Photokhoahoc@gmail.co 


Trong tình hình hết sức khẩn trương, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng, Tổng bộ Việt Minh và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quyết định sớm tổ chức lễ Tuyên bố độc lập của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại một căn phòng trên gác 
nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội, Hồ Chí Minh đã soạn 
thảo bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mới. Để 
phát huy trí tuệ tập thể, ngày 30/8/1945, Hồ Chí Minh mới 
một số cán bộ trong Ban Thường vụ Trung ương Đăng và 
các vị bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời đến trao đối, 
góp ý kiến cho bản dự thảo Tuyên ngôn độc lập. “Hản 
Tuyên ngôn độc lập là hoa là quả của bao nhiêu mầu đã đổ 
và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con 
anh đũng của Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập 
trung, trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên 
chiến trường. Bản Tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao 
nhiêu hy vọng, gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi 
triệu nhân đân Việt Nam”". 

Ngày 2/9/1945, Lễ độc lập được tổ chức trọng thể tại 
Quảng trường Ba Dình, Hà Nội. Chính phủ lâm thời ra 
mắt quốc đân. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hỗ 
Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bế 
trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam 


Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn nêu rõ: 


1. Trên Dân Tiên: Những mẩu chuyện về đài hoạt động của Hồ 
Chủ tịch, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2017, tr.119. 


117 


Zalo: 0912 447 854 


“Fất ca các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng; đân tộc nào cũng có quyển sống, quyền sung sướng 
và quyền tự do”, 

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân 
Việt Nam quyết đem tất cả tính thần và lực lượng, tính 
mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy””, 

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị tư 
tưởng lớn và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Đó là thiên anh hùng 
ca chiến đấu và chiến thẳng, chứa chan sức mạnh và niềm 
tin, tràn đầy lòng tự hào và ý chí đấu tranh của nhân dân 
Việt Nam trong sự nghiệp giành và giữ nền độc lập, tự do. 

Như vậy, Cách mạng Tháng Tám nổ ra trong hoàn 
cảnh khách quan rất thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân 
dân Việt Nam là phátxít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, 
quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tình thần chiến đấu, 
chính quyển thân Nhật rệu rã, tạo thời cơ thuận lợi để 
nhân dân Việt Nam tổng khổi nghĩa giành chính quyển. 
Đó là kết quả và đỉnh cao của 15 năm đấu tranh của toàn 
dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đẳng, mà trực tiếp 
là cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945, 

Đảng Cộng sản Đông Đương đóng vai trò tổ chức và 
lãnh đạo cách mạng. Đảng có đường lối chính trị đúng 
đắn, phương pháp cách taang sáng tạo, dày dạn kinh 
nghiệm đấu tranh, bắt rễ sâu trong quần chúng, đoàn kết 


1,2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.1, 3. 


118 


Photokhoahoc@gmail.co 


và thống nhất, quyết tâm lãnh đạo quần chúng khối nghĩa 


giành chính quyền. 


4. Tỉnh chất, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 


a) Tính chất 


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là “một cuộc cách 
mạng giải phóng đân tộc mang tính chất dân chủ mối. Nó 
là một bộ phận kháng khít của cách mạng đân tộc dân chủ 
nhân đân Việt Nam”, “Cách mạng Tháng Tâm Việt Nam 
là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Mục đích của 
nó là làm cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đế quốc, 
làm cho nước Việt Nara thành một nước độc lập, tự do” 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc điển hình, thể hiện: 

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu của cách 
mạng là giải phóng dân tộc, tập trung giải quyết mâu 
thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa 
toàn thể dân tộc với đế quốc xâm lược và tay sai; đáp ứng 
đúng yêu cầu khách quan của lịch sử và ý chí, nguyện 
vọng độc lập, tự do của quần chúng nhân dân. 

Lực lượng cách mạng bao gồm toàn dân tộc, đoàn kết 
chặt chẽ trong Mặt trận Việt Minh với những tổ chức quần 


1, 9. Trường Chinh: Tuyển tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2007, t1, tr.172. 


118 


. 0912 44/ 854 


chúng mang tên “cứu quốc”, động viên đến raức cao nhất 
mọi lực lượng dân tộc lên trận địa cách mạng. Cuộc Tổng 
khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là sự vùng dậy của lực 
lượng toàn dân tộc. 
Thành lập chính quyền nhà nước “của chung toàn dân 
theo chủ trương của Đảng, với hình thức cộng hòa đân 
chủ, chỉ trừ tay sai của đế quốc và những kẻ phản quốc, 
“còn ai là người dân sống trên dải đất Việt Nam thảy đều 
được một phần tham gia giữ chính quyền, phải có một 
phần nhiệm vụ giữ lấy và bảo vệ chính quyển ấy”, 

Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam là một bộ 
phận của phe dân chủ chống phátxít “Nó chống lại 
phátxít Nhật và bọn phong kiến phản động, tay sai của 


^^ .12 


tộc 


phátxít Nhật, và nó là một bộ phận của cuộc chiến đấu vĩ 
đại của các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới chống 
phátxít xâm lược”, Cách mạng đã giải quyết một số quyển 
lợi cho nông dân, lực lượng đông đảo nhất trong dân tộc; 
một phần ruộng đất của đế quốc và Việt gian đã bị tịch 
thủ, địa tô được tuyên bố giảm 2ð%, một số nợ lưu cữu 
được xóa bỏ. Cuộc cách mạng thành công, chính quyển 
nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Việt Nam đã được 
thành lập, xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến. Các tầng 
lốp nhân dân được hưởng quyển tự do, đân chủ. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđad, t.1, 
tr.114. 


2. Trường Chinh: Tuyển tập, Sđa, t.1, tr.321, 


120 


Photokhoahoc@gmail.co 


Cách mạng Tháng Tám chưa làm cách mạng tuộng 
đất, chưa thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng, chưa 
xóa bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất, chưa xóa 
bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến để cho 
công nghiệp có điều kiện phát triển mạnh... quan hệ giữa 
địa chủ và nông đân nói chung vẫn như cũ. “Chính vì thế 
mà Cách mạng Tháng Tám có tính chất dân chủ, nhưng 
tính chất đó chưa được đầy đủ và sâu sắc”. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo 
của Đảng còn mang đậm tính nhân văn, hoàn thành một 
bước cơ bản sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam khối 
mọi sự áp bức về mặt dân tộc, sự bóc lột về mặt giai cấp và 


sự nô địch về mặt tính thần. 


b) Ý nghĩa 


Khẳng định ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động 
và nhân đân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao 
động và những dân tộc bị ấp bức nơi khác cũng có thể tự 
hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng 
của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đẳng mi 
15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính 


quyền toàn quốc”. 


1. Trường Chinh: Tuyển tập, Sảa, t.1, tr.324. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sdd, t.7, tr.25. 


121 


Zalo: 0912 447 854 


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiểng 
xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong gần một thế kỷ, 
chấm đút sự tổn tại của chế độ quân chủ chuyên chế hàng 
nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
nhà nước của nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, giải 
quyết thành công vấn để cơ bản của một cuộc cách mạng 
xã hội là vấn đề chính quyền. Với thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tâm, nhân đân Việt Nam từ thân phận nô lệ 
bước lên địa vị người chủ đất nước, có quyển quyết định 
vận mệnh của mình. 

Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một 
quốc gia độc lập có chủ quyền, vươn lên cùng các dân tộc 
trên thế giới đấu tranh cho những mục tiêu cao cả của 
thời đại là hòa bình, độc lập đân tộc, dân chủ và tiến bệ 
xã hội. 

Đăng Cộng sản Đông Dương từ chỗ phải hoạt động bí 
mật trở thành một đảng cẩm quyển. Từ đây, Đảng và 
nhân dân Việt Nam có chính quyển nhà nước cách mạng 
làm công cụ sắc bén phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mổ ra ký 
nguyên mới trong tiến trình lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc 
lập, tự do và hướng tới chủ nghĩa xã hội. 

Cách mạng Tháng Tám là một cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc lần đầu tiên giành thắng lợi ở một nước 
thuộc địa, đã đột phá một khâu quan trọng trong hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ 


suy sụp và tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ. Thắng lợi 


122 


Photokhoahoc@gmail.co 


của Cách mạng Tháng Tám không chỉ là chiến công của 
dân tộc Việt Nam mà còn là chiến công chung của các 
đân tộc thuộc địa đang đấu tranh vì độc lập tự do, vì 
thế, nó có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới. : 

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lỗi 
giải phóng dân tộc đúng đấn, sáng tạo của Đảng Mã tư 
tưởng độc lập, tự do của Hồ Chí Minh. Nó chứng tô rắng: 
một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đẳng Cộng 
K lãnh đạo hoàn toàn có khả năng thắng lợi ở một nước 
thuộc địa trước khi giai cấp công nhân ở “chính quốc” lên 
nắm chính quyển. 

Cách mạng Tháng Tám đã góp phần làm phong phú 
thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách 


mạng giải phóng dân tộc. 


œ Bài học kinh nghiệm 


Cách mạng Tháng Tám thành công để lại cho Đẳng 
và nhân đân Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu. 

Thứ nhất, về chỉ đạo chiến lược. phải giưởng cao ngọn 
cờ giải phóng dân tộc, giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ;UỆNg 
đất. Trong cách mạng thuộc địa, phải đặt nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc lên hàng đầu, còn nhiệm vụ cách mạng 
ruộng đất cần tạm gác lại, thực hiện bừng bước thích hợp 


nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chống để quốc. 


Zalo: 0912 44/7 854 


Thứ hai, về xây dựng lực lượng: trên cd sở khối liên 
mình công nông, cần khơi dậy tỉnh thần dân tộc trong 
mọi tầng lớp nhân dân, tập hợp mọi lực lượng yêu nước 
trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. Việt Minh là 
một điển hình thành công của Đảng về huy động lực 
lượng toàn dân tộc lên trận địa cách mạng, đưa cả dân 
tộc vùng dậy trong cao trào kháng Nhật, cứu nước, tiến 
lên tổng khởi nghĩa giành chính quyển. Theo cách dùng 
từ của V.I. Lênin trong tác phẩm Tổng kết một cuộc 
tranh luận về quyền tự quyết, thì đó chính là một “lò lửa 
khỏi nghĩa dân tộc”, 

Thú ba, về phương pháp cách mạng: nắm vững quan 
điểm bạo lực cách mạng của quần chúng, ra sức xây dựng 
lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, kết hợp đấu 
tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành chiến 
tranh du kích cục bộ và khởi nghĩa từng phần, giành 
chính quyền bộ phận ở những vùng nông thôn có điều 
kiện, tiến lên chớp đúng thời cơ, phát động tổng khỏi 
nghĩa ở cả nông thôn và thành thị, giành chính quyển 
toần quốc. 

Thứ tư, về xây dựng Đẳng: phải xây dựng một Đảng 
cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và toàn dân tộc Việt Nam, tuyệt đối trung thành 


với lợi ích giai cấp và dân tộc; vận dụng và phát triển lý 


1, V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2006, t.30, tr.61/, 


124 


luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường 
lối chính trị đúng đắn; xây dựng một đảng vững mạnh về 
tư tưởng, chính trị và tổ chức, liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng và với đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên cường dược tôi 
luyện trong đấu tranh cách mạng. 

Chú trọng vai trò lãnh đạo ở cấp chiến lược của Trung 
ương Đẳng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo 
của đảng bộ các địa phương. 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám păm 1945, 
Đăng đã lãnh đạo nhân đân đưa lịch sử dân tộc sang HA 
mới, đánh dấu bước nhảy vọt vĩ đại trong quá trình tiễn 
hóa của đân tộc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ khi 
ra đời, dù phải trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, 
nhưng đưới sự lãnh đạo của Đẳng, với tỉnh thần đoàn kết 
phấn đấu của toàn dân, luôn được xây dựng và cùng Số, 
vững bước tiến trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. Suốt 1ỗ năm đấu tranh cách mạng 1930 - 1845, 
Đảng đã lãnh đạo giai cấp và dân lộc hoàn thành mục tiêu 


giành độc lập, thiết lập nhà nước dân chủ nhân dân. 


C. CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Phân tích những điều kiện cần thiết dẫn tới thành 
lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930. 

2. Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh 
chính trị đầu tiên của Đảng được Hội nghị thành lập Đẳng 
(2/1950) thông qua. 


Photokhoahoc@gmail.c Zalo: 0912 44/7 854 


ở. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp giải 
phóng dân tộc 1930 - 1945, 

4. Tính chất, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc 
Cánh mạng Tháng Tám năm 1945. 


Chương 2 
ĐẲNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG NGOẠI XÂM, 


HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
(1945 - 1975) 


A. MỤC TIỂU 


1. Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những nội 
dung lịch sử cơ bản, hệ thống, khách quan về sự lãnh đạo 
của Đảng đối với hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 


thời kỳ 1945 - 1975. 


2. Về tư tưởng: Giúp sinh viên có nhận thức dúng 
đắn thực tiễn lịch sử và những kinh nghiệm rút ra tờ quá 
trình Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm 
thời kỳ 1945 - 1975, nâng cao niềm tỉn vào sự lãnh đạo của 
Đảng và sức mạnh đoàn kết của toàn dân trong sự nghiệp 


cách mạng của dân lộc. 


126 127 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 447 854 


8. Về kỹ năng: Trang bị năng lực phân tích sự kiện; 
phương pháp đúc rút kinh nghiệm lịch sử về sự lãnh đạo 
kháng chiến của Đảng; ý thức phê phán những nhận thức 
sat trái về lịch sử của Đảng. 


B. NỘI DUNG 


I- LẶNH ĐẠO XÂY DỰNG, BẢO VỆ 
CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (194 - 1954) 


i. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 
1845 - 1946 


a) Tình hình Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 


Sau ngày tuyên bố độc lập, lịch sử nước Việt Nam 
bước sang một chặng đường mới với nhiều thuận lợi căn 
bản và khó khăn chẳng chất. 

Về thuận lợi: 

Thuận lợi về quốc tế là sau cuộc Chiến tranh thế giới 
thứ hai, cục diện thế giới và khu vực có những sự thay đổi 
lớn có lợi cho cách mạng Việt Nam. Liên Xô trẻ thành 
thành trì của chủ nghĩa xã hội. Nhiều nước ở Đông, Trung 
Âu, được sự ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô đã lựa chọn con 
dường phát triển theo chủ nghĩa xã hội. Phong trào giải 


128 


Photokhoahoc@gmail.c 


phóng dân tộc ở các nước thuộc địa châu Á, châu Phi và 
khu vực Mỹ Latinh dâng cao. 

Thuận lợi ở trong nước là Việt Nam trổ thành quốc 
gia độc lập, tự đo; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô 
lệ, bị áp bức trở thành chủ nhân của chế độ dân chủ mới. 
Đảng Cộng sản trở thành Đẳng cầm quyền lãnh đạo cách 
mạng trong cả nước. Đặc biệt, việc hình thành hệ thống 
chính quyển cách mạng với bộ máy thống nhất từ cấp 
Trung ương đến cơ số, ra sức phục vụ lợi ích của Tổ quốc, 
nhân dân. 

Chủ tịch Hỗ Chí Minh trở thành biểu tượng của nền 
độc lập, tự do, là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc Việt Nam. Quân đội quốc gia và lực lượng công an, 
hệ thống luật pháp của chính quyền cách mạng được khẩn 
trương xây dựng và phát huy vai trò đối với cuộc đấu 
tranh chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng chế độ mới. 

Về khó khăn: 

Trên thế giới, phe đế quốc chủ nghĩa nuôi dưỡng âm 
mưu mới “chia lại hệ thống thuộc địa thế giới”, ra sức 
tấn công, đàn áp phong trào cách mạng thế giới, trong 
đó có cách mạng Việt Nam. Do lợi ích cục bộ của mình, 
các nước lớn không có nước nào ủng hộ lập trưởng độc 
lập và công nhận địa vị pháp lý của Nhà nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam nằm trong vòng vây của 
chủ nghĩa đế quốc, bị bao vây cách biệt hoàn toàn với 
thế giới bên ngoài. Cách mạng ba nước Đông Dương nói 


chung, cách mạng Việt Nam nói riêng phải đương đầu 


128 


alo: 0912 44/ 854 


với nhiều bất lợi, khó khăn, thử thách hết sức to lớn và 
rất nghiêm trọng. 

Ỏ trong nước, hệ thống chính quyển cách mạng mới 
được thiết lập, còn rất non trẻ, thiếu thốn, yếu kém về 
nhiều mặt; hậu quả của chế độ cũ để lại hết sức nặng nể. 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản một nền 
kinh tế xơ xác, tiêu điều, công nghiệp đình đốn, nông 
nghiệp bị hoang hóa, 50% ruộng đất bị bỏ hoang; nền tài 
chính, ngân khố kiệt quệ, kho bạc trống rỗng; các hủ tục 
lạc hậu, thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội chưa được khắc 
phục, 95% dân số thất học, mù chữ, nạn đói cuối năm 1944, 
đầu năm 194B làm 2 triệu người dân chết đói, Thách thức 
lớn nhất, nghiêm trọng nhất lúc này là âm mưu quay trở 
lại thống trị Việt Nam một lần nữa sủa thực dân Pháp, 
Ngày 2/9/1945, quân Pháp đã trắng trợn gây bấn, cho nổ 
súng vào những người tham gia cuộc míttinh mừng ngày 
độc lập ở Bài Gòn - Chợ Lớn. 

Từ tháng 9/1845, theo thỏa thuận của phe Đồng mính, 
32 vạn quân đội Anh - Ấn đổ bệ vào Sài Gòn để làm nhiệm 
vụ giải giấp quân đội Nhật thua trận ở phía Nam Việt 
Nam. Quân đội Ảnh đã trực tiếp bảo trợ, sử dụng đội quân 
Nhật giúp sức quân Pháp ngang nhiên nổ súng gây hấn 
đánh chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn (Nam Bộ) vào rạng sáng 
ngày 23/9/1945, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 
hai của thực dân Pháp ở Việt Nam, 

Ö Bắc vĩ tuyến 16, từ cuối tháng 8/1845, hơn 20 vạn 
quần đội của Tưởng Giới Thạch (Trung Hoa đân quốc) kéo 


130 


Photokhoahoc@gmail.c 


vào Việt Nam dưới sự bảo trợ và ủng hộ của Mỹ với danh 
nghĩa quân đội Đông mính vào giải giáp quân đội Nhật, 
kéo theo là lực lượng tay sai Việt Quốc, Việt Cách. Trong 
khi đó, trên đất nước Việt Nam vẫn còn 6 vạn quân Nhật 
chưa được giải giáp. 

Tình hình đó đã đặt nền độc lập và chính quyền cách 
mạng non trẻ của Việt Nam trước tình thế “ngàn cân treo 
sợi tóc”, cùng một lúc phải đối phó với nạn đói, nạn đốt và 


thù trong, giặc ngoài. 


b) Xây dựng chế độ mới và chính quyền cách mạng 


Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời họp phiên đầu tiên 
dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định 
ngay nhiệm vụ lớn trước mắt là: diệt giặc đói, diệt giặc đốt 
và điệt giặc ngoại xâm. Ngày 35/11/1945, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc, nhận 
định tình bình và định hướng con đường đi lên của cách 
mạng Việt Nam sau khi giành được chính quyền. Chỉ thị 
phân tích sâu sắc sự biến đổi của tình hình thế giới và 
trong nước, nhất là tình hình Nam Bộ và xác định rõ: “kế 
thò chính của ta lúc này là thực đân Pháp xâm lược phải 
tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”; nêu rõ mục 
tiêu của cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là “đân 
tộc giải phóng” và để ra khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd, t.8, 
tr.26. 


1ã1 


alo: 0912 44/7 854 


Tổ quốc trên hết; mọi hành động phải tập trung vào 
nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt “là phải củng cố chính 
quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, 
cải thiện đời sống cho nhân dân”!, 

Chỉ thị cũng để ra nhiều biện pháp cụ thể giải quyết 
những khó khăn, phức tạp hiện thời của cách mạng Việt 
Nam, trong đó nêu rõ cần nhanh chóng xúc tiến bầu cử 
Quốc hội để đi đến thành lập Chính phủ chính thức, lập ra 
Hiến pháp, động viên lực lượng toàn dân, kiên trì kháng 
chiến và chuẩn bị kháng chiến lâu đài; kiên định nguyên 
tác độc lập về chính trị; về ngoại giao phải đặc biệt chú ý 
“làm cho nước mình ít kẻ thù và nhiều bạn đồng minh hơn 
hết; đối với Tàu Tưởng nêu chủ trương “Hoa - Việt thân 
thiện”, đối với Pháp “độc lập về chính trị, nhân nhượng về 
kinh tế”. Về tuyên truyền, hết sức kêu gọi đoàn kết chống 
chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược; “đặc biệt chống mọi 
mưu mô phá hoại chia rẽ của bọn Tòrốtxki, Đại Việt, Việt 
Nam Quốc dân Đảng”... 

Những quan điểm và chủ trương, biện pháp lớn được 
Đảng nêu ra trong bản Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc đã 
đáp ứng đúng yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam; 
có tác dụng định hướng tư tưởng, trực tiếp chỉ đạo cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ; xây dựng và 


1, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđa, 
t8, tr.26-97, 27, 


Photokhoahoc@sgmail.co 


bảo vệ chính quyển cách mạng trong giai đoạn đầy khó 


khăn, phức tạp này. 

Chống giặc đói, đẩy lài nạn đối là một nhiệm vụ lồn, 
quan trọng, cấp bách lúc bấy giờ. Đảng, Chính phủ và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, động viên mọi tầng 
lớp nhân đân tham gia các phong trào lớn, các cuộc vận 
động, như: tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm với 
khẩu hiệu “Tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất 
nữa”; lập hũ gạo tiết kiệm, tổ chức “Tuần lễ vàng”, gây quỹ 
“Độc lập”, quỹ “Đảm phụ quốc phòng”, quỹ “Nam Bộ kháng 
chiến”, v.v.. Chính phủ bãi bỏ thuế thân và nhiều thứ thuế 
vô lý của chế độ cũ, thực biện chính sách giảm tô 35%. 
Ngay năm đầu tiên, sản xuất nông nghiệp có bước khỏi sắc 
rõ rệt, việc sửa chữa đê điều được khuyến khích, tổ chức 
khuyến nông, tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian, 
đất hoang hóa chia cho nông đân nghèo. Sản xuất lương 
thực tăng lên rõ rệt cả về điện tích và sản lượng hoa màu. 
Một số nhà máy, công xưởng, hầm mô được khuyến khích 
đầu tư khôi phục hoạt động trở lại Ngân khố quốc gia 
được xây dựng lại, phát hành đồng giấy bạc Việt Nam. 
Đầu năm 1946, nạn đói cơ bản được đẩy lòi, đời sống nhân 
đân được ổn định, tính thần dân tộc được phát huy cao độ, 
góp phần động viên kháng chiến ở Nam Bộ. ì 

Chống giặc dốt, xóa nạn mù chữ được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đặc biệt coi trọng, thể hiện tính ưu việt của chế độ 
mới, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính quyển 
cách mạng, phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Đăng 


133 


Zalo: 0912 447 854 


sỳ dhoatthkk; Jàng ciennermdnSndv xi 2n? E2 


và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương phát đông phong 
trào “Bình dân học vụ”, toàn dân học chữ quốc ngữ để 
từng bước xóa bỏ nạn dốt; vận động toàn dân xây dựng 
nếp sống mới, đời sống văn hóa mới để đẩy lài các tệ nạn, 
hủ tục, thói quen cõ, lạc hậu cản trổ tiến bộ. Các trưởng 
học từ cấp tiểu học trở lên lần lượt khai giảng năm học 
mới; thành lập Trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Đến cuối 
năm 1946, cả nước đã có hơn 2,ð triệu người đân biết đọc, 
biết viết chữ quốc ngữ. Đời sống tính thần của một bộ 
phận nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhân đân tìn tưởng 
vào chế độ mới, nêu cao quyết tâm bảo vệ chính quyền 
cách mạng. 

Khẩn trương xây dụng, củng cố chính quyền cách 
mạng: Đề khẳng định địa vị pháp lý của Nhà nước Việt 
Nam, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương sớm 
tổ chức một cuộc bầu cử toàn quốc theo hình thức phổ 
thông đầu phiếu để bầu ra Quốc hội và thành lập Chính 
phủ chính thức. Ngày 6/1/1946, nhân dân cả nước tham 
gia cuộc bầu cử; có hơn 89% số cử trị đi bổ phiếu dân chủ 
lần đầu tiên; đồng bào Nam Bộ và một số nơi đi bỏ phiếu 
dưới làn đạn của giặc Pháp, nhưng tất cả đều thể hiện rõ 
tỉnh thần “mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn vào quân 
thù”, làm thất bại âm mưu chia rẽ, lật để của các kẻ thù. 
Bầu củ thành công đã bầu ra 333 đại biểu Quốc hội đầu 
tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 
2/3/1946, Quốc hội khóa I đã họp phiên đầu tiên tại Nhà 
hát Lán Hà Nội, lập ra Chính phủ chính thức, gồm 10 bộ 


134 


Photokhoahoc@gmail.co 


6) 


và kiên toàn nhân sự bộ máy Chính phủ do Hồ Chí Minh 
làm Chủ tịch. Quốc hội đã nhất trí bầu Đan Thường trực 
Quốc hội do cụ Nguyễn Văn Tố làm Chủ tịch. 

Các địa phương cũng tiến hành bầu cử hội đồng nhân 
dân các cấp và kiện toàn ủy ban hành chính các cấp. Ban 
soan thảo bản Hiến pháp mới được thành lập do Hồ Chí 
Minh làm Trưởng ban, Tại kỹ họp thứ 2, ngày 9/11/1946, 
Quốc hội đã thông qua bản Hiến phấp đầu tiên của Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hiến pháp năm 1946). 
Xây lung đi đôi với bảo vệ và làm cho bộ máy chính quyền 
thực sư đân chủ, trong sạch, trong thư gửi cho các ủy ban 
đ?ưền dân, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “các cơ quan của Chính 
phủ từ toàn quốc đến các làng, đều là công bộc của dân, 
nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải đề 
đề đều đân như trong thời kỳ dưới quyển thống trị của 
Pháp, Nhật". Và yêu cầu chính quyền các cấp phải khắc 
phục và bỏ ngay những thới hư, tật xấu, như: cậy thế, hủ 
hóa, tư túng, chìa rẽ, kiêu ngạo”... 

Mặt trận đân bộc thống nhất tiếp tục được mở rộng 
nhằm tăng cường thực lực cách mạng, lập trung chống 
Pháp ở Nam Bộ. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên 
Việt) được thành lập do Huỳnh Thúc Kháng làm Tiết 
trưởng, Tôn Đức Thắng làm Hội phó; thành lập Hội đồng 
cế vấn Chính phủ do Vĩnh Thụy (tức cựu hoàng Bảo Đạp 


1. Hâ Chí Minh: Toàn tập, Sảd, t.4, tz.64-65. 
9 Xem Hệ Chí Minh: Toàn tập, Sảa, t.4, tx.65-66. 


. 0912 44/ 854 


đứng đầu; thành lập thêm một số đoàn thể xã hội mới, tiếp 
tục củng cố các tổ chức đoàn thể của Mặt trận Việt Minh; 
tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại Hà 
Nội và Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ở 
Tây Nguyên... Lực lượng vũ trang cách mạng được củng cố 
và tổ chức lại, tích cực mua sắm vũ khí, tích trữ lương 
thực, thuốc men, củng cố các cơ sở và căn cứ địa cách mạng 
cả ở miền Bắc, miền Nam. Cuối năm 1946, Việt Nam có hơn 
8 vạn bộ đội chính quy, lực lượng công an được tổ chức đến 
cấp huyện; hàng vạn dân quân, tự vệ được tổ chức ở cơ sở 
từ Bắc chí Nam... 


©) 1ö chức cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược ở Nam Bộ, đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng 
non trẻ 


Sau vụ khiêu khích trắng trợn ngày 2/9/1945 ở Sài 
Gòn, thực dân Pháp ráo riết thực hiện mưu để xâm lược 
Việt Nam. Đêm 22 rạng ngày 33/8/1945, quân đội Pháp đã 
nổ súng gây hấn đánh chiếm Sài Gòn - Chợ Lần (Nam Bội. 
Cuộc kháng chiến chếng xâm lược của nhân dân Nam Bộ 
bất đầu. Sáng 23/8/1946, Hội nghị hên tịch giữa Xứ ủy, 
Ủy ban nhân dân, Ủy ban kháng chiến và đại diện Tổng 
bộ Việt Minh đã nhanh chóng thống nhất, để ra chủ 
trương hiệu triệu quân, dân Nam Bộ đứng lên kháng 
chiến chống xâm lược Pháp. Trên địa bàn thành phố Sài 
Gòn - Chợ Lớn, các đơn vị bảo vệ Trụ số Ủy ban nhân 
dân, 8ở tự vệ, nhà Bưu điện thành phế đã kiên quyết 


136G 


Photokhoahoc@gmail.co 


chiến đấu anh đũng. Ngày 25/10/1945, Hội nghị cán bộ 
Đăng bệ Nam Bộ đã họp tại Thiên Hộ, Cái Bè (Mỹ Tho) 
quyết định những biện phấp cấp bách nhằm củng cố lực 
lượng vũ trang, xây dựng cơ sở chính trị và vũ trang bí 
mật trong nội đô; tể chức và phát động toàn dân kháng 
chiến, kiên quyết đấy lòi cuộc tấn công của quân Pháp, 
ngăn chặn bước tiến của chúng... 

Nhân dân các tỉnh Nam Bộ đã nêu cao tình thần “Thà 
chết tự do còn hơn sống nô lệ” nhất loạt đứng lên dùng các 
loại vũ khí thô sơ, tự tạo, gậy lầm vông, giáo mác chống 
trả hành động xâm lược của thực dân Pháp, kiên quyết 
bảo vệ nền độc lập, tự đo và chính quyền cách mạng, lổ 
chức công tác diệt ác, trừ gian, phát động chiến tranh 
nhân dân trong lòng thành phố, đốt phá kho tàng, chặn 
đánh các đoàn xe vận tải của địch, củng cố, xây dựng căn 
cứ địa. Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn ởi tiên phong ngắn 
cản bước tiến, kìm hãm, bao vây địch trong thành phế 
bằng các chiến lũy chướng ngại vật, ổ chiến đấu trên 
đường phố chính, phá hủy các cở sở điện, nước; lùng bắt, 
trừng trị bọn Việt gian tay sai của Pháp. Nhiều trận đánh 
tiêu biểu diễn ra ở cầu Thị Nghè, Khánh Hội, Phú Lâm, 
An Nhơn, cầu Tham Luông... 

Nhân đân miền Bắc nhanh chóng hưởng ứng và kịp 
thời chi viện, chia lửa với đồng bào Nam Bộ kháng chiến. 
Ngày 26/9/1945, những chỉ đội đầu tiên ưu tú nhất của 
quân đội, được trang bị vũ khí tốt nhất, đã lên đường Nara 
tiến chi viện cho Nam Bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi 


Zalo: 0912 447 854 


thư khích lệ, động viên đồng bào Nam Bộ kháng chiến, 
tuyên dương và tặng nhân đân Nam Bộ đanh hiệu “Thành 
đồng Tổ quốc”. Ở khu vực miền Trung, cuộc chiến đấu của 
quân, dân Nha Trang đã mở đầu cho cuộc chiến đấu oanh 
liệt, dũng cảm, kiên cường của quân, đân mặt trận Narn 
Trung Bộ và Tây Nguyên. 

Trong những ngày đầu kháng chiến, so sánh lực 
lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, nhưng với lòng 
yêu nước sâu sắc, quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập, 
tự do của Tổ quốc, có sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của 
Xứ ủy Nam Bộ, của Chính phủ Trung ương, quân và dân 
Nam Bộ, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đã nhanh 
chóng tổ chức lại lực lượng, củng cốế các khu căn cứ và 
lực lượng vũ trang, động viên nhân tài, vật lực của toàn 
dân đứng lên ngăn chặn bước tiến của thực đân Pháp; 
tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu đài 
SAU này, 

Để làm thất bại âm mưu “điệt cộng, cầm Hểẩ”, phá Việt 
Minh của quân Tưởng và tay sai, Đảng, Chính phủ Hề Chí 
Mình chủ trương thực hiện sách lược “triệt để lợi dụng 
raâu thuẫn kế thù, hòa hoãn, nhân nhượng có nguyên tắc” 
với quân Tưởng; để ra nhiều đối sách khôn khéo đối phó có 
hiệu quả với các hoạt động khiêu khích, gây xung đột vũ 
trang của quân Tưởng: thực hiện giao thiệp thân thiện, 
ứng xử mềm dẻo, linh hoạt với các yêu sách của quân 
Tưởng và các tổ chức đảng phái chính trị tay sai thân 


VD ^“ ` = Ạụ 1ˆ ^“ TÀI z Z ⁄ 
Tưởng, nhất là số cảm đầu Việt Quốc, Việt Cách. Để tránh 


138 


Photokhoahoc@gmail.co 


các mũi nhọn tấn công của kẻ thù, Đẳng chủ trương rút 
vào hoạt động bí mật bằng việc ra “Thông cáo Đẳng Cộng 
sản Đông Dương tự ý tự giải tán, ngày 11/11/1945”, chỉ để 
lại một bộ phận hoạt động công khai với danh nghĩa “Hội 
Nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”; Chính phủ 
Việt Nam đồng ý việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực 
phẩm cần thiết cho 20 vạn quân đội Tưởng khi ở Việt Nam 
và nhân nhượng cho quân Tưởng được sử dụng đồng tiền 
Quan kim, Quốc tệ song hành cùng đồng bạc Đông Dương. 
Sau khi bầu cử thành công, Hê Chí Minh chấp nhân mỡ 
rộng thành phần đại biểu Quốc hội, đồng ý bổ sung thêm 
10 ghế Quốc hội không qua bầu cử cho một số đẳng viên 
của Việt Quốc, Việt Cách, cải tổ, mở rộng thành phần 
Chính phủ liên hiệp với sự tham gia của nhiều nhân sĩ, trí 
thức, người không đẳng phái và cả một số phần tử cảm 
đầu tổ chức phản động tay sai của quân Tưởng, trong đó 
có nhiều ghế bộ trưởng quan trọng,.. 

Đâu năm 1946, phe đế quốc đã đàn xếp, thỏa thuận để 
Chính phủ Pháp và Chính phủ Trung Hoa dân quốc ký 
kết bản Hiệp ước Trùng Khánh (còn gọi là Hiệp ước Hoa - 
Pháp, ngày 28/2/1946), trong đó có nội dụng thỏa thuận để 
Pháp đưa quân đội ra Bắc vĩ tuyến 16 làm nhiệm vụ giải 
giáp quân đội Nhật, thay thế cho 20 vạn quân Tưởng rúi 
về nước, hạn cuối cùng là ngày 31/3/1946. Đổi lại Pháp sẽ 


1. Xem Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, 
Sđa, t.8, tr.20. 


139 


Zalo: 0912 44/7 854 


nhượng lại cho Tưởng nhiều quyền lợi quan trọng ở Trung 
Quốc và Việt Nam. Đây thực chất là một bản hiệp ước bán 
rẻ lợi ích dân tộc, chà đạp lên nền độc lập của Việt Nam, 
hợp pháp hóa hành động xâm lược của thực dân Pháp ra 
miền Bắc. Chính phủ và nhân đân Việt Nam đứng trước 
một tình thế vô cùng nguy hiểm, phải cùng lúc đối mặt 
trực tiếp với hai kẻ thù xâm lược to lớn là Pháp và Tưởng, 
trong khi thực lực cách mạng vẫn còn non yếu. 

Trước sự thay đổi nhanh chóng, phức tạp của tình 
hình, Thường vụ Trung ương Đẳng và Chủ tịch Hề Chí 
Minh đã nhận định, đánh giá âm mưu, ý đồ chính trị của 
Pháp, Tưởng và ra bản Chỉ thị Tình hình và chủ trương, 
ngày 3/3/1846. Chỉ thị nêu rõ: “Vấn để lúc này, không phải 
là muốn hay không muốn đánh. Vấn đề là biết mình biết 
người, nhận một cách khách quan những điều kiện lời lãi 
trong nước và ngoài nước mà chủ trương cho đúng”! và chủ 
trương tạm thời “dàn hòa với Pháp”, nhân nhượng về lợi 
ích kính tế, nhưng đòi Pháp phải thừa nhận quyền dân tộc 
tự quyết của Việt Nam, “lợi dụng thời gian hòa hoãn với 
Pháp mà diệt bọn phản động bên trong, tay sai của Tàầu 
trắng, trừ những hành động khiêu khích ly gián ta và 
Pháp”, thúc đẩy nhanh quân Tưởng về nước, bớt đi một 
kẻ thà nguy hiểm. Ngày 6/3/1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hêề 
Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 


i, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sdad, 
t.8, tr.43-44, 46, 


140 


Photokhoahoc@gmail.co 


hòa ký với đại diện Chính phủ Cộng hòa Pháp tại Hà Nội 
là J. Xanhtơny (dean Sainteny) bản Hiệp đình sơ bộ. Hiệp 
định sơ bộ nêu rõ: Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam là 
một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, tài chính và 
quân đội riêng nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc 
khết Liên hiệp Pháp; Việt Nam đồng ý để 15.000 quân đội 
Pháp ra miền Bắc thay thế 20 vạn quân đội Tưởng rút về 
nước và sẽ rút dân trong thời hạn 5 năm; hai bên sẽ tiếp 
tục tiến hành tán phán chính thức để giải quyết mối 
quan hệ Việt - Pháp... 

Ngay sau khi ký Hiệp định sơ bộ, ngày Si Í Hài, 
Thường vụ Trung ương Đảng đã ra bản Chỉ thị Hòa để 
tiến, phân tích, đánh giá chủ trương hòa hoãn và khả 
năng phát triển của tình hình, Chỉ thị nêu rõ: Cần phải 
tiếp tục nêu cao tình thần cảnh giác cách mạng, không 
ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến 
bất cứ lúc nào và nhất định không để cho việc đàm phần 
với Pháp làm nhụt tình thần quyết chiến của dân tộc ba, 
nhất là đối với đồng bào Nam Bộ và các chiến sĩ ngoài mặt 
trân; cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đẳng, đặc biệt chú 
ý đào tạo cán bộ chính trị và quân sự, gây dựng cơ sở 
đảng, cũng cố phong trào quần chúng... Đến tháng 
12/1946, Đảng đã có sự phát triển thêm về chất lượng, số 
lượng đẳng viên tăng lên tới hơn 20.000 người, 

Để giữ vững nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ, Đảng, Chính phủ tiếp bục cuộc đấu tranh ngoại g1ao 
kiên trì, kiên quyết, đầy khó khăn, phức tạp trong suốt 


141 


Zalo: 0912 44/7 854 


năm 1946 ở cả mặt trận trong nước và ngoài nước. Từ 
ngày 18/4 đến ngày 10/5/1946, đại điện Chính phủ Việt 
Nam và Pháp gặp nhau tại Hội nghị trò bị ở Đà Lạt. Từ 
ngày 31/5/1946, theo lời mời của Quốc hội và Chính phủ 
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn của Chính 
phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp. 
Chuyến thăm kéo đài hơn 4 tháng và đã thu được nhiều 
thành công về mặt đối ngoại, làm cho dư luận Pháp, nhân 
dân Pháp và giới chính trị Pháp tiến bộ hiểu thêm cuộc 
đấu tranh chính nghĩa, nền độc lập thực sự của Việt Nam. 
Cũng trong thời gian này, phái đoàn Quốc hội Việt Nam 
do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu đi thăm thân thiện và 
tham dự đàm phán chính thức giữa hai bên Việt - Pháp 
tại Hội nghị Phôngtennoblô (Fontainebleau), từ ngày 6/7 
đến ngày 10/9/1946, song không thành công vì vấp phải 
lập trường hiếu chiến và đã tâm xâm lược của thực đân 
tháp. Với thiện chí hữu nghị, hòa bình, nhân nhượng và 
để đấm bảo an toàn cho phái đoàn đại biểu Việt Nam rồi 
Pháp, ngày 14/8/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với 
Marius Moutet (M. Mutê) - đại diện Chính phủ Pháp, bản 
Tạm ước 14/9 tại Mácxây (Marseill), đẳng ý nhân nhượng 
thêm cho Pháp một số quyển lợi kinh tế, văn hóa ở Việt 
Nam; hai bên cam kết đình chỉ chiến sự ở Nam Bộ và tiếp 
tục đàm phán... 
Trong khi đó ở Việt Nam, thời hạn quân đội Tưởng 
phải rút về nước đã hết (trước ngày 31/3/1946), nhưng 
quân Tưởng vẫn trì hoãn kéo đài; các thế lực thực đân 


142 


Photokhoahoc@gmail.co 


Zalo: 


hiếu chiến Pháp ö Hà Nội móc nối, câu kết với tay sai 
phản động Đại Việt, Quốc dân Đẳng, ráo riết, chuẩn bị âm 
raưu đảo chính lật đổ Chính phủ Việt Nam, dự định vào 
ngày 14/7/1946. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, 
sáng suốt của Đảng và Chính phủ do cụ Huỳnh Thúc 
Kháng - quyển Chủ tịch Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
lãnh đạo, rạng sáng ngày 12/7/1946, lực lượng công an đã 
khôn khéo, mưu trí, sáng tạo, quyết đoán tổ chức một cuộc 
đột nhập, tấn s30 bất ngờ vào trụ sở của bọn Đại Việt, 
Quốc đân Đảng ở số nhà 132 Duvigneau (nay là phố Bùi 
Thị Xuân, Hà Nộu, nhanh chóng khống chế bọn phản 
động có vũ trang, tổ chức khám xét và tịch thu được nhiều 
tài liệu phần động, trong đó có bản kế hoạch tổ chức đảo 
chính lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh do Trương Tử Anh 
soạn thảo, kịp thời kết thúc Vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu 
(ñóY là phế Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội). Với thắng lợi 
quan trọng này, ta đã đập tan hoàn toàn mưu đề thâm 
độc lật đổ chính quyền cách mạng của bọn tay sai phân 
động câu kết với thực đân Pháp, giữ vững chính quyền 
cách mạng. 

Ngày 20/10/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn 
Việt Nam về đến cảng Hải Phòng an toàn trong không khí 
đón chào nổng nhiệt của nhân dân, của đồng bào, đồng 
chí. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài Công việc khẩn cấp 
bây giỏ, nêu rõ thêm những nhiệm vụ cụ thể và cấp thiết 
phải làm về mặt quân sự, chính trị và khẳng định vai trò 


lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến kiến quốc và 


143 
0912 447 854 


dự đoán đúng về khả năng một cuộc đối đầu quân sự giữa 
Việt Nam và Pháp. Eịp thời chỉ đạo từng bước chuyển 
sang tình trạng chiến tranh và chuẩn bị kháng chiến lâu 
đài, tiếp tục cuộc chiến đấu giam chân địch ở Nam Bộ và 
trong các thành phế, thị xã ở miền Bắc, khẩn trương tiến 
hành cuộc tổng đi chuyển các cơ -quan lãnh đạo của Đảng, 
Chính phú, Quốc hội và các ban, bộ, ngành, quân đội, công 
an và các cơ quan lãnh đạo kháng chiến địa phương ra 
khỏi thành phố, thị xã; củng cố, xây dựng căn cứ địa, các 
chiến khu, các ATK (an toàn khu)... Hàng ngàn tấn máy 
móc, nguyên, nhiên vật liệu đã được di chuyển, mua sắm, 
cất giữ trên các chiến khu, căn cứ địa kháng chiến, nhất là 
ở các ATK Thái Nguyên, Tuyên Quang, Chiến khu DĐ, 
Đồng Tháp Mười; hàng vạn nhân đân được động viên, 
hướng dẫn tản cư khởi vùng chiến sự. Ở các nơi quân 
Pháp có thể chiếm đóng, nhân dân thực hiện tiêu thể 
kháng chiến với khẩu hiệu “Vườn không, nhà trống”, 
“Phá hoại để kháng chiến” nhằm ngăn cản bước tiến của 
dịch, hạn chế tiểm năng kinh tế địch, phá kinh tế địch... 
Những chủ trương, biện pháp, sách lược và đối sách 
dúng đắn của Đảng, tỉnh thần quyết đoán, sáng tạo của 
Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh 
chống giặc ngoài, thù trong những năm đầu chính quyền 
cách mạng non trẻ đã đem lại thắng lợi có ý nghĩa hết sức 
quan trọng: ngăn chặn bước tiến của đội quân xâm lược 
Pháp ở Nam Bộ, vạch trần và làm thất bại mọi âm mưu, 


hoạt động chống phá của các kẻ thù; củng cố, giữ vững và 


144 


Photokhoahoc@gmail.co 


bảo vệ bộ máy chính quyền cách mạng từ Trung ương đến 
cơ sở và những thành quả của cuộc Cách mạng tháng 
Tám; tạo thêm thời gian hòa bình, hòa hoãn, tranh thủ 
xây dựng thực lực, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc kháng 
chiến lâu dài. 

Nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm bảo vệ nến 
tự do, độc lập. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng 
ngũ địch, thực hành nhân nhượng cố nguyên tác “Đi bất 
biến, ứng vạn biến”. Tăng cường đại đoàn kết dân tộc, dựa 
vào sự ủng hộ vật chất là chính trị, tình thần của toàn 
đân. Phát triển thực lực cách mạng. Đó là những thành 
công và kinh nghiệm nổi bật của Đảng trong lãnh đạo 
cách mạng hai năm 1945 - 1946. 


3, Đường lối kháng chiến toàn quốc và quá trình 
tổ chức thực hiện (1946 - 1850) 


a) Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ và đường lối 


kháng chiến của Đăng 


Từ cuối tháng 10/1946, tình hình chiến sự ở Việt Nam 
ngày càng căng thẳng, nguy cơ một cuộc chiến tranh giữa 
Việt Nam và Pháp tăng dân. Đảng, Chính phủ, quân đội 
và XHẩN dân Việt Nam kiên trì thực hiện chủ trương hòa 
hoãn và bày tổ thiện chí hòa bình, nhân nhượng nhằm 
tìm kiếm con đường hòa bình, bảo vệ, giữ gìn toàn vẹn 
nền độc lập, tự do của Việt Nam, đồng thời cố gắng cứu 
văn mối quan hệ Việt - Pháp đang ngày càng xấu đi nhằm 


¬< rẺ z Z“ ` ˆ 
ngăn chặn một cuộc chiến tranh nổ ra quá sớm và không 


Zalo: 0912 447 854 


cân sức với Pháp. Nhiều lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 
mặt Chính phú Việt Nam, đã gửi điện, thư cho Chính 
phú Pháp, cho Thủ tướng Pháp song đều không được hồi 
đáp. Con đường ngoại giao với đại điện Pháp tại Hà Nội 
cũng đều không đưa đến kết quả tích cực vì phía Pháp 
chỉ muốn “dùng biện pháp quân sự để giải quyết mối 
quan hệ Việt - Pháp”'. Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở Việt 
Nam đã bộc lộ rõ thái đệ bội ước, tiếp tục đẩy mạnh tăng 
cường bình định ở các tỉnh Nam Bộ, xúc tiến tái lập Nam 
Kỷ tự trị, gây hấn, khiêu khích, gây xung đột quân sự, 
lấn chiếm nhiều vị trí đóng quân ở Bắc Bộ Việt Nam; đặt 
lại nến thống trị ở Campuchia và Lào, chia rẽ ba nước 
tông Đương. 

Cuối tháng 11/1946, thực dân Pháp mẻ cuộc tấn công 
vũ trang đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn; chiếm đóng 
trái phép ở Đà Nẵng, Hải Dương; tấn công vào các vùng tự 
đo của ta ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ; hậu thuẫn cho lực 
lượng phản động xúc tiến thành lập cái gọi là “Chính phủ 
Cộng hòa Nam y” và triệu tập Hội nghị Liên bang Đông 
Dương. Trong các ngày 16 và 17/12/1946, quân đội Pháp ở 
Hà Nội ngang nhiên tấn công đánh chiếm trụ sở Bộ Tài 
chính, Bộ Giao thông công chính của ta; bắn đại bác gây 
ra vụ thảm sát đồng bào Hà Nội ở phố Yên Ninh và Hàng 
Bún. Ngày 18/12, đại diện Pháp ở Hà Nội đơn phương 


1. Nghị quyết của Ủy ban Liên bộ Đông Dương (Comindo), 
ngày 28/11/1946, 


146 


Photokhoahoc@gmail.c ) 


tuyên bố cắt đứt mọi liên hệ với Chính phủ Việt Nam, đưa 
liên tiếp ba tối hậu thư đòi phía Việt Nam phải giải giáp, 
giải tần lực lượng bự vệ chiến đấu, đòi độc quyền thực thì 
nhiệm vụ kiểm soát, gìn giữ an ninh, trật tự của thành 
phố... Đến ngày 19/12/1946, thiện chí hòa bình của Chính 
phủ và nhân dân Việt Nam đã bị thực đân Pháp thẳng 
thừng cự tuyệt. Vì vậy, Đáng và nhân đân Việt Nam chỉ 
cồn một sự lựa chọn duy nhất là cầm súng đứng lên chống 
lại thực đân Pháp xâm lược để bảo vệ nền độc lập và chính 
quyển cách mạng; bảo vệ những thành quả của cuộc Cách 
mạng Tháng Tám vừa giành được. 

Ngày 12/12/1946, Trung ương Đẳng ra Chỉ thị Toàn 
dân kháng chiến. Ngày 18/12/1946, Hội nghị Ban Thưởng 
vạ Trung ương Đảng (mở rộng) họp tại làng Vạn Phúc, Hà 
Đông (nay thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đã 
đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình hình, kịp thời để 
ta chủ trương đếi phó và quyết định phát động toàn dân, 
toàn quốc tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược 
Pháp với tình thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
toàn quốc kháng chiến, khẳng định quyết tâm sắt đá của 
nhân đân ta quyết kháng chiến đến cùng để bảo vệ nền 
độc lập, tự do: 

“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. 
Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Phấp càng 
lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữaÏ 


Zalo: 0912 44/7 854 


Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. 

Hãi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên!” 

Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và Lời kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
thực hiện mệnh lệnh của Chính phủ, bắt đầu từ 20 giờ 
ngày 18/12/1946, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đẳng, 
quân và đân Hà Nội và ở các đô thị từ bắc vĩ tuyến 16 trỏ 
ra đã đồng loạt nổ súng, cuộc kháng chiến toàn quốc 
bùng nể. 

Tại Hà Nội, vào lúc 20 giờ 3 phút, pháo đài Láng bắn 
loạt đại bác đầu tiên vào thành Hà Nội, báo hiệu cuộc 
kháng chiến toàn quốc bắt đầu. Đèn điện trong thành 
phố vụt tắt, các lực lượng vũ trang Vệ quốc đoàn, Tự vệ 
chiến đấu, Công an xung phong nhất loạt tấn công các vị 
trí đóng quân của Pháp trong thành phố. Cuộc chiến đấu 
điễn ra trên từng góc phố, căn nhà vô cùng ác liệt, không 
cân sức giữa ta và địch. Cuộc chiến đấu ở mặt trận Hà 
Nội là quyết liệt nhất, điễn ra liên tục trong suốt 60 ngày 
đêm khói lửa. Nhiều trận đánh ác liệt, giằng co, quyết tử, 
xuột mất một còn giữa ta và Pháp ở nhà Bắc Bộ phủ, nhà 
Bưu điện Bồ Hồ, chợ Dôồng Xuân, ga Hàng Cỏ, sân bay 
Bạch Mai, Ô Cầu Dền... thể hiện tỉnh thần chiến đấu bất 
khuất, kiên cường “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđủ, t.4, tr.534, 


148 


Photokhoahoc@gmail.co 


quân dân cả nước. Quân ta đã chống trả quyết liệt, đánh 
tiêu hao nhiều sinh lực địch, bảo vệ an toàn các cơ quan 
đầu não, lãnh đạo của Trung ương và nhân dân rút ra 
ngoại thành; hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch trong 
thành phế, bước đầu làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, 
thắng nhanh của thực dân Pháp; bảo toàn lực lượng, 
phát triển lực lượng chiến đấn thành một Trung đoàn 
chính quy mang tên “Trung đoàn Thủ đôi. Đến ngày 
17/21947, "trung đoàn Thủ đô và các lực lượng quần sự 
đã chủ động rút lui ra ngoài thành phố, lên chiến khu an 
toàn để củng cố, bảo toàn và phát triển lực lượng kháng 
chiến lâu dài... 

Ổ các địa phương khác như Đà Nẵng, Huế, Vinh, Nam 
Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, quân và dân ta cũng đồng 
loạt nổ súng tấn công vào các vị trí đóng quân của địch 
trong các đô thị, ngăn chặn địch trên các tuyến giao thông, 
đánh phá các cơ sở chiến tranh của địch; kìm giữ chân 
địch không cho chúng mở rộng địa bàn chiếm đóng xung 
quanh thành phố, thị xã, thị trấn; tiếp tục di chuyển nhân 
tài, vật lực lên các khu căn cứ địa và ATK.... 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng 
ta được hình thành, bổ sung, phát triển qua thực tiễn 
cách mạng Việt Nam trong những năm từ 1945 đến 1947. 
Nội dung cơ bản của đường lối là: dựa trên sức mạnh toàn 
dân, tiến hành kháng chiến toàn dân, toàn điện, lâu đà! 
và dựa vào sức mình là chính. Đường lối đó được thể hiện 
trong nhiều văn kiện quan trọng của Đẳng, lời kêu gọi, bài 


148 


Zalo: 0912 447 854 


viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Tổng ' 


Bí thư Trưởng Chính, trong đó tập trung ở các văn bản: 
Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (25/11/1945), Chỉ thị Tình 
hình và chủ trương (3/A/1946), Chỉ thị Hòa để tiến 
(3/3/1846), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến 2/13/1946), Lời 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/12/1946), tác phẩm Wháng chiến nhất định thắng lợi 
của đồng chí Trường Chinh (8/1947)... 

Mục tiêu của cuộc kháng chiến là đánh để thực dân 
Pháp xâm lược, giành nền độc lập, tự đo, thống nhất hoàn 
toàn; vì nền tự do dân chủ và góp phần bảo vệ hòa bình 
thế giới... 

kháng chiến toàn đân là đem toàn bộ sức dân, tài đân, 
lực dân; động viên toàn dân tích cực tham gia kháng 
chiến. Xây dựng sự đồng thuận, nhất trí của cả nước, đánh 
địch ở mọt nơi, mợi lúc, “mỗi người đân là một chiến sĩ, 
mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi đường phố là một mặt 
trận”. Trong đó Quân đội nhân dân làm nòng cốt cho toàn 
dân đánh giặc. 

Kháng chiến toàn diện là đánh địch trên mọi lnh 
vực, mọi mặt trận không chỉ bằng quân sự mà cả về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, ngoại giao, trong 
đó mặt trận quân sự, đấu tranh vũ trang giữ vai trò mũi 
nhọn, mang tính quyết định. Động viên và phát huy cho 
được mọi tiềm năng, sức mạnh của dân tộc, mọi nguền 
lực vật chất, tính thần trong nhân dân phục vụ kháng 
chiến thắng lợi. 


159 


Photokhoahoc@gmail.co 


Nháng chiến lâu dài là tư tưởng chỉ đạo chiến lược 
của Đảng. Trường kỳ kháng chiến là một quá trình vừa 
đánh tiêu hao lực lượng địch, vừa xây dựng, phát triển 
lực lượng ta, từng bước làm chuyển biến so sánh lực 
lượng trên chiến trường có lợi cho ta; lấy thời gian là lực 
lượng vật chất để chuyển hóa yếu thành mạnh. Kháng 
chiến lâu dài nhưng không có nghĩa là kéo dài vô thời 
hạn mà phải luôn tranh thủ, chớp thời cơ thúc đẩy cuộc 
kháng chiến có bước nhảy vọt về chất, thắng từng bước 
để đi đến thắng lợi cuối cùng. 

Kháng chiến dựa vào sức mình là chính, là sự kế thừa 
tư tưởng chiến lược trong chỉ đạo sự nghiệp cách mạng 
giải phóng dân tộc, giành chính quyển của lãnh tạ Hồ Chí 
Minh. Phải lấy nguồn nội lực của đân tộc, phát huy nguồn 
sức mạnh vật chất, tình thần trong nhân đân ta làm chỗ 
dựa chủ yếu, nguồn lực chủ yếu của cuộc chiến tranh nhân 
đân. Trên cơ sở đó, tìm kiếm, phát huy cao độ và có hiệu 
quả sự ủng hộ, giúp đố tình thần và vật chất của quốc tế 
khi có điểu kiện, Lấy độc lập, tự chủ về đường lối là yếu tế 
quan trọng hàng đầu. 

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và đường lối kháng chiến của Đáng trở thành 
ngọn cờ dẫn đường, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân ta tiến lên. Đường lối đó được nhân dân ủng hộ, hưởng 
ứng trong suốt quá trình kháng chiến và trỏ thành một 
nhân tế quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 


alo: 0912 44/ 854 


b) Tổ chức, chỉ đạo cuộc kháng chiến (1947 - 1950) 


Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Trung ương Đảng 


quyết định chia cả nước thành các khu và sau này thành - 


các chiến khu quân sự để phục vụ yêu cầu chỉ đạo cuộc 
kháng chiến. Các Ủy ban kháng chiến hành chính được 
thành lập; các tổ chức chính trị, xã hội được củng cố nhằm 
tăng cường đoàn kết, tập hợp đông đảo nhất mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia kháng chiến. 

Ngày 6/4/1947, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
triệu tập Hội nghị cán bộ Trung ương, nhấn mạnh việc mở 
rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp, 
củng cố chính quyển nhân dân ở vùng địch tạm chiếm, 
phát động chiến tranh du kích, đẩy mạnh công tác ngoại 
giao và tăng cường công tác xây dựng Đảng với việc mở 
đợt phát triển đẳng viên mới “Lớp tháng Tám”. Nhiều 
quần chúng ưu tú công, nông, trí đã gia nhập Đẳng. Cuối 
năm 1947, tổng số đẳng viên toàn Đẳng tăng lên đến hơn 
70.000 người. Bộ đội chính quy phát triển lên hơn 19 vạn 
quân, được biên chế thành 57 trung đoàn và 20 tiểu đoàn 
độc lập, bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ đã phát 
triển lên hơn 1 triệu người. Trang bị vũ khí được cải thiện, 
có khoảng 3 vạn khẩu súng, toàn quân có hơn 90 công 
xưởng sửa chữa, sản xuất vũ khí thô sơ. Lực lượng công an 
được thống nhất tổ chức trong toàn quốc và hoạt động cả 
trong vùng địch hậu và vùng tự do, Tổ chức của Nha Công 
an Việt Nam được thiết lập theo hệ thống dọc đến cấp 
khu, ty, quận, huyện, có sự phát triển mới cả về biên chế, 


152 


Photokhoahoc@gmail.co 


tổ chức bộ raáy, lý luận nghiệp vụ. Công an nhân dân đã 
lập nên nhiều chiến công lớn có tiếng vang trong cả nước, 
điển hình là chiến công của Tổ điệp báo A13, đánh dấm 
Thông báo hạm Amyot Dinvile của Pháp ổ ngoài khơi 
vùng biển Sảm Sơn, Thanh Hóa (9/1950), góp phần đập 
tan âm mưu của thực đân Pháp hòng mua chuộc, lôi kếo 
những người kháng chiến ly khai để xây dựng “chiến khu 
quốc gia”, đánh chiếm vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh 
của ta'... 

Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng tiếp tục 
chủ trương đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, tự 
cấp, tự túc lương thực, đảm bảo đời sống cho bộ đội và 
nhân đân. Duy trì phong trào bình dân học vụ, dạy và học 
của các trường phổ thông các cấp. Tranh thủ sự ủng hộ, 
đồng tình của lực lượng tiến bộ và nhân dân thế giới đết 
với cuộc kháng chiến; đặt cơ quan đại diện ở Thái Lan, 
Miến Điện (nay là Mianrna), cử các đoàn đại biểu đi dự hội 
nghị quốc tế,... 

Về quân sự, trong thu đông 1947, Pháp đã huy động 
khoảng 15.000 quân, gầm cả ba lực lượng chủ lực là lục 
quân, hải quân và không quân, hình thành ba mũi tiến 
công chính tiến lên vàng AT Việt Bắc, trong đó có mũi thọc 
sâu, đột kích nhảy dù xuống trung tâm thị xã Bắc Bạn, 
Chợ Mới, Chợ Đồn, hòng bắt gọn Chính phủ Hồ Chí Minh. 


1. Xem Bộ Nội vụ: Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên 
niên (1946 - 1954), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1994, tr.235. 


153 


Zalo: 0912 447 854 


Các rnũi khác tiến theo dường số 4 từ Lạng Sơn lên Cao _ 


Bằng; một mũi tiến theo đường sông Hồng lên sông Lô 


sông Gâm tiến công vào ATK Tuyên Quang, thọc sâu vào - 


vùng ÀTK hàng trăm cây số, trải rộng trên địa bàn khắp 
19 tỉnh Việt Bắc, 

Để đối phó với cuộc tấn công của địch lên Việt Bắc 
ngày 15/10/1947, Ban Thường vụ Trung ương Tiết đã ậg 
Chỉ thị Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc 
Pháp, trong đó nêu rõ quyết tâm của quân và đân ta, Si ch 
ra thế yếu của dịch và để ra các nhiệm vụ quân sự cho _ 
chiến trường là phải ra sức phát động mạnh mẽ cuộc chiến 
tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ: chặt đứt 
giao thông, bao vây không để địch tiếp tế, liên lạc tiếp ứng 
cho nhau; tổ chức cuộc chiến tranh nhân dân, đồng loạt 
tấn công đánh địch trên tất cả các hướng tiến công Sữa 
chúng cả dường bộ và đường sông. Sau 75 ngày đêm chiến 
đấu liên tục, oanh liệt, đến ngày 21/12/1947, quân và dân 
E đã lần lượt bẻ gãy tất cả các mũi tiến công nguy hiểm 
của giặc Pháp, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên 
địch, phá hủy hàng trăm xe cơ giới, bấn chìm nhiều tàu 
xuống và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Ta đã bảo 
toàn được cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến, 
đánh bại âm mưu, kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh 
của thực dân Pháp. 

Phối hợp với mặt trận chính, Đảng đã chỉ đạo quân 
dân vùng tạm bị chiếm đẩy mạnh kháng chiến, ra sức 


đánh phá chính quyển địch, diệt tể, trừ gian, trừng trị 


154 


Photokhoahoc@gmail.co 


nhiều tên Việt gian tay sai đầu sỏ ngay trong sào huyệt 
của chúng!. Đầu năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Bắc 
lệnh phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên 
Giáp còng Trung tướng Nguyễn Bình và 9 thiếu tướng. Sự 
kiện đó là bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. 

Từ năm 1948, tình hình quốc tế có những chuyển biến 
có lợi cho các lực lượng cách mạng và tác động tích cực đối 
với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đặc biệt, ngày 
1/10/1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính 
quyển, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời, 
Nước Pháp liên tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, mâu 
thuẫn phức tạp nảy sinh, thế chiến lược quân sự của Pháp 
ở Đông Dương bị đão lộn... 

Phát huy thắng lợi, Đẳng chủ trương tiếp tục đấy mạnh 
cuộc kháng chiến toàn diện để làm thất bại âm raưm kéo 
đài, mở rộng chiến tranh “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, 
dùng người Việt đánh người Việt” của thực dân Pháp. Trên 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, việc xây dựng thực lực 
kháng chiến được tăng cường. Các ngành, các giới, các đoàn 
thể phát động rộng rãi, mạnh mẽ và tổ chức sâu rộng nhiều 
cuộc vận động thi đua ấi quốc theo Lời kêu gọi Thị đua ấi 

quốc của Ghủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948. Nhiều loạt 
hàng hóa cần thiết cho đồi sống của bộ đội và nhân dân 
được sản xuất và tự cấp, tự túc kịp thời, như: vải vốc, giấy, 


1. Xem Bộ Nội vụ: Công an nhân đân Việt Nam - tịch sử biền 
miên (1945 - 1954), Sảa, tr.15á. 


.Zalo: 0912 447 854 


thuốc chữa bệnh, nông cụ... Hội nghị Văn hóa toàn quốc 
được tổ chức tháng 7/1948 đã nhất trí thông qua đường lối, 
phương châm xây dựng nền văn hóa mới mang tính chất 
dân tộc, khoa học, đại chúng. Tàn dư văn hóa thực dân, 
phong kiến từng bước được xóa bỏ, hình thành các giá trị 
văn hóa mới; công tác cải cách nền giáo dục quốc gia cũng 
thu được những kết quả tích cực. 

Trên mặt trận ngoại giao, Đảng và Chính phủ chủ 
trương tích cực tranh thủ mở rộng quan hệ ngoại giao với 
các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Đầu năm 1950, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đi thăm Trung Quốc, Liên Xô; sau đó 
lần lượt Chính phủ Trung Quốc (18/1/1950), Liên Xô 
(30/1/1950) và các nhà nước dân chủ nhân đân Đông Âu; 
Triểu Tiên (2/1950) công nhận và đặt quan hệ ngoại giao 
với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ủng hộ, giúp 
đã cuộc kháng chiến của nhân đân Việt Nam, Với Lào và 
Campuchia, Đảng chủ trương “mở rộng mặt trận Lào - 
Miên”, thắt chặt tình đoàn kết chiến đấu Việt - Miên - 
Lào để giúp bạn và cùng bạn chiến đấu. Từ cuối năm 
1947, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã cử một số cán bộ, 
chiến sĩ sang giúp lực lượng kháng chiến Lào, xây dựng 
các khu căn cứ kháng chiến ở vùng Hạ, Trung và Thượng 
Lào. Cán bộ Việt kiểu ở Thái Lan đã giúp lực lượng yêu 
nước Campuchia thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng 
lhmer; xây dựng vùng căn cứ ở Tây Bắc Campuchia. 

Tháng 11/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
Sắc lệnh về nghĩa vụ quân sự. Trong quân đệi có cuộc vận 


lã6 


Photokhoahoc@gmail.cơ 


động “luyện quân lập công” và tiếp theo là phong trào thì 
đua “rèn cán, chỉnh quân”. Lực lượng ba thứ quân (bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích) phát triển 
nhanh chóng và trưởng thành về mọi mặt, số lượng bộ đội 
tăng lên 23 vạn người, trong đó có 40.009 đẳng viên; số 
dân quân tự vệ và đu kích lên đến 3 triệu người. Đầu năm 
1950, lực lượng cơ động của ta đã hơn hẳn địch!. Viện trợ 
quân sự của Trung Quốc cũng góp phần tăng cường, cải 
thiện trang bị cho bộ đội ta. Ía‡c lượng Công an Việt Nam 
được Đảng quan tâm chỉ đạo xây dựng theo đường lối 
Công an nhân dân. Công tác xây dựng Đẳng được đẩy 
mạnh và phát triển nhanh trong 2 năm 1948 - 1949, kết. 
nạp được hơn 50.000 đẳng viên mới. Cuộc vận động “xây 
dựng chỉ bộ tự động công tác” đã góp phần phát triển rộng 
khắp và tôi luyện các cơ sở đẳng. Tháng 2/1950, Đẳng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tổng động viên, ra sắc 
lệnh huy động nhân lực, vật lực, tài lực của toàn dân để 
phục vụ đấy mạnh công cuộc kháng chiến tiến lên giành 
thắng lợi lớn hơn. Từ cuối năm 1950, Đẳng quyết định tạm 
ngừng phát triển Đẳng để củng cố vì phát hiện ở nhiều 
nơi, việc phát triển Đảng “quá nóng”, mắc sai lầm về tiêu 
chuẩn đẳng viên. Trung ương Đẳng đã ra chỉ thị uốn nắn, 


sửa chữa khắc phục một số khuyết điểm, sai lắm chủ quan 


1. Quân đội ta có 2 đại đoàn (304 và 308), 2 trung đoàn chủ lực 
và 19 trung đoàn chủ lực của Liên khu. Quân đội Pháp ở Việt Nam 
lúc này chỉ có 12 tiểu đoàn cơ động chiến lược. 


157 


Zalo: 0912 44/7 854 


nóng vội, muốn chuyển nhanh, chuyển mạnh sang tổng 
phản công; nhận thức lệch lạc trong động viên sức người, 
sức của vượt quá sức dân. 

Trong vùng tạm bị chiếm, Đảng chỉ đạo tiếp tục phát 
triển mạnh chiến tranh du kích để “biến hậu phương của 
địch thành tiền phương của ta”. Nhân dân cùng lực lượng 
vũ trang đã tiến hành chiến địch tổng phá tể, trừ gian ở 
vùng sau lưng địch, phá hệ thống kìm kẹp của địch, đánh 
phá bộ máy chính quyển bù nhìn cơ sổ của địch ở nhiều 
vùng rộng lớn, lập chính quyển của ta; tổ chức chống càn 
quốt, chống đi phu, bắt lính, chống nộp thuế cho địch. Tại 
nhiều địa phương, quân và dân đã phối hợp hiệp đông 
chiến đấu, tổ chức đánh phục kích tiêu hao, tiêu diệt sinh 
lực địch và giành được thắng lợi giòn giã, điển hình như 
trận La Ngà (3/1948), Nghĩa Lộ (3/1948), Tâm Vu (4/ 1948), 
Đồng Dương (4/1948). 

Mỹ ngày càng can thiệp sâu vào chiến tranh ở Việt Nam 
và Đông Dương để tìm cơ hội thay thế Pháp. Ngày 9/1/1950, 
3.000 học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình, bị 
thực dân Pháp đàn áp dã man, Trần Văn Ơn hy sinh. Ngày 
19/3/1950, hơn ð00.000 người đân Sài Gòn biểu tình chống 
Mỹ khi Mỹ đưa tàu chiến tới cảng Sài Gòn. Xứ ủy Nam Bộ 
có vai trò quan trọng trong chỉ đạo phong trào đấu tiáđh 

của nhân dân Nam Bộ; luật sư Nguyễn Hữu Thọ tham gia 
lãnh đạo nhiều cuộc biểu tình chống thực dân Pháp. 

Địa bàn Nam Bộ vốn là nơi địch thực hiện “chiến 


thuật mạng nhện”, xây dựng hệ thống tháp canh dày đặc, 


158 


Photokhoahoc@sgmail.co 


gây cho ta nhiều khó khăn, Nhận thức được điểu đó, Xứ ủy 
Nam Bộ đã kịp thời chỉ đạo khắc phục, đưa phong trào 
chiến tranh du kích ngày càng phát triển. Tại mặt trận 
Khu VIH, ta mở chiến dịch Cầu Kè - Trà Vinh (4/1949), 
đánh vây đồn, diệt viện và thu được thắng lợi to lớn. Ở 
Khu VH, bộ đội thử nghiệm cách đánh đặc biệt (sau gọi là 
đặc công) dùng mìn đánh tháp canh và các mục tiêu cầu, 
cống, kho tàng của địch với trận đánh đầu tiên ở cầu Bà 
Kiên đêm 18/4/1950. 

'Pừ cuối năm 1948, đầu năm 1949, Trung ương Đẳng 
chủ trương tăng cường phối hợp chiến đấu với quân, dân 
Tào, Campuchia và Trung Quốc. Trực tiếp dưa bộ đội 
tham gia hỗ trợ quân giải phóng Trung Quốc trong chiến 
dịch Thập Vạn Đại Sơn ở khu vực biên giới Việt ~ Trung... 

Từ giữa năm 1949, tướng Rơve (Revers) - Tổng Tham 
mưu trưởng quân đội Pháp để ra kế hoạch mở rộng chiếm 
đóng đồng bằng, trung du Bắc Bộ, phong tỏa, khóa chặt 
biên giới Việt - Trung. Ngày 8/3/1949, Tổng thống Pháp 
Vincent Auriol ký với Bảo Đại Hiệp định về quan hệ Pháp - 
Việt. Ngày 13/6/1949, Bảo Đại được Pháp đưa về Sài Gòn 
làm Quốc trưởng và ngày 1/7/1949, Bảo Đại tuyên bố thành 
lập “Quốc gia Việt Nam”. Ðó là chính quyển bất hợp pháp, 
giả hiệu do Pháp dựng lên. Tháng 6/1950, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới thu 
đông 1950, tiến công địch đọc tuyến biên giối Việt - Trung 
thuộc 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nhằm tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng sinh lực địch, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, 


159 


Zalo: 0912 447 854 


tạo hành lang rộng mở quan hệ thông thương với Trung 
Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thúc đẩy 
cuộc kháng chiến phát triển lên giai đoạn mới. Chiến địch 
Biên giới thu đông 1950 trải dọc theo tuyến biên giới Việt - 
Trung từ thị xã Cao Bằng đến Đình Lập (giáp Móng Cá). 
Đây là chiến địch quân sự lớn, quan trọng đầu tiên do quân 
ta chủ động tấn công; đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đi 
thị sát và trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Cuộc chiến đấu anh 
dũng và quyết liệt của quân và dân ta diễn ra liên tiếp 
trong suốt 30 ngày đêm (từ ngày 16/9 đến ngày 17/10/1950) 
đã giành được thắng lợi to lớn, “đạt được mục tiêu điệt địch, 
kết thúc thời kỳ chiến đấu trong vòng vây”. Chiến thắng 
này đã mở ra cục điện mới, đưa cuộc kháng chiến chuyển 


sang giai đoạn phát triển cao hơn, 


8. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi 
(1851 - 1854) 


A) Đại hội đại biểu lần thứ II và Chính cương của 
Đẳng (2/19ã1) 

Đại hội đại biểu lần thứ HH của Đảng họp từ ngày 11 
đến ngày 19/2/1951, tại xã Vinh Quang (nay là Kim Bình), 
huyện Chiêm Hóa, tính Tuyên Quang. Tham dự Đại hội có 
158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt 
cho hơn 766.000 đăng viên toàn Đẳng. Đại hội được tiến 
hành trong bối cảnh Liên Xô lồn mạnh vượt bậc về mọi 
mặt, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bước vào công 
cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 


160 


Photokhoahoc@gmail.c 


Nước Cộng hòa nhân đân Trung Hoa ra đơi làm thay đổi 
so sánh lực lượng có lợi cho hòa bình và phong trào cách 
mạng. Mỹ tăng cường giúp đố Pháp can thiệp trực tiếp vào 
cuộc chiến tranh Đông Dương. Ở trong nước, cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi quan 
trọng. Cách mạng Lào và Campuchia cũng có những 
chuyển biến tích cực. Điều kiện lịch sử đó đặt ra cho Đẳng 
Cộng sản Đông Dương các yêu cầu bổ sung và hoàn chính 
đường lối cách mạng phù hợp với mỗi nước ở Đông Dương 
để đưa kháng chiến đi đến thắng lợi, 

Theo sáng kiến của những người cộng sản Việt Nam, 
được những người cộng sản Lào và Campuchia nhất txí 
tán thành, Đại hội quyết định: Do nhu cầu kháng chiến, 
giai cấp công nhân và nhân dân mỗi nước Việt Nam, lào, 
Campuchia cần có một đẳng riêng. Ở Việt Nam, Đảng ra 
hoạt động công khai, lấy tên là Đẳng Lao động Việt Nam'. 

Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày 
tại Đại hội đã tổng kết phong trào cách mạng thế giới và 
cách mạng Việt Nam trong nủa đầu thế kỷ XX, dự báo 
những triển vọng tốt đẹp của nửa thế kỷ sau; rút ra bài 


1. Ngày 28/6/1951, Đẳng bộ Campuchia đã hợp Đại hội, quyết 
định thành lập Đẳng Nhân dân Cách mạng Campuchia và bầu Ban 
Lãnh đạo của Đảng do Sơa Ngọc Minh đứng đầu. Đăng bộ Lào cũng 
tích cực chuẩn bị và đến ngày 22/3/1955 đã họp Đại hội, quyết định 
thành lập Đẳng Nhân đân Lào (sau đổi là Đẳng Nhân dân Cách 
mạng Lào), do Oayxỏn Phômvihản làm Tổng Bí thư. 


161 


Zalo: 0912 447 854 


học trong 21 năm hoạt động của Đẳng. Báo cáo vạch rõ 
nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là tiêu diệt thực dân Pháp và 
đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn 
toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Để hoàn thành nhiệm vụ 
đó, Đảng phải đề ra những chính sách và biện pháp nhằm 
tích cực tăng cường lực lượng vũ trang, củng cố các đoàn 
thể quần chúng, đẩy mạnh thi đua ái quốc, mở rộng khối 
đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế; đẩy 
mạnh công tác xây dựng Đảng Lao động Việt Nam thành 
“một Đăng to lớn, mạnh mẽ, chắc chấn, trong sạch, cách 
mạng triệt để? để lãnh đạo đưa kháng chiến đến thắng lợi 
hoàn toàn, 

Báo cáo của Tổng Bí thư Trường Chinh đã trình bày 
toàn bệ đường lối cách mạng Việt Nam, đó là đường lối 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam được Đại 
hội thông qua, gồm các nội dung quan trọng sau đây: 

- Xác định tính chất của xã hội Việt Nam lúc này có 
3 tính chất: “đân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và 
nửa phong kiến”. Cuộc kháng chiến để giải quyết mâu 
thuẫn giữa chế độ đân chủ nhân dân với các thế lực 
phản động chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Đối 
tượng đấu tranh chính của Việt Nam hiện nay là chủ 
nghĩa đế quốc xâm lược Pháp, can thiệp Mỹ và phong 
kiến phản động, 

- Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là: “đánh đuổi 


bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự 


162 


cho dân tộc; xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong 
kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế đệ dân chủ 
nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội”. Những nhiệm 
vụ đồ có thối quan hệ khăng khít với nhau, nhưng nhiệm vụ 
chính lúc này là tập trung đấu tranh chống xâm lược, hoàn 
thành công cuộc giải phóng dân tộc. 

- Động lực của cách mạng Việt Nam được xác định 
gồm có bốn giai cấp là: công nhân, nông dân, tiểu tư sản 
và tư sản đân bộc, ngoài ra còn có những thân sĩ (thân 
hào, địa chủ) yêu nước và tiến bộ. Trong đó, lấy nền tảng 
là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và lao động trí 
óc; giai cấp công nhân đóng vai trò là lực lượng lãnh đạo 
cách raang Việt Nam. 

- Triển vọng phát triển của cách mạng Việt Nam nhất 
định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách roạng Việt Nam là 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Đảng của 
giai cấp công nhân lãnh đạo nên nhất định sẽ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Đây là quá trình lâu dài, có các giai đoạn 
phát triển tương ứng với những nhiệm vụ trung tâm, đó 
là: hoàn thành giải phóng đân tộc; xóa bỏ tàn tích phong 
kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt để người cày có 
ruộng, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân; tiến tối xây 
dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, tiến lên thực 


hiện chủ nghĩa xã hội. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sảad, 
t.13, tr.454. 


165 


alo: 0912 44/ 854 


Photokhoahoc@gmail.co 


Nội dung của Chính cương còn nêu ra ¡5 chính sách 
lớn của Đảng trong giai đoạn biện tại nhằm tiếp tục đẩy 
mạnh kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở kiến thiết 
quốc gia, thực hiện chế độ đân chủ nhân dân ở Việt Nam, 
làm tiền đề tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

Điều lệ mới của Đảng được Đại hội thông qua có 13 
chương, 71 điều, trong đó xác định rõ mục đích, tôn chỉ 
của Đảng là phấn đấu “phát triển chế độ dân chủ nhân 
dân, tiến lên chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, để thực 
hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam”1, 
Điều lệ Đảng cũng nêu ra những quy định về đẳng viên, 
về nền tảng tư tưởng của Đẳng, nguyên tắc hoạt động của 
Đảng Lao động Việt Nam. Báo cáo chính trị tại Đại hội 
nhấn mạnh: “trong giai đoạn này, quyển lợi của giai cấp 
công nhân và nhân đân lao động và của đân tộc là một. 
Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng 
của dân tộc Việt Nam”. 

_ Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 19 ủy 
viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành 
đã bầu Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên chính thức, 1 ủy viên 
dự khuyết và Ban Bí thư. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu 


1, 2. Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd, 
†.12, tr.444, 38. 


164 


Photokhoahoc@gmail.c 


làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chỉnh được bầu lại 
làm Tổng Bí thư. 

Đại hội II thành công là một bước tiến mới của Đẳng 
về mọi mặt, là “Đại hội kháng chiến kiến quốc”, “thúc đẩy 
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng Đẳng 
Lao động Việt Nam”. 


b) ĐẨy mạnh phát triển cuộc kháng chiến về mọi mặt 


Từ đầu năm 1951, Đảng chủ trương raổ các chiến 
địch tiến công quân sự có quy mô tương đối lớn đánh vào 
các vùng chiếm đóng của địch ở địa bàn trung du và đồng 
bằng Bắc Bộ, tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, tạo điều 
kiện phát triển cuộc chiến tranh du kích vùng sau lưng 
địch. Tiếp đó, ta mở Chiến dịch Hòa Bình (12/1951) và 
Chiến địch Tây Bắc thu đông 1952 nhằm tiêu điệt một bộ 
phận sinh lực địch, giải phóng một phần vùng Tây Bắc, 
phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của thực dân Pháp. 
Trên chiến trường Liên khu V, phong trào chiến tranh du 
kích phát triển mạnh ở các tỉnh Tây Nguyên, Bắc Quảng 
Nam, Khánh Hòa, Nam Bình Thuận... Trên địa bàn Nam 
Bộ, theo chỉ đạo của Xứ ủy, lực lượng vũ trang được tổ 
chức và sắp xếp lại cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển 
chiến tranh du kích. Quân và dân Nam Bộ tích cực tiến 
công địch bằng các hình thức tập kích, phục kích, đánh 
đặc công, tiêu biểu là trận đánh vào khu hậu cần của 
Pháp ở Phú Thọ (Sài Gòn) ngày 8/5/1952, đốt cháy hơn 
5 triệu lít xăng, phá hủy hơn 1.000 quả bom và điệt gọn 


alo: 0912 447 854 


một đại đội quân Pháp... Phát huy thắng lợi của các 
chiến dịch quân sự trong nước, Đảng quyết định phối hợp 
với cách mạng Lào mở chiến địch Thượng Lào (gồm tỉnh 
Hủa Phăn và Xiêng Khoảng), giúp Chính phủ kháng 
chiến Lào giải phóng thêm đất đai và mở rộng khu căn cứ 
địa, phá thế bố trí chiến lược của thực đân Pháp ở bắc 
Đồng Dương, 

Trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
Đảng, Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh việc chăm lo phát 
triển thực lực, củng cố và tăng cường sức mạnh hậu 
phương kháng chiến. Tháng 4/1952, Hội nghị lần thứ ba 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra những quyết sách 
lớn về công tác “chỉnh Đẳng, chỉnh quân”, xác định đó là 
nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đẳng, xây 
dựng quân đội giai đoạn này. Cuộc vận động tăng gia sản 
xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, hăng hái 
lao động đã tự túc một phần lương thực, thực phẩm; bảo 
đảm đạn được, thuốc men, quân trang, quần dụng cung 
cấp đủ cho bộ đội. Chấn chỉnh lại chế độ thuế khóa, tài 
chính, xây dựng ngành thương nghiệp, ngân hàng; thực 
hiện từng bước chính sách ruộng đất, chính sách thuế 
nông nghiệp, chính sách địa tô. Các mặt văn hóa, y tế, 
giáo dục, xây dựng nếp sống mới, củng cố Mặt trận dân tộc 
thống nhất cũng được phát triển và đạt được nhiều tRẰNE 
tựu mới... 

Từ đầu năm 1953, Đăng chủ trương đẩy mạnh thực 


13*^ vŠ Lá z Z z _ ~ 
hiện các cải cách dân chủ, phát động quần chúng nông 


166 


Photokhoahoc@gmail.c 


alo: 


đân triệt để giảm tô, giảm tức tiến tới cải cách ruộng đất, 
nhằm gép phần thúc đẩy kháng chiến mau thắng lợi, 
thực hiện mục tiêu người cầy có ruộng. Nông dân đã được 
tạm cấp gần 180.000 ha ruộng đất vốn là của thực dân, 
địa chủ Việt gian, ruộng công, ruộng hoang hóa, vắng chủ. 
Tháng 1/1953, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đẳng đã họp kiểm điểm về thực hiện chính sách 
ruộng đất của Đảng và quyết định tiến tới cải cách ruộng 
đất ö một số vùng nông thôn Việt Nam. Tháng 11553, 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
và Hội nghị toàn quốc của Đảng lần thứ nhất quyết nghị 
thông qua Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt 
Nam với 93 điểu và nêu chủ trương: “phát động quần 
chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và tiến hành 
cải cách ruộng đất”, thực hiện người cày có ruộng, nâng 
cao quyển lợi kinh tế và chính trị của người nông dân. Chủ 
trương, chính sách về ruộng đất và cải cách ruộng đất của 
Đăng và Nhà nước ta được thực biện dưới nhiều hình thức 
khác nhau, như: hiến ruộng đất, tịch thu, trưng thu, trưng 
mua và đem ruộng đất đó chia cho cố nông, bần nông và 
trung nông lớp đưới là những người không có hoặc thiếu 
ruộng cày cấy. Chủ trương đó đã tạo ra chuyển biến lên về 
kinh tế, chính trị ở nông thôn, thúc dấy sức sản xuất phát 
triển, cải thiện đời sống vật chất và tình thần của người 
nông dân Việt Nam. 

Ngày 4/12/1953, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 1 đã 
thông qua Luật cải cách ruộng đất và ngày 19/12/1953, 


167 
0912 447 854 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Luật cải cách 
ruộng đất. Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, 
hàng ngàn hécta ruộng đất và các loại nông cụ, trâu bò, tư 
liệu sản xuất nông nghiệp đã được chia cho nông dân 
nghèo, nhất là bản, cố nông. Thắng lợi này đã làm nức 
lòng bộ đội nơi tiền tuyến, tăng thêm quyết tâm giết giặc, 
lập công, góp phần tích cực động viên sức Người, sức của 
cho Chiến dịch Điện Biên Phủ... Song, do còn hạn chế 
trong nhận thức, việc tiếp thu kinh nghiệm đấu tranh giai 
cấp của nước ngoài đã mắc vào giáo điều chủ nghĩa, vi 
phạm khuyết điểm nghiêm trọng là độc đoán, chuyên 
quyển, định kiến chủ quan, quan liêu, mệnh lệnh, nhất là 
ở phương pháp, cách làm, ở việc chỉ đạo xử lý không đúng 
một số trường hợp oan sai trong cải cách ruộng đất, càng 
về sau càng nặng hơn)... 


©) Kết hợp đấu tranh quân sự và ngoại giao, kết thúc 
thẳng lợi cuộc kháng chiến 


Đước vào năm 1953, quân đội Pháp ở Đông Dương bị 


mắc kẹt trong mâu thuẫn giữa tập trung bình lực và 


1. Về vấn để này, đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
lần thứ 10 (mở rộng) tháng 10/1956, Đảng và Chủ tịch Hề Chí 
Mũnh đã phân tích sâu sắc, nhận thức đầy đủ, chỉ rõ khuyết 
điểm, sai lầm, nguyên nhân sai lầm và đã tự phê bình rất 
nghiêm khắc, có hình thức kỷ luật thích đáng những cá nhân 
gây ra sai phạm; đề ra nhiều chủ trương, biện phấp khắc phục 
hậu quả, lấy lại niểm tin của nhân đân. 


168 


Photokhoahoc@gmail.co 


chiếm giữ, giữa tiến công và phòng ngự, giữa bảo vệ 
đồng bằng Bắc Bộ và bảo vệ vùng Tây Đắc, Thượng Lào. 
Nước Pháp lệ thuộc ngày càng sâu vào viện trợ quân sự 
Mỹ và đang đốc mọi cố gắng hòng tìm một lối thoát trong 
danh dự. 
Tháng 5/1953, Pháp củ Đại tướng HãngrL Nava 
(H. Navarre) đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu 
trưởng lục quân khối NATO sang làm Tổng chỉ huy quân 
đôi viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương. Tháng 7/1953, Nava 
đã vach ra kế hoạch chính trị - quân sự mới lấy tên là “Kế 
tayổi Nava”. Kế hoạch Nava dự kiến thực hiện trong vòng 
18 tháng nhằm “chuyển bại thành thắng”. Nava chủ 
trương tăng cường tập trung binh lực, hình thành những 
“quả đấm thép” để quyết chiến với chủ lực của Việt Minh. 
Chi phí vật chất của kế hoạch Nava phần lớn do Mỹ thực 
hiện. Trong quá trình triển khai kế hoạch, Nava đã từng 
bước biến Điện Biên Phủ - một địa danh vòng Tây Bắc 
Việt Nam trổ thành một căn cứ quân sự khổng lổ và là 
trung tâm của kế hoạch. Đến đầu năm 1954, Điện Biên 
Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, một 
“cháo đài khổng lồ không thể công phá”, được giới quân 
sự, chính trị Pháp - Mỹ đánh giá là “một cỗ máy để nghiền 
Việt Minh”. | 
Để đánh bại âm mưu và kế hoạch Nava, Đảng chủ 
trương mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954. 
Từ đầu tháng 9/1953, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy chỉ 
đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam 


Zalo: 0912 447 854 


nghiên cứu, đánh giá toàn diện tình hình quân sự trên 
chiến trường và vạch ra kế hoạch tác chiến mới. Cuối 
tháng 9/1953, Bộ Chính trị họp bàn và thông qua chủ 
trương tác chiến chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954, nhằm 
tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng của ta, giữ 
vững thế chủ động, buộc địch phải phân tán lực lượng để 
đối phó. Nghị quyết quan trọng này của Bộ Chính trị đã 
mỏ đường đi tới những thắng lợi lịch sử trong cuộc tiến 
công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là 
Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Tháng 12/1953, Bộ Tổng tham mưu đã xây dựng xong 
các kế hoạch tác chiến cụ thể cho các chiến trường và 
được Bộ Chính trị phê chuẩn. Trên cơ sở báo cáo quyết 
tâm của Tổng Quân ủy, cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 
6/12/1953 đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ và 
giao Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, Tổng Tư lệnh quân đội trực tiếp làm Tư lệnh kiêm 
Bí thư Đảng ủy chiến dịch. Phối hợp với mặt trận Điện 
Biên Phủ và tạo điểu kiện cho trận quyết chiến chiến 
lược ở Điện Biên Phủ, lực lượng quân sự tổ chức nghỉ 
bình, kéo dãn lực lượng địch trên toàn chiến trường Đông 
Đương, mở nhiều cuộc tấn công địch đồng loạt trên các 
hướng chiến lược quan trọng, như: Lai Châu (12/1958); 
Trung Lào (12/1953), Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia 
(12/1958); mặt trận Tây Nguyên (1/1954); Thượng Lào 
(1/1954). Tại mặt trận Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, 
Nam Bộ, ta tổ chức đồng loạt tấn công địch, kết hợp phát 


170 


động phá tể, trừ gian, mở các chiến dịch dịch vận, nguy 
vận, phá hủy giao thông, đẩy mạnh hoạt động chiến 
tranh du kích... 

Nhằm phát huy sức mạnh của hậu phương, chị viện 
tiền tuyến, nhất là lực lượng nông đân cho cuộc tiến công 
chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch Điện 
Biên Phủ, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quyết định phát động phong trào quần chúng đấu 
tranh triệt để giảm tô, giảm tức và tiến hành cải cách 
ruộng đất, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ủy ban chỉ 
viện tiền tuyến; Hội đồng cung cấp mặt trận Trung ương 
và các địa phương cũng được thành lập. Mợi nguồn nhân 
tài, vật lực, đân công tiếp tế, chi viện cho mặt trận Điện 
Biên Phủ được tăng cường với hàng vạn ngày công, hàng 
vạn tấn lương thực, đạn dược, vũ khí, phương tiện trang 
bị,.. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “chiến dịch này là một 
chiến dịch rất quan trọng, không những về quân sự mà cả 
về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với 
quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập 
trung hoàn thành cho kỳ được”". 

Thực hiện quyết tâm chiến lược đó, ta đã tập trang 
khoảng 5 vạn quân với mọi nỗ lực và quyết tâm cao nhất 
bao vây chặt quân địch ở Điện Biên Phủ. Với phương châm 
“đánh chắc, tiến chấc”, “đánh chắc thắng”, ngày 13/3/1954, 


1. Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
(12/1953). 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 447 854 


quân ‡a nổ súng tấn công địch ở phân khu phía bắc trung 
tâm Mường Thanh, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Trải qua 56 ngày đêm, với 3 đợt tiến công lồn, đến 17 giờ 30 
phút chiều 7/5/1954, Quân đội nhân đân Việt Nam đã đánh 
chiếm hầm chỉ huy, bắt sống tướng Đồ Cátøri (Chiristan 
de Castries), Chỉ huy trưởng và Bộ Chỉ huy tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ. Toàn bộ lực lượng địch ở Điện Biên 
Phủ bị tiêu điệt và bị bắt sống. Chiến dịch Điện Biên Phủ 
kết thúc đã đưa cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 
1954 và cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực 
dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang. 

Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ là thắng lợi của ý 
chí và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam 
mà nòng cốt là hực lượng Quân đội nhân dân anh hùng. 
Với nước Pháp: “Điện Biên Phủ thất thủ gây nỗi kinh 
hoàng khủng khiếp. Đó là một trong những thẩm bại lớn 
nhất của phương Tây..”!, Thắng lợi ở Điện Biên Phủ là 
“thiên sử vàng của dân tộc Việt Nam”, được ghi nhận là 
một chiến công vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX 
và “đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách, 
báo hiệu sự thắng lợi của nhân dân các dân tộc bị áp bức, 
sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân”. 


1. dưules Roy: Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt của người 
Pháp, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994, tr.B79, 

32. Lê Duẩn: Dưới lá cà về vang của Đảng, vì độc lập, tự đo, vì 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Sảd, tr.90. 


172 


Cùng với thắng lợi quân sự to lớn, vang dội ở Điện 
Biên Phủ, trên toàn chiến trường Đông Dương, quân và 
dân ta cũng giành thêm nhiều thắng lợi to lớn trên các 
mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự ở cả vùng đồng bằng, 
trung du Bắc Bộ, mặt trận Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ 
và Nam Bộ. Những thắng lợi này đã góp phần cổ vũ, tác 
động tích cực đối với mặt trận Điện Biên Phủ. 

Từ cuối năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố về 
lập trường của Việt Nam: “Cơ sở của việc đình chiến ở Việt 
Nam là Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập 
thật sự của nước Việt Nam”', phải đình chỉ cuộc chiến 
tranh xâm lược và phải thương lượng trực tiếp và chủ yếu 
với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Tuyên bố 
này mở đường cho đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị 
Gidnevơ (Geneve, Thụy #?). 

Hội nghị Giơnevơ bàn về chấm đứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Đông Dương khai mạc ngày 8/5/1954. Trong 
7ð ngày đàm phán căng thẳng, gay go, phức tạp, trải qua 

8 phiên họp toàn thể, 28 phiên họp cấp trưởng đoàn và 
nhiều cuộc gặp gỡ riêng với nhiều áp lực, tác động tiêu cực 
của diễn biến tình hình quốc tế phức tạp và sức ép của các 
nước lớn. Đoàn Mỹ do 3. Đalét (John Foster Dules), Bộ 
trưởng Ngoại giao dẫn đầu; đoàn Vương quốc Ảnh do Độ 
trưởng Ngoại giao Anthony Eden là Trưởng đoàn; đoàn 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tận, Sdđa, 1.9, tr.340. 
2. Xem Hề Chí Minh: Toàn tập, Sẻảa, (.8, tr.340-341. 


173 


Zalo: 0912 447 854 


Photokhoahoc@gmail.c 


Pháp do Biđôn (Georges Bidault) dẫn đầu; đoàn Liên Xô 
do Bộ trưởng Ngoại giao Viacheslav Molotov làm Trưởng 
đoàn; đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lai làm 
Trưởng đoàn. Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phó 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn. Các đoàn 
Vương quốc Lào, Vương quốc Campuchia và Quốc gia Việt 
Nam (chính quyển Bảo Đại) cũng tham gia Hội nghị. Phía 
Việt Nam luôn kiên trì đấu tranh, giữ vững nguyên tắc, 
nhân nhượng có điều kiện và cũng tích cực đấu tranh để 
bảo vệ quyền lợi chính trị của lực lượng kháng chiến Lào 
và Campuchia. Song, so sánh lực lượng không thuận lợi 
cho cách mạng ba nước Đông Dương, nên ta đồng ý chấp 
nhận ký kết với Pháp bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở 
Việt Nam vào ngày 21/7/1954. Trong quá trình điễn ra Hội 
nghị, Mỹ đã gây sức ép buộc Pháp chấp nhận đưa Ngô 
Đình Diệm về nước làm Thủ tướng trong chính quyền Bảo 
Đại nhằm xây dựng một chính quyền thân Mỹ thay thế 
chính quyển thân Pháp, Tổng thống Mỹ Aixenhao (Dwight 
D. Eisenhower) quyết tâm thúc đẩy quá trình Mỹ thay thế 
Pháp ở Việt Nam và Đông Dương. 

Hội nghị đã thông qua bản Tuyên bố cuối cùng về vấn 
đề lập lại hòa bình ở Đông Dương có chữ ký của các bên. 
Đại biểu Mỹ không ký, nhưng tuyên bố cam kết tôn trọng 
Hiệp định. Bản Tuyên bế nêu rõ: Pháp và các nước tham 
dự Hội nghị long trọng cam kết tôn trọng các quyền đân 
tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia là độc lập, chủ 


quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp 


174 


Photokhoahoc@gmail.co 


vào công việc nội bộ của các nước đó; cam kết chấm dứt 
cuộc chiến tranh và lập lại hòa bình trên bán đảo Đông 
Đương... Kết quả Hội nghị phẩn ánh xu thế chung và cục 
diện tình hình quốc tế lúc bấy giờ. Đây là văn bản pháp lý 
quốc tế đầu tiên công nhận các quyển dân tộc cơ bản của 
nhân dân Việt Nam, Lào và Campuchia; đánh dấu kết 
thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược; mổ ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam và mỗ 
đường cho cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất hoàn 
toàn cho nhân dân ba nước Đông Dương sau này, 


4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đẳng 
trong lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp 
và can thiệp Mỹ 


a) Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến 


Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, toàn quân, toàn đân ta đã bảo vệ thành quả của 
cuộc Cách mạng Tháng Tâm; củng cố, phát triển chế độ 
đân chủ nhân đan trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kiah 
tế, văn hóa, xã hội mang đến niềm tin vào sức sống và 
thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến. Thắng lợi của cuộc 
kháng chiến đưa đến việc giải phóng hoàn toàn miền Bắc, 
tạo tiến đề về chính trị - xã hội quan trọng để Đăng quyết 
đỉnh đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng, 
bảo vệ vững chắc miền Bắc thành hậu phương lớn, chỉ 


viện cho tiển tuyến lớn miền Nam. 


Zalo: 0912 447 854 


Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã giành 
được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với 
sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam; có tính lan tổa rộng 
lớn trong khu vực và mang tầm vóc thời đại sâu sắc. Nhân 
dân Việt Nam đã đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược có 
quy mô lớn của quân đội nhà nghề có tiểm lực quân sự và 
kinh tế hùng mạnh với các trang bị vũ khí, công nghệ, 
khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại; được điều hành bởi 
các nhà chính trị lão luyện, các tướng tá quân sự tài ba 
của Pháp - Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử phong trào giải 
phóng dân tộc, một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng 
một cường quốc thực dân, đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào 
đấu tranh vì hòa bình, đân chủ, tiến bộ ở các châu lục Á, 
Phi và khu vực Mỹ Latinh. 


b) Kinh nghiệm của Đảng về lãnh đạo kháng chiến 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến ghi nhận sự phát triển 
và thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh giải 
phóng dân tộc của Đẳng Lao động Việt Nam và để lại 
nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. 

Một là, đề ra đường lối đúng đấn, sáng tạo, phù hợp 
với thực tiễn lịch sử của cuộc kháng chiến ngay từ những 
ngày đầu. Đường lối cơ bản là “kháng chiến và kiến quốc”; 
kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh là 
chính. Tĩnh thần, khí phách đó đã khơi đậy và phát huy 


cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mợi nguồn 


176 


Photokhoahoc(@gmail.co 


lực sáng tạo của các tầng lớp nhân đân tập trung vào 
nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài, thực hiện mục tiêu 
độc lập, dân chủ, tiến bộ trong suốt thời kỳ kháng chiến. 
Kết hợp sức mạnh nội lực của nhân dân Việt Nam với việc 
tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi của quốc tế, 
phát huy có hiệu quả cao nhất sự ủng hộ, giúp đỗ của các 
lực lượng dân chủ, tiến bộ đối với cuộc kháng chiến. 

Hai là, kết hợp chặt chẽ và giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa hai nhiệm vụ cơ bản vừa kháng chiến vừa 
kiến quốc, chống đế quốc và chống phong kiến, Tháng 
chiến toàn điện trên các mặt trận, các lĩnh vực cả kinh tế, 
văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời ưu 
tiên đẩy mạnh hoạt động quân sự, đưa cuộc kháng chiến 
đến thắng lợi quyết định. Kết hợp nhuần nhuyễn các hình 
thức đấu tranh trên các mặt trận, lấy quân sự làm nòng 
cốt, lấy xây dựng lực lượng võ trang nhân dân làm chỗ 
dựa, nền tầng để cùng cố, phát triển cơ sở hạ tầng chính 
trị - xã hội vững chắc, phát huy hiệu lực, hiệu quả sự lãnh 
đạo và tổ chức cuộc kháng chiến của Đảng, Chính phủ 
trên thực tế. Kháng chiến đi đôi với kiến quốc, chống đế 
quốc và chống phong kiến, xây dựng hậu phương - căn cứ 
địa vững chắc luôn là những nhiệm vụ cø bản, cùng đồng 
hành và là nội dung chủ yếu, xuyên suốt trong quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến của Đảng Lao động 
Việt Nam. 

Ba là, ngày càng hoàn thiện phương thức lãnh dạo, tổ 
chức điều hành cuộc kháng chiến phù hợp với đặc thù của 


177 


Zalo: 0912 447 854 


từng giai đoạn. Phát triển các loại hình chiến tranh đúng - 


đắn, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của cuộc kháng chiến 
và so sánh lực lượng ta - địch, đó là loại hình chiến tranh 
thân dân, toàn dân, toàn diện. Kết hợp chiến tranh chính 
quy với chiến tranh du kích ở cả mặt trận chính điện và 
vùng sau lưng địch, vòng tạm bị chiếm. Phát huy sổ 
trường của ta và cách đánh địch sáng tạo, linh hoạt kết 
hợp với chỉ đạo chiến thuật tác chiến linh hoạt, cơ động, 
“đánh chắc, tiến chắc, chắc thắng”, thắng từng bước tiến 
lên giành thắng lợi quyết định. 

Bốn là, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ba 
thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du 
kích một cách thích hợp, đáp ứng kíp thời yêu cầu của 
nhiệm vụ chính trị - quân sự của cuộc kháng chiến. Xây 
dựng mô hình tổ chức bộ máy lực lượng vũ trang, nhất là 
Quân đội nhân dân, Công an nhân dân một cách đúng 
đắn, thích hợp. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân 
trước hết và quan trọng nhất là về tư tưởng - chính trị, trở 
thành công cụ chuyên chính sắc bén, tỉn cậy, làm mũi 
nhọn, nòng cốt cho kháng chiến, làm chỗ dựa cho toàn dân 
đánh giặc. Đảng và quân đội đã xây dựng thành công hình 
ảnh “Bộ đội Cụ Hổ” trong kháng chiến; xây đựng Công an 
nhân dân mang bản chất giai cấp và tính nhân đân 
sâu sắc, công an là “bạn dân” theo tư tưởng thân dân của 
Hồ Chí Minh. 

Năm là, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đến Đẳng; 
nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đẳng đối với cuộc 


178 


kháng chiến trên tất cả mọi lĩnh vực, mặt trận. Xây dựng, 
bi đắp hình ảnh, uy tín của Đẳng và Chính phủ phải 
bằng hành động thực tế, bằng sự nêu gương và vai trò tiên 
phong của các tổ chức đảng và đội ngũ cân bộ, đẳng viên 
trong quá trình tế chức cuộc kháng chiến ở cả căn cứ địa - 
hậu phương và vùng bị địch tạm chiếm. Hết sức chú trọng 
công tác tuyên truyển, giáo dục, động viên cao nhất, nhiều 
nhất mọi nguồn lực vật chất trong nhân dân, phất huy cao 
độ tính thần, nghị lực của nhân dân; củng cố lòng tin vững 
chắc của nhân dân đối với thắng lợi cuối cùng của cuộc 
kháng chiếm. 

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đẳng, phải luôn 
nâng cao nhận thức chính trị - tư tưởng, chú ý khắc phục 
những khuynh hướng tư tưởng giáo điều, tả khuynh, hữu 
khuynh, chủ quan, duy ý chí trong chỉ đạo, tổ chức cuộc 
kháng chiến, nhất là tư tưởng chủ quan, nóng vội, coi 
thường sức mạnh của địch; tập trung cao độ vào nhiệm vụ 
quân sự, nhng ít chú ý đúng mức đến nhiệm vụ xây dựng 
và kiến quốc; giải quyết hài hòa, thỏa đáng mối quan hệ 
giữa huy động sức dân với bồi dưỡng, nâng cao sức dân; 
học hỏi, tiếp thu, vận dụng kinh nghiệm của nước ngoài 
phải sáng tạo phù hợp với đặc điểm của Việt Nam. Trong 
công tác chỉnh đảng, chỉnh quân mắc vào chủ nghĩa thành 
phần, đế ky trong công tác cán bộ... Những khuyết điểm 
này đã gây ra tác hại đối với đội ngũ cần bộ, đảng viên, 
làm giảm sút lòng tin trong nhân dân đối với Đảng và 


Chính phủ. 


Photokhoahoc@gmail.cc Zalo: 0912 447 854 


TI- LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở 
MIỀN BẮC VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ 
XÂM LƯỢC, GIÁT PHÓNG MIỄN NAM, THỐNG NHẤT 

ĐẤT NƯỚC (1954 - 1975) 


1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng hai 
miễn Nam - Bắc (1954 - 1965) 


a) Khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bác, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng 
sang thế tiến công (1954 - 1960) 


Ở miền BẮc, sau ngày Hiệp định Giơnevơ (7/1954) 
được ký kết, cách mạng có những đặc điểm và thuận lợi, 
khó khăn mới. Đất nước bị chia làm hai miền, có chế độ 
chính trị, xã hội khác nhau: miền Bắc được hoàn toàn giải 
phóng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, miển 
Nam do chính quyển đối phương quản lý, trổ thành thuộc 
địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. 

Trên trường quốc tế, thuận lợi của cách mạng Việt 
Nam là hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh cả 
về kinh tế, quân sự, khoa học - kỹ thuật, nhất là sự lớn 
mạnh của Liên Xô. Phong trào giải phóng dân tộc tiếp 
tục phát triển. Phong trào hòa bình, dân chủ lên cao ổ 
các nước tư bản. Bất lợi là: xuất hiện đế quốc Mỹ hùng 
mạnh có âm mưu làm bá chủ thế giới, với các chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng được các đời tổng thống nối 
tiếp nhau xây dựng và thực hiện. Thế giới đi vào thời kỳ 


180 


Photokhoahoc@gmail.c 


chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang. Xuất hiện sự bất 
đồng, chia rẽ trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, nhất là 
giữa Liên Xô và Trung Quốc. 

Ở trong nước, thuận lợi là đã có miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, làm căn cứ địa hậu phương cho 
cả nước, Thế và lực của cách mạng đã lớn mạnh hơn 
trước sau chín năm kháng chiến; có ý chí độc lập thống 
nhất của nhân dân cả nước. Khó khăn là đất nước chia 
làm hai miền, có chế độ chính trị khác nhau, miền Nam 
do đế quốc, tay sai kiểm soát, không chịu thực hiện hòa 
bình thống nhất đất nước. Kinh tế miền Bắc nghèo 
nàn, lạc hậu. Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù trực tiếp 
của nhân đân Việt Nam. 

Tình hình phức tạp nêu trên đã đặt Đăng ta trước một 
yêu cầu bức thiết là phải vạch ra đường lối chiến lược 
đúng đến để đưa cách mạng Việt Nam tiến lên phù hợp 
với tình hình mới của đất nước và phù hợp với xu thế phát 
triển chung của thời đại. Trải qua nhiều hội nghị của Ban 
Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, chủ trương chiến 
lược cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới của Đáng 
từng bước hình thành. 

Về chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, sau khi miền Bắc được giải phóng, Trung ương Đảng 
đã chủ trương chuyển miền Bắc sang giai đoạn mới với 
nhận thức: sự kết thúc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
đân cũng là sự mở đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa 


như các cương lĩnh của Đảng đã xác định. 


181 


Zalo: 0912 447 854 


Tháng 9/1954, Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chủ yếu 
trước mắt của miển Bắc là hàn gắn vết thương chiến 
tranh, phục hồi kinh tế quốc dân, trước hết là phục hồi và 
phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định xã hội, ổn định 
đời sống nhân đân, tăng cường và mở rộng hoạt động quan 
hệ quốc tế... để sớm đưa miền Bắc trở lại bình thường sau 
chín năm chiến tranh. 

Hội nghị lần thứ bảy (3/1955) và lần thứ tám (8/1958) 
Ban Chấp hành Trung ương Đăng (khóa 1Ù đã nhận định: 
Mỹ và tay sai đã hất cắng Pháp ở miền Nam, công khai 
lập nhà nước riêng chống phá Hiệp định Giơnevơ, đàn áp 
phong trào cách mạng. Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, 
củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập 
và dân chủ, điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc, 
đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân 
đân miền Nam. 

Thực hiện Hiệp định Giơaevd, ngay sau khi hoà bình 
được lập lại, Đảng đã lãnh đạo nhân đân miền Bắc đấu 
tranh đòi đối phương phải rút quân khỏi miền Bắc theo 
đúng thời gian quy định. Cuộc đấu tranh này đã diễn ra hết 
sức khó khăn, phức tạp bởi Pháp và tay sai đã dùng mọi âm 
mưu, thủ đoạn để chống phá, làm rối loạn xã hội và mất 

trật tự an ninh trước khi chúng rút quân; kích động, thúc 
ép đồng bào theo đạo Thiên Chúa đi cư vào Nam; phá hoại, 
đi chuyển máy móc, nguyên vật liệu trái phép... 

Để chống lại âm mưu, thủ đoạn của địch và ổn định 


tình hình, Đáng và Nhà nước đã ban hành kịp thời nhiều 


182 


Photokhoahoc@gmail.c 


chính sách chỉ đạo các địa phương thực hiện, như: chính 
sách đối với tôn giáo; chính sách đối với công chức, trí thức 
trước đây làm việc cho địch; chính sách đối với ngụy quân. 
Ngoài ra, Đảng và Nhà nước còn huy động hàng vạn cân 
bộ, bộ đội đến giúp đỡ các địa phương, tuyên truyền, vận 
động quần chúng đấu tranh chống địch cưỡng ép di cư 
nhằm ổn định tình hình. 

Trước tỉnh thần đấu tranh của nhân đân ta, địch đã 
phải rút quân theo đúng Hiệp định. Ngày 10/10/1954, 
những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Ngày 
16/5/1955, toàn bộ quân đội viễn chỉnh Pháp và tay sai đã 
phải rút khỏi miền Bắc. 

Nhận rõ kinh tế miền Bắc cơ bản là nông nghiệp, 
Đăng đã chỉ đạo lấy khôi phục và phát triển sản xuất 
nông nghiệp làm trọng tâm. Việc khôi phục sản xuất nông 
nghiệp được kết hợp với cải cách ruộng đất và vận động 
đổi công, giúp nhau sản xuất, đồng thời, chăm lo xây dựng 
cơ sở vật chất cho nông nghiệp. Đến năm 1957, cơ bản 
nông nghiệp miền Bắc đã đạt được năng suất và sản lượng 
của năm 1939, năm cao nhất dưới thời Pháp thuộc, nhờ đó 
nạn đói bị đẩy lùi, tạo điểu kiện giải quyết những vấn đề 
cơ bản trong nền kinh tế quốc dân, góp phần ổn định 
chính trị, trật tự an mình xã hội. 

Cùng với khôi phục sản xuất nông nghiệp, việc khôi 
phục công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giao thông vận 
tải cũng hoàn thành. Hầu hết các xí nghiệp quan trọng đã 
được phục hổi sản xuất và tăng thêm thiết bị, một số nhà 


183 


Zalo: 0912 447 854 


máy mới được xây dựng. Các nh vực văn hóa, giáo dục, ÿ 
tế được phát triển nhanh, 


Công cuộc giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất 


được tiếp tục đẩy mạnh. Để đảm bảo thực hiện thắng lợi - 
nhiệm vụ cải cách ruộng đất, Đảng chủ trương dựa hẳn - 
vào bần cố nông, đoàn kết với trung nông, đánh để giai - 


cấp địa chủ, tịch thu ruộng đất của họ để chia đều cho 
dân cày nghèo. Đến tháng 7/1956, cải cách ruộng đất đã 
căn bản hoàn thành ở đông bằng, trung đu và miền núi, 
Chế độ chiếm hữu ruộng đất phong kiến ở miền Bắc đến 
đây bị xóa bỏ hoàn toàn. Hơn 9 triệu người trong hơn 2 
triệu hộ nông dân lao động được chia hơn 810.000 ha 
ruộng đất. 

Trong quá trình cải cách ruộng đất, bên cạnh những 
kết quả đạt được, ta đã phạm phải một số sai lầm nghiêm 
trọng, phổ biến và kéo dài trong chỉ đạo thực hiện. 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm là chủ quan, giáo 
điều, không xuất phát từ tình hình thực tiễn, nhất là 
những thay đổi quan trọng về quan hệ giai cấp, xã hội ở 
nông thôn miền Bắc sau ngày được hoàn toàn giải phóng. 
Do đó, trong chỉ đạo, thực hiện cải cách ruộng đất, đã 
cường điệu hóa đấu tranh giai cấp ở nông thôn, dẫn đến 
mở rộng quá mức đối tượng đấu tranh; sử dụng hình thức, 
phương pháp không phù hợp với đối tượng là địa chủ ở 
nông thôn Việt Nam; trong chỉnh đốn tổ chức, đã nhận 
định sai về tình hình tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, cho 
rằng về cơ bản đã bị địch lũng đoạn, từ đó dẫn đến xử lý 


184 


Photokhoahoc@gmail.c 


oan nhiều cán bộ, đảng viên tốt. Sai lầm này đã gây ra 
một số tổn thất đối với Đảng và ảnh hưởng tới quan hệ 
giữa Đẳng với nhân dân. 

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
khóa II (tháng 9/1956) đã nghiêm khắc kiểm điểm những 
sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đến tế chức, 
công khai tự phê bình trước nhân dân, thi hành kỷ luật 
đối với một số Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung 
ương Đẳng. Công tác sửa sai trong năm 1956 đã được 
Đẳng chỉ đạo tiến hành một cách kiên quyết, khẩn trương, 
thận trọng và có kế hoạch chặt chẽ nên từng bước khắc 
phục được những sai lầm đã xây ra. 

Tháng 12/1957, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã đánh giá thắng lợi về khôi phục kinh 
tế và đề ra nhiệm vụ soạn thảo đường lối cách mạng trong 
giai đoạn mới. Tháng 11/1958, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 14 đề ra kế hoạch ba năm 
phát triển kinh tế, văn hóa và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư doanh (1958 - 1960). 
Cũng như tư duy, nhận thức chung của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em lúc đó, coi nền kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội là có hai thành phần (quốc đoanh và tập thể), Hội nghĩ 
đã xác định phải cải tạo kinh tế cá thể của nông dân, thợ 
thủ công và buôn bán nhỏ, tư bản tư doanh, khuyến khích 
chuyển sở hữu cá thể về tư Hệu sản xuất thành số hữu tập 
thể xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức toàn dân và tập 


thể. Mục tiêu trước mắt là xây dựng, củng cố miền Bắc 


185 


Zalo: 0912 447 854 


TT TTHENEVƯƯỨCUUU 


thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất 
nước nhà. 


Tháng 4/1859, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành 


Trung ương Đẳng thông qua Nghị quyết về vấn để hợp tác 
hóa nông nghiệp, xác định hình thức và bước đi của hợp 
tác xã là: hợp tác hóa đi trước cơ giới hóa, do vậy hợp tác 
hóa phải đi đôi với thủy lợi hóa và tổ chức lại lao động, để 
phát huy tính ưu việt và sức mạnh của tập thể. Hội nghị 
chỉ rõ ba nguyên tắc cẩn được quán triệt trong suốt quá 
trình xây dựng hợp tác xã là: tự nguyện, cùng có lợi và 
quản lý dân chủ. Về vấn để cải tạo công thương nghiệp tư 
bản tư doanh, Hội nghị chủ trương cải tạo hòa bình đối với 
giai cấp tư sản. Về chính trị, vẫn coi giai cấp tư sản là 
thành viên của Mặt trận Tổ quốc; về kinh tế, không tịch 
thu tư liệu sản xuất của tư sản mà đàng chính sách chuộc 
lại, thông qua hình thức công tư hợp doanh; sắp xếp công 
việc cho người tư sản trong xí nghiệp, đần dần cải tạo họ 
thành người lao động. 

Kết quả của ba năm phát triển kinh tế - văn hóa và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa (19ö8 - 1960) đã tạo nên những 
chuyển biến lớn ở miển Bắc nước ta. Miễn Bắc được cùng 
cố, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội và trở thành hậu 
phương ổn định, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
cách mạng Việt Nam, 

Ở miền Nam, từ năm 1954, đế quốc Mỹ đã nhảy vào 
thay chân Pháp thống trị miền Nam Việt Nam, âm mưu 


xâm lược và biến nơi đây thành thuộc địa kiểu mới, 


186 


xây dựng miền Nam thành một cắn cứ quân sự đê tiến 


công miền Bắc và hệ thống xã hội chủ nghĩa; chia cất lâu 
đài và biến miển Nam thành một mắt xích trong hệ thống 
căn cứ quân sự ở Đông Nam Á nhằm ngăn chặn ảnh 
hưởng của chủ nghĩa xã hội xuống vùng này. 

Để thực hiện những âm mưu đó, Mỹ đã sử dụng 
nhiều thủ đoạn về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, 
nhất là nhanh chóng thiết lập bộ máy chính quyền tay 
sai Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm làm Tổng 
thếng'; xây dựng lực lượng quân đội (nguy quâr) gần nửa 
triệu người cùng hàng vạn cảnh sắt, công an, mật vụ 
được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại 
của Mỹ. Bộ máy chính quyền, lực lượng quân đội, cảnh 
sắt đã trở thành công cụ đắc lực nhằm thi hành chính 
sách thực đân mới của Mỹ ở miễn Nam Việt Nam, Địch 
vừa dụ dỗ, lừa bịp, vừa đàn áp, khủng bố với nhiều thủ 
đoạn thâm độc, dã man, ráo riết thị hành quốc sách “tế 
cộng, diệt cộng”, lập “khu trù mật”, “khu định điển” 


nhằm mục đích bắt bớ, trả thò tất cả những người yêu 


1. Trước khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, ngày 7/7/1954, 
Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn làm Thủ tướng Chính phủ 
Quốc gia Việt Nam thay Bửu Lộc. Ngày 17/7/1955, theo chỉ đạo 
của Mỹ, chính quyển Ngô Đình Diệm tuyên bố không hiệp thương 
tổng tuyển cử thống nhất đất nước và ngày 23/10/1955 đã tổ chức 
cái gọi là “trưng cầu đân ý” để phế truất Bảo Đại, đưa Ngõ Đình 
Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. 


Photokhoahoc@gmail.co Zalo: 0912 447 854 


nước kháng chiến cũ, thẳng tay đàn áp phong trào đấu 
tranh đòi thì hành Hiệp định Giơdnevơ của các tầng lớp 
nhân dân; gây ra nhiều vụ thảm sát đẫm máu ở Bến Tre, 
Quảng Nam, Phú Yên. Trong vòng 10 tháng (từ tháng 
7/1955 đến tháng 5/19ã6), dịch đã bắt và giết 108.835 
người Ngày 13/5/1957, Ngô Đình Diệm thăm Mỹ và 
tuyên bố: “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17”, đó 
là hành động bán nước trắng trọn. 

Xuất phát từ tương quan lực lượng giữa ta và địch, từ 
tháng 7/1954, Đảng quyết định thay đổi phương thức đấu 
tranh quân sự sang đấu tranh chính trị, lãnh đạo quần 
chúng đấu tranh đòi đối phương phải thi hành Hiệp định, 
tiếp bục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam trong tình hình mới. Hội nghị lần thứ sáu Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 7/1954) đã chỉ rõ: 
“Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế 
giới, và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của 
nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm 
chống đế quốc Mỹ”, 

Ngày 22/7/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lởi kêu gọi 
đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cẢ nước, trong đó nhấn mạnh: 
“Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ 


thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng”? 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.15, tr.179. 


2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảd, t.9, tr.2. 


188 


Photokhoahoc@gmail.c 


Nghị quyết Bộ Chính trị tháng 9/1954 nêu rõ 35 
nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách mạng miền Nam là: 
đấu tranh đòi thi hành Hiệp định; chuyển hướng công tác 
cho phù bợp điều kiện mới; tập hợp mọi lực lượng dâu 
tộc, đân chủ, hòa bình, thống nhất, độc lập, đấu tranh 
nhằm lật đổ chính quyển bù nhìn thân Mỹ, hoàn thành 
thống nhất Tổ quốc. 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tình hình và 
công tác của các đảng bộ miền Nam, tháng 10/1954, Xứ ủy 
Nam Bộ được thành lập, do đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ 
Chính trị làm Bí thư. Từ thực tiễn cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân đân miền Nam, tháng 8/1956, đồng chí Lê 
Duần đã dự thảo Đề cương đường lãi cách mạng Việt Nam 
ở miền Nam, nêu rõ chế độ thống trị của Mỹ - Diệm ở 
miền Nam là một chế độ độc tài, phátxít, hiếu chiến. Để 
chống đế quốc Mỹ và tay sai, “nhân dân miền Nam chỉ có 
con đường cứu nước và tự cứu mình, là con đường cách 
mạng. Ngoài con đường cách rạng không có một con 
đường khác... Bản Đề cương là một trong những văn 
kiện quan trọng, gốp phần hình thành đường lối cách 
mạng Việt Nam ở miền Nam của Đảng. 

Theo chủ trương chuyển hướng của Đẳng, hàng trăm 
tổ chức quần chúng công khai, trong đó có các ủy ban đấu 
tranh đời hòa bình được thành lập ở miền Nam, Phong 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd, 
t.17, r.785. 


189 


.Zalo: 0912 447 854 


trào đấu tranh đồi hiệp thương tổng tuyển củ, chống bầu 
cử lừa bịp, chống cướp đất, đuổi nhà, dồn dân, đồi công ăn 
việc làm, chống khủng bế, chống sa thải, chống bắt lính... 
được phát triển mạnh ở cả nông thôn và thành thị với 
hàng triệu lượt người tham gia. Để giữ gìn lực lượng và 
duy trì hoạt động trong điều kiện quân thù khủng bố đã 
man, các đẳng bộ ở miền Nam đã sắp xếp lại tổ chức và 
rút vào hoạt động bí mật. Nhiều địa phương đã chủ trương 
“điều” và “lắng”! cán bộ để bám dân, bám đất lãnh đạo 
phong trào. Nhiều nơi quần chúng đã lấy vũ khí chôn giấu 
khi có Hiệp định đình chiến, cướp súng địch, dùng vũ khí 
tự tạo để tự vệ, chống lại khủng bố, tiên diệt những tên 
phản động chỉ điểm, ác ôn. Nhiều khu căn cứ được củng cố 
lại, nhiều đội vũ trang được thành lập. 

Từ năm 1958, địch đấy mạnh khủng bố đã man, liên 
tiếp mở các cuộc hành quân cần quét, đồn đân quy mô lớn 
vào các trại tập trung. Tháng 3/1959, chính quyền Ngô 
Đình Diệm tuyên bố “đặt miễn Nam trong tình trạng 
chiến tranh”. Với Luật 10/59, địch dùng Tòa án quân sự 
đặc biệt để đưa những người bị bất ra xét xử và bắn giết 
tại chỗ. Địch khủng bố những người yêu nước và cách 
mạng bằng cả súng đạn và máy chém, 

Chính sách khủng bế và chiến tranh đó đã làm cho 


mâu thuẫn giữa đế quốc Mỹ và tay sai với nhân đân 


1. Điều là đưa cân bộ đi hoạt động ở địa phương khác khi đã bị 
lộ; “lắng” là tạm thời rút vào hoạt động bí mật để bảo toàn lực lượng. 


190 


Photokhoahoc@gmail.c 


miền Nam Việt Nam thêm gay gắt, dẫn đến bùng nể các 
cuộc khởi nghĩa của quần chúng. Tháng 1/1959, Hội nghị 
Trung ương lỗ (mở rộng) đã ra nghị quyết về tình hình 
cách mạng miền Nam với tĩnh thần cơ bản là tiếp tục cuộc 
cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân, sử dụng bạo lực 
cách mạng với hai lực lượng chính trị và vũ trang, kết hơn 
đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự, tiến tới khối 
nghĩa vũ tranh giành chính quyền về tay nhân đân... Nghị 
quyết 15 đã vạch rõ phương hướng tiến lên cho cách mạng 
miền Nam, tạo đà cho cuộc khởi nghĩa từng phần nổ ra 
ngày càng rộng lớn. 

Thực hiện Nghị quyết 15 của Đẳng và sự chỉ đạo của 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh, miền Bắc đã mở đường chỉ viện 
cách mạng miển Nam. Đường vận tải trên bộ mang tên 
đường 559, trên biển mang tên đường 759. Đường vận tải 
Hã Chí Minh trên bộ hình thành từ ngày 19/5/1959; đường 
Hồ Chí Minh trên biển từ ngày 23/10/1961, kéo đài hàng 
ngàn kilômét từ Bắc vào Nam cả trên bộ và trên biển. Các 
tỉnh miền Bắc đã chủ động kết nghĩa với các tỉnh miền 
Nam để phối hợp dấu tranh cách mạng vì mục tiêu giải 
phóng miển Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Từ giữa năm 1959, một số cuộc khởi nghĩa vũ trang và 
đấu tranh vũ trang đã bùng nổ ở Tà Lốc, Tà léc (Bình 
Đình), Bác Ất (Ninh Thuận), Trà Bồng (Quảng Ngãu, Gò 
Quảng Cung (Đông Tháp)... Ngày 17/1/1860, ở Bến Tre, 
hình thức khỏi nghĩa đồng loạt (đồng khởi bùng nổ do 
đồng chí Nguyễn Thị Định lãnh đạo ở buyện Mỏ Cày, 


181 


Zalo: 0912 447 854 


sau đó lan ra các huyện Minh Tân, Giồng Trôm, Châu 
Thành, Ba Trị, Thạnh Phú, rồi nhanh chóng mở rộng ra 
khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và 
một số nơi thuộc các tỉnh Trung Bộ. Hệ thống kìm kẹp của 
địch ở xã, ấp bị tê liệt và võ từng mảng lớn. 

Đến cuối năm 1960, phong trào Đồng khỏi đã làm tan 
rã cơ cấu chính quyển cơ sở địch ở nhiều vùng nông thôn, 
có 1.383 xã/2.627 xã nhân dân lập chính quyển tự quản. 
Vùng giải phống ra đời trên phạm vi rộng lớn, nối liển từ 
Tây Nguyên đến miển Tây Nam Bộ và đồng bằng Liên 
khu V. Thắng lợi của phong trào Đồng khởi ở nông thôn đã 
thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh ở đô thị và các 
đồn điền, nhà máy. 

Từ. thắng lợi của phong trào Đồng khởi ngày 
20/12/1960, tại xã Tân Lập (Tây Ninh), Mặt trận Dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập do Luật 
sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch, tập hợp rộng rãi quần 
chúng nhân dân đoàn kết đấu tranh theo chương trình 
hành động 10 điểm, hướng tới mục tiêu đánh đổ chế độ 
thuộc địa trá hình của đế quốc Mỹ và chính quyền độc tài 
Ngô Đình Diệm, xây dựng một miền Nam độc lập, đân 
chủ, hoà bình, trung lập, tiến tới thống nhất nước nhà. 

Thắng lợi của phong trào Đồng khởi là bước nhảy vọt 
có ý nghĩa lịch sử của cách mạng miển Nam, chuyển cách 
mạng miễn Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến 
công, từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách 
mạng chống chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. 


192 


Photokhoahoc@gmail.co 


b) Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Đắc, phát triển 
thế tiến công của cách mạng miền Nam (1961 - 1965) 


Tháng 9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ïH 
của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội. Trong điễn văn khai 
mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại 
hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền BắẮc và đấu tranh 
hòa bình thống nhất nước nhà”', 

Đại hội đã-thông qua Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết về nhiệm vụ 
và đường lối của Đẳng trong giai đoạn mới, thông qua 
Báo cáo về xây dựng Đẳng và Báo cáo về Kế hoạch nhà 
nước 5 năm lần thứ nhất xây đựng chủ nghĩa xã hội ở 
ruiiển Bắc”,... 

Về đường lỗi chung của cách mạng Việt Nam, trên 
cơ sở phân tích tình hình và đặc điểm nước ta, Đại hội 
xâc định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai 
đoạn mới là phải thực hiện đồng thời hai chiến lược cách 
mạng khác nhau ở hai miền: Một là, đẩy mạnh cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc; Hai là, tiến hành 


cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđủ, t.12, tr.673. 

3. Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 47 ủy viên chính 
thức, 31 ủy viên đự khuyết. Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính 
thức, 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được bảu lại 
làm Ghủ tịch Đẳng, đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 


Zalo: 0912 447 854 


hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân 
chủ trong cả nước. 

Về mục tiêu chiến lược chung, Đại hội cho rằng, cách 
mạng ở miển Bắc và cách mạng ở miền Nam thuộc hai 
chiến lược khác nhau, có mục tiêu cụ thể riêng, song trước 
raắt đều hướng vào mục tiêu chung là giải phóng miền 
Nam, hòa bình, thống nhất đất nước. 

Về vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể của từng chiến lược 
cách mạng ở mỗi miền, Đại hội nêu rõ: Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiểm lực và 
bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng 
miền Nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội về 
sau, nên giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển 
của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp 
thống nhất nước nhà. Còn cách mạng dân tộc đân chủ 
nhân dân ở miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối 
với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hòa bình, thống 
nhất nước nhà. 

Về hòa bình, thống nhất Tổ quốc, Đại hội chủ trương 
kiên quyết giữ vững đường lối hòa bình để thống nhất 
nước nhà, vì chủ trương đó phù hợp với nguyện vọng và lợi 
ích của nhân đân cả nước cũng như của nhân dân yêu 
chuộng hòa bình thế giới. Song, ta phải luôn luôn để cao 
cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình thế. Nếu 
đế quốc Mỹ và bọn tay sai liểu nh gây ra chiến tranh 


hòng xâm lược miển Bắc, thì nhân đân cả nước ta sẽ 


194 


Photokhoahoc@gmail.c: 


kiên quyết đứng lên đánh bại chúng, hoàn thành độc lập 
và thống nhất Tổ quốc. 

Về triển vọng của cách mạng, Đại hội nhận định, cuộc 
đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà là nhiệm 
vụ thiêng liêng của nhân dân cả nước. Đó là một quá trình 
đấu tranh cách mạng gay øo, gian khể, phức tạp và lâu dài 
chống đế quốc Mỹ và bè lõ tay sai của chúng ở miền Nam. 
Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về nhân đân ta, 
Nam ~ Bắc nhất định sum họp một nhà. 

Về xây dựng chủ nghĩa xã hội, xuất phát từ đặc điểm 
của miền Bắc, trong đó, đặc điểm lớn nhất là từ một nên 
kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội không trải qua giai đoạn phát triển bự bản chủ nghĩa, 
Đại hội xác định rằng, cuộc cách mạng xã bội chủ nghĩa Ở 
miền Bắc là một quá trình cải biến cách mạng về mọi mặt. 
Đó là quá trình đấu tranh gay go giữa hai con đường, con 
đường xã hội chủ nghĩa và con đường tư bản chủ nghĩa 
trên tất cả các lĩah vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn 
hóa và kỹ thuật nhằm đưa miền Bắc từ một nền kinh tế 
chủ yếu dựa trên sở hữu cá thể về tư liệu sản xuất tiến lên 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa trên sở hữu toàn dân và 
sở hữu tập thể, từ nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
về kinh tế được xem là hai mặt của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa về quan hệ sản xuất, có quan hệ mật thiết, tác 


động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau. Công nghiệp hóa 


195 


- Zalo: 0912 447 854 


xã hội chủ nghĩa được xem là nhiệm vụ trung tâm trong 
suốt thời kỳ quá độ ở nước ta nhằm xây dựng cơ sở vật 
chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Cùng với cuộc cách 
mạng xã bội chủ nghĩa về kinh tế, phải tiến hành cuộc 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, nhằm thay đổi cơ bản đời 
sống tư tưởng, tình thần và văn hóa của toàn xã hội phù 
hợp với chế độ xã hội mới - xã hội chủ nghĩa. 

Từ những luận điểm đó, Đại hội đã đề ra đường lối 
chung trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc nước ta là: Đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống 
yêu nước, lao động cần cù của nhân dân ta và đoàn kết với 
các nước xã hội chủ nghĩa, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời 
sống ấm no, hạnh phúc ở miền Đắc và củng cố miền Bắc 
trở thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất 
nước nhà. 

Để thực hiện mục tiêu nói trên, phải sử dụng chính 
quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của 
chuyên chính vô sản để thực hiện cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương 
nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư doanh; 
phát triển thành phần kinh tế quốc đoanh; thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên 
phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời 
ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; đẩy 
mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa 


và kỹ thuật, biến nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa 


19G 


Photokhoahoc@gmail.c( 


có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp biện đại, văn hóa và 
khoa học tiên tiến. 

Tuy vẫn còn một số hạn chế trong đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa như: nhận thức về con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội cồn giản đơn, chưa có dự kiến về chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá đệ lên chủ nghĩa xã hội; 
song thành công cơ bản, to lớn nhất của Đại hội lần thứ TH 
của Đảng là đã hoàn chỉnh đduùờng lối chiến lược chung của 
cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, đồ là tiến hành 
đồng thời và kết hợp chặt chế hai chiến lược cách mạng 
khác nhau ở hai miền: cách mạng xã hội chủ nghĩa ỏ miễn 
Bắc và cách mạng đân tộc đân chủ nhân dân Ó miền Nam, 
nhằm thực hiện mục tiêu chung trước mắt của cả nước là 
giải phóng miền Nam, hòa bình, thống nhất Tổ quốc. 

Đó chính là đường lối giương cao ngọn cò độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vừa phù hợp với miễn Đắc, vừa 
phù hợp với miền Nam, vừa phù hợp với cả nước Việt Nam 
cũng như phù hợp với tình hình quốc tế, nên đã phát huy 
và kết hợp được sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến, 
sức mạnh cả nước và sức mạnh của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới, tranh thủ được sự đồng tình, giúp đõ 
của cả Liên Xô và Trung Quốc, do đó tạo ra được sức mạnh 
tổng hợp để đân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm 
lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặt 
trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế, đường lối chung của 
Đẳng còn là sự thể hiện tính thần độc lập, tự chủ, sáng tạo 


vủa Đảng trong việc giải quyết những vấn để không có 


187 


- Zalo: 0912 447 854 


tiền lệ lịch sử, vừa đúng với thực tiễn Việt Nam, vừa phù 
hợp với lợi ích của nhân loại và xu thế thời đại. 

Trên cơ sở miền Bắc đã hoàn thành kế hoạch ba năm 
cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), Đại hội lần thứ 1H 
của Đáng đã để ra và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch nhà nước 
ð năm lần thứ nhất (1961 - 1965) nhằm xây dựng bước 
đầu cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực 
hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hoàn 
thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đưa 
mniần Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch nhà 
nước năm lần thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa; xây dựng một bước cơ sở vật 
chất của chủ nghĩa xã hội; cải thiện đồi sống nhân đân; 
bảo đảm an ninh quốc phòng, làm hậu thuẫn cho cuộc đấu 
tranh thống nhất nước nhà. Để thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã mổ 
nhiều bội nghị chuyên để nhằm cụ thể hóa đường lối, đưa 
nghị quyết của Đảng vào cuộc sống!, 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nhà nước ð năm 
lần thứ nhất (1961 - 196Gð), nhiều cuộc vận động và phong 


1. Như: về xây dựng Đẳng (Hội nghị lần thứ tư, tháng 
4/1961); về phát triển nông nghiệp (Hội nghị lần thứ năm, tháng 
7/1961); về phát triển công nghiệp (Hội nghị lần thứ bảy, tháng 
6/1869); về kế hoạch nhà nước (Hội nghị tháng 4/1968); về lưu 
thông phân phối, giá cả (Hội nghị lần thứ tám, tháng 12/1964)... 


198 


Photokhoahoc@gmail.c 


trào thi đua được triển khai sôi nổi ở các ngành, các giới 
và các địa phương. Trong nông nghiệp có phong trào thì 
đua theo gương của Hợp tác xã Đại Phong (Quảng Bình), 
trong công nghiệp có phong trào thi đua với Nhà máy cơ 
khí Duyên Hải (Hải Phòng), trong tiểu thủ công nghiệp có 
phong trào thi đua với Hợp tác xã thủ công nghiệp Thành 
Công (Thanh Hóa), trong ngành giáo dục có phong trào 
thi đua học tập Trường cấp ÏÏ Bắc Lý (Hà Nam), trong 
quân đội có phong trào thì đua “Ba nhất”. Đặc biệt, phong 
trào “Mỗi người làm việc bằng hai để đến đáp lại cho đồng 
bào miền Nam ruột thịt” theo Lời kêu gợi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh tại Hội nghị chính trị đặc biệt tháng 3/1964, 
khi đế quốc Mỹ mô rộng chiến tranh ở mmiển Nam, đã làm 
tăng thêm không khí phấn khởi, hãng hái vươn lâo hoàn 
thành Kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất. 

Kế hoạch này mới thực hiện được hơn bốn năm (đến 
ngày õ/8/1964) thì được chuyển hướng do phải đối phó với 
chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, song những 
mục tiêu chủ yếu của kế hoạch đã cơ bản hoàn thành, 

Trong những năm thực hiện Kế hoạch nhà nước ð năm 
lần thứ nhất, miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã không ngừng 
tăng cường chỉ viện cho cách mạng miễn Nam. Tuy đường 
hành quân và vận tải theo dãy Trường Sơn còn nhiều khó 
khăn do địch đánh phá và địa hình hiểm trổ, nhưng đã trổ 
thành tuyến đường chiến lược huyết mạch nối hậu phương 
với chiến trường, liên bực có các đoàn cần bộ, chiến sĩ cùng 


vũ khí đạn dược chì viện cho cách mạng miền Nam. Đường 


Zalo: 0912 44/7 854 


vận tải trên biển mặc đù bị sự ngăn chặn của quân thù và 
thời tiết hiểm nguy, song đã có nhiều chuyến “tàu không 
số” chủ hàng chục tấn vũ khí từ miền Bắc vào các căn cứ 
ven biển Phú Yên, Bà Rịa, Cà Mau,... cũng cấp cho bộ đội, 
du kích chiến đấu. Tính chung, năm 1965, số bộ đội từ 
miền Bắc được đưa vào miền Nam tăng 9 lần, số vật chất 
tăng 10 lần so với năm 1961. Đây là một thành công lớn, 
có ý nghĩa chiến lược của hậu phương miển Bắc với nhiều 
sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân 
đân Việt Nam trên Biển Đông và dãy Trường Sơn huyền 
thoại, góp phần vào chiến thắng của quân đân miền Nam 
đánh bại chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc 
Mỹ và tay sai giai đoạn 1961 - 1965. 

Trải qua 10 năm khôi phục, cải tạo và xây dựng chế độ 
mới, “miển Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng 
thấy trong lịch sử đân tộc. Đất nước, xã hội và con người 
. Miền Bắc đã trỏ thành căn cứ địa vững chắc 


cho cách mạng cả nước với chế độ chính trị ưu việt, với lực 


đều đổi mới”! 
lượng kinh tế và quốc phòng lớn mạnh. 

Ở miễn Nam, từ năm 1961, do thất bại trong thực 
hiện hình thức điển hình của chủ nghĩa thực đân mới, đế 
quốc Mỹ đã chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến 
tranh đặc biệt” (Special War Strategy), một bộ phận trong 


chiến lược toàn cầu “Phản ứng linh hoạt”, với vai trò của 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr.375. 


200 


Photokhoahoc@gmail.c: 


Tổng thống Mỹ d. Kennoädy (lohn F. Kennedy). Với công 
thức “cố vấn, vũ khí Mỹ và quân chủ lực Việt Nam Cộng 
hòa”, Mỹ và ngụy quyền Ngô Đình Diệm triển khai thực 
hiện kế hoạch bình định miển Nam trong vòng 18 tháng, 
dự định lập 17.000 ấp chiến lược là “quốc sách”. Chúng đã 
có hai kế hoạch quân sự - chính trị để thực hiện mục tiêu 
của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” là kế hoạch Stalây - 
Taylo (1961 - 1968) và Giônxơn - Mắc Namara (1964 - 1968). 
Chiến thuật quân sự được chúng áp dụng là “trực thăng 
vận” và “thiết xa vận”. “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ đã 
gây cho cách mạng miền Nam rất nhiều khó khăn, nhất là 
những nằm 1961 - 1962. Từ ngày 10/8/1961, Mỹ bất đầu 
rai chất độc dioxin xuống miền Nam Việt Nam. 

Tháng 1/1961 và tháng 3/1962, các cuộc hội nghị của 
Bộ Chính trị Ban Chấp bành Trung ương Đăng đã phân 
tích, đánh giá tình hình giữa ta và địch ở miền Nam kể từ 
sau ngày Đồng khởi và ra Chỉ thị về “Phương hướng và 
nhiệm vụ công tác trước mắt của cÁch mạng miền Nanỷ. 
Tỉnh thần của Chỉ thị là giữ vững thế chiến lược tiến công 
của cách mạng miến Nam đã giành được từ sau phong 
trào Đồng khỏi dưa đấu tranh vũ trang phát triển lên 
sơng song với đấu tranh chính trị, tiến công địch trên cả 
ba vùng chiến lược: đô thị, nông thôn đồng bằng và nông 
thôn rừng núi, bằng ba mũi giáp công: quân sự, chính trị 
và binh vận. Trên thực tế, đây là quyết định chuyển cuộc 
đấu tranh của nhân dân miền Nam từ khỏi nghĩa từng 


phần sang chiến tranh cách mạng và chỉ tõ những nhiệm 


201 


Zalo: 0912 44/7 854 


vụ cụ thể cho cách mạng miền Nam là phải tiêu hao, tiêu 
điệt lực lượng quân ngụy Sài Gòn và làm phá sản quốc 
sách “ấp chiến lược” của địch. 

Bộ Chính trị nhấn mạnh, do đặc điểm phát triển 
không đểu của cách mạng miển Nam, tương quan lực 
lượng ở mỗi vùng khác nhau, địa hình hoạt động và tác 
chiến khác nhau, nên phương châm đấu tranh của ta 
phải linh hoạt, thích hợp với từng nơi, từng lúc cụ thể: 
Vùng rừng núi: Lấy đấu tranh vũ trang là chủ yếu; vùng 
nông thôn đồng bằng: Kết hợp hai hình thức đấu tranh 
vũ trang và chính trị; vùng đô thị: Lấy đấu tranh chính 
trị là chủ yếu. 

Để tăng cường sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với 
cách mạng miền Nam, tháng 10/1961, Trung ương Cục 
miền Nam được thành lập, do đồng chí Nguyễn Văn lánh 
làm Bí thư. Đảng bộ miền Nam được kiện toàn với hệ thống 
tổ chức thống nhất, tập trung từ Trung ương Cục đến các 
chi bộ'. Mặt trận Dân tộc giải phóng miễn Nam Việt Nam 
còn làm chức năng của chính quyển cách mạng. Ngày 
15/2/1961, các lực lượng vũ trang ở miền Nam được thống 
nhất với tên gọi Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Vượt qua khó khăn, cách mạng miền Nam tiếp tục có 
bước phát triển mới. Chiến thắng vang đội ở Ấp Bắc (Mỹ 
Tho) ngày 2/1/1963 đã thể hiện sức mạnh và hiệu quả của 


ká h\ v xã bà Z + ˆ kệ ` 
4. Đang bộ miền Nam của Đảng có danh nghĩa công khai là 
kì ˆ ra F ... lây, 
Đăng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam, 


202 


Photokhoahoc@gmail.co 


đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị và bình 
vận, chống địch càn quét và nổi đây giành quyền làm chủ. 

Từ đầu năm 1963, sau chiến thắng Ấp Bắc, phong trào 
đấu tranh phá “ấp chiến lược” phát triển mạnh mẽ, với 
phương châm “bám đất, bám làng”, “một tấc không dị, mội 
ly không rồi. Phong trào đấu tranh quân sự và phong 
trào phá “ấp chiến lược” phất triển đã thúc đẩy phong trào 
đấu tranh chính trị ở các đô thị lên cao, lôi cuốn đông đảo 
các tầng lớp nhân đân lao động, trí thức, học sinh, sinh 
viên và các giáo phái tham gia, đặc biệt là phong trào đấu 
tranh của đồng bào Phật giáo năm 1963. 

Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng, nội bộ 
kẻ địch ngày càng khủng hoảng trầm trọng. Ngày 1/11/1963, 
dưới sự chỉ đạo của Mỹ, lực lượng quân đảo chính đã giết 
chết Tổng thống nguy quyển Sài Gòn Ngô Đình Diệm. Từ 
tháng 11/1968 đến tháng 6/1965 đã diễn ra 10 cuộc đảo 
chính quân sự nhằm lật đổ lẫn nhau trong nội bộ ngụy 
quyền Sài Gòn. 

Tháng 12/1963, Trung ương Đảng hợp Hội nghị lần 
thứ chín, xác định những vấn để quan trọng về đường lối 
cách mạng miển Nam và đường lối đoàn kết quốc tế của 
Đảng. Nghị quyết Trung ương 9 đã xác định “đấu tranh võ 
trang đóng vai trò quyết định trực tiếp” thắng lợi trên 
chiến trường. 

Được sự chỉ viện tích cực của miển Bắc, quân và dân 
miền Nam đã mở nhiều chiến dịch với hàng trăm trận 


đánh lớn nhỏ trên khắp các chiến trường, như ở An Lão, 


203 


Zalo: 0912 447 854 


Đào Nhông - Dương Liễu, Việt An, Ba Gia (Khu V và khu 
vực Tây Nguyên, Trị Thiên), Bình Giã, Đồng Xoài (Nam 
Bộ). Chiến thắng Bình Giá (12/1964), Ba Gia (5/1965), 
Đồng Xoài (7/1965) đã sáng tạo một hình thức tiến công, 
phương châm tác chiến độc đáo ở miền Nam là: 2 chân (quân 
sự, chính tr), 3 mũi (quân sự, chính trị binh vận), 3 
vùng (đô thị, nông thôn đồng bằng, miền núi). Phong trào 
đấu tranh chính trị ở các đô thị cũng phát triển sôi động, 
mạnh mẽ từ giữa năm 1963 trở đi. Các chiến dịch quân sự 
và phong trào đấu tranh chính trị đến đập, có hiệu quả 
của quân và đân miền Nam đã làm cho ba chỗ dựa chủ 
yếu của Mỹ là quân đội chính quyển Sài Gòn, hệ thống “ấp 
chiến lược” và các đô thị bị lung lay tận gốc. 

Với tính thần chủ động, sáng tạo, sau hơn 4 năm (từ 
đầu năm 1961 đến giữa năm 1965), lực lượng cách mạng ở 
miền Nam đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc 
biệt” của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Ba trụ cột của chiến lược 
này là xây dựng chính quyền Bài Gòn từ trung ương đến cơ 
sở mạnh, xây dựng quân đội mạnh và bình định nông thôn 
miền Nam đều không thực biện được. Chính quyền Ngô 
Đình Diệm bị lật đổ (1/11/1963) đã gây nên tình hình rếi 
loạn kéo dài trên chính trường miền Nam thời gian sau đó. 

Phong trào học sinh, sinh viên, trí thức ở đô thị, bãi 
công của công nhân, lực lượng biệt động đã đóng góp xứng 
đáng cho kháng chiến, 

Tháng 9/1964, Bộ Chính trị họp và chủ trương giành 


thắng lợi quyết định ở miền Nam trong một vài năm tới, 


204 


Photokhoahoc@gmail.c 


tăng cường sự chỉ viện của miển Bắc cho miền Nam. Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị được củ 
vào miền Nam trực tiếp phụ trách, chỉ đạo cuộc kháng 
chiến với cương vị Bí thư Trung ương Cục, Chính ủy Quân 
giải phóng miền Nam Việt Nam. 

Đến đầu năm 1965, các công cụ, chỗ dựa của chiến 
lược “Chiến tranh đặc biệt” là ngụy quân, ngụy quyển, ấp 
chiến lược, đô thị đểu bị lung lay tận gốc. Chiến lược 
“Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ được triển khai đến 
mức cao nhất đã hoàn toàn bị phá sản. Đánh bại chiến 
lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ là một thắng 
lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược của quân và dân ta ở miễn 
Nam. Thắng lợi này tạo cơ sở vững chấc để đưa cách mạng 


miển Nam tiếp tục tiến lên. 


3, Lãnh đạo cách mạng cả nước (186ð - 19875) 
a) Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đẳng 


Trước nguy cơ thất bại hoàn toàn của chiến lược 
“Chiến tranh đặc biệt”, để cứu văn cơ đề chủ nghĩa thực 
dân mới, ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyển và quân 
đội Sài Gòn, chính quyển của Tổng thống Mỹ L. Giônxơn 
quyết định tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bệ” 
(Local War Strategy) ở miễn Nam. “Chiến tranh cục bộ” là 
một hình thức chiếp tranh trong chiến lược toàn cầu 
“Phản ứng linh hoạt” của đế quốc Mỹ, mục đích là đưa 


quân chiến đấu Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ 


205 


.Zalo: 0912 44/7 854 


vào trực tiếp tham chiến, đóng vai trò chủ yếu trên chiến 
trường miền Nam; quân đội Sài Gòn đóng vai trò hỗ trợ 
quân Mỹ và thực hiện bình định. Ngày 8/3/1965, quân Mỹ 
đổ bộ vào Đà Nẵng trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt 
Nam. Đồng thời, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại 
bằng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt 
Nam nhằm làm suy yếu miễn Bắc và pgăn chặn sự chi 
viện của miền Bắc cho cách mạng miễn Nam. 

Chiến tranh lan rộng ra cả nước đã đặt vận mệnh của 
dân tộc ta trước những thách thức nghiêm trọng. Trước 
tình hình đó, Hội nghị lần thứ 11 (3/1968) và Hội nghị lần 
thứ 12 (12/1965) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 
phát động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên 
phạm vì toàn quốc và hạ quyết tâm chiến lược: “Động viên 
lực lượng của cả nước, kiên quyết đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống 
nào, để bảo vệ miền Đắc, giải phóng miền Nam, hoàn 
thành cách mạng đân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, 
tiến tối thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà”', 

Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
trong giai đoạn mới là sự kế thừa và phát triển sáng tạo 
đường lối chiến lược chung của cách mạng Việt Nam đã 
được Đăng để ra tại Đại hội lần thứ LH (1960), gồm các nội 
dung lốn là: 


1, Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđa, 
‡.26, tr.634. 


206 


Photokhoahoc@gmai 


Quyết tâm chiến lược: Mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào 
miền Nam hàng chục vạn quân viễn chỉnh, nhưng so 
sánh lực lượng giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn, 
cuộc chiến tranh trở nên gay go, ác liệt, nhưng nhân 
dân ta đã có cơ sở chắc chắn để giữ vững thế chủ động 
trên chiến trường; cuộc “Chiến tranh cục bộ” rà Mỹ 
đang tiến hành ở miền Nam vẫn là một cuộc chiến tranh 
xâm lược thực đân mới. Cuộc chiến tranh đó được để ra 
trong thế thua, thế thất bại và bị động, cho nên nó chứa 
đựng đây mâu thuẫn về chiến lược; Mỹ không thể nào 
cứu văn được tình thế nguy khốn, bế tắc của chúng ở 
miền Nam. Từ sự phân tích và nhận định trên, Trung 
ương khẳng định chúng ta có đủ điều kiện và sức mạnh 
để đánh Mỹ và thắng Mỹ. Với tỉnh thân “Quyết tâm 
đãnh thẳng giặc Mỹ xâm lược”, Đáng quyết định phát 
động cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong toàn 
quốc, coi chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng Hông 
của cả dân tộc từ Nam chí Bắc. 

Mục tiêu chiến lược: Kiên quyết đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống 
nào, nhằm bảo vệ miễn Bắc, giải phóng raiển Nam, hoàn 
thành cách mạng đân tộc đân chủ nhân dân trong cả nước, 
tiến tới thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà. 

Phương châm chiến lược: Đánh lâu đài, dựa vào sức 
mình là chính, càng đánh càng mạnh; cần phải cố gắng 
đến mức độ cao, tập trung lực lượng của cả hai miền để mở 


những cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thẳng 


Zalo: 0912 447 854 


lợi quyết định trong thời gian tương đối ngắn trên chiến 
trường miền Nam. 

Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Nam: Giữ vững và phát 
triển thế tiến công, kiên quyết tiến công và liên tục tiến 
công. Tiếp tục kiên trì phương châm kết hợp đấu tranh 
quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để thực hiện ba mũi 
giáp công, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược. rong 
giai đoạn này, đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định 
trực tiếp và giữ một vị trí ngày cầng quan lrọng. 

Tư tưởng chỉ đạo đối với miền Bắc: Chuyển hướng xây 
dựng kinh tế, bảo đâm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững 
mạnh về kinh tế và quốc phòng trong điều kiện có chiến 
tranh, tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến 
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để bảo vệ vững chắc miền 
Bắc xã hội chủ nghĩa, động viên sức người, sức của ở mức 
cao nhất để chỉ viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền 
Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị để phòng để đánh bại 
địch trong trường hợp chúng hiểu lĩnh mỗ rộng “Chiến 
tranh cục bộ” ra cả nước. 

Về mối quan hệ và nhiệm vụ cách mạng của hai miễn: 
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của nhân dân cả nước, 
miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn. 
Phải nắm vững mối quan hệ giữa nhiệm vụ bảo vệ miền 
Bắc và giải phóng miền Nam. Bảo vệ miền Bắc là nhiệm 
vụ của cả nước, vì miền Bắc xã hội chủ nghĩa là thành quả 
chung rất to lớn của nhân dân cả nước ta, là hậu phương 
vững chắc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Phải đánh 


208 


Photokhoahoc@gmail.cc 


bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miển Bắc 
và ra sức tăng cường lực lượng miền Bắc về mọi mặt, nhất 
là về kinh tế và quốc phòng, nhằm đảm bảo chỉ viện đắc 
lực cho miền Nam, đồng thời, vừa tiếp tục xây dựng chủ 
nghĩa xã bội nhằm phát huy vai trò đắc lực của hậu 
phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Hai nhiệm vụ trên đây 
không tách rời nhau mà gắn bó mật thiết với nhau. Đế 
quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, thì bất kỳ chúng đặt chân ở 
đâu trên đất nước Việt Nam, mọi người Việt Nam đều có 
nghĩa vụ tiêu diệt chúng. Khẩu hiệu chung của nhân dân cả 
nước lúc này là “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. 
Nghị quyết Trung ương lần thứ 11 và lần thứ 12 năm 
1865 với nội đụng như trên thể hiện tư tưởng nắm vững, 
giương cao hai ngọn cờ độc lâp dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, tiếp tục tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng 
của Đảng và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta. Đó 
là đường lối chiến tranh nhân dân, toàn đân, toàn điện, 
lâu đài, dựa vào sức mình là chính trong hoàn cảnh mối, 
cơ sở để Đảng lãnh đạo đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, 


cứu nước đi tới thắng lợi vẻ vang. 


b) Xây dựng hậu phương, chống chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ ô miền Đắc; giữ vững thế chiến lược tiến 


công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc 
Mỹ (196ã - 1968) 


Ở miền Bắc: Từ ngày 5/8/1964, Mỹ đựng lên “sự kiện 


- Zalo: 0912 447 854 


Vịnh Bắc Bộ” nhằm lấy có đùng không quân và hải quân 
đánh phá miền Bắc Việt Narna. Cuộc chiến tranh phá hoại 
của để quốc Mỹ với ý để của Tổng thống Mỹ Giônxơn đưa 
miễn Đắc trở về thời kỳ đổ đá; phá hoại công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; ngăn chặn sự chỉ viện 
của miền Bắc đối với miền Nam; đề bẹp ý chí quyết tâm 
chống Mỹ, cứu nước của cả đân tộc Việt Nam, buộc chúng 
ta phải kết thúc chiến tranh theo điều kiện do Mỹ đặt ra. 
Đế quốc Mỹ đã huy động lực lượng lồn không quân và hải 
quân, trút hàng triệu tấn bom đạn, tàn phá, hủy hoại 
nhiều thành phế, thị xã, thị trấn, xóm làng, nhiều công 
trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, nhiều bệnh viện, 
trường học, nhà ở, giết hại nhiều dân thường, gây nên 
những tội ác tày trời với nhân dân ta, 

Trước tình hình đố, theo tình thân của Nghị quyết 
Hội nghi lần thứ 11 và lần thứ 19, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã kịp thời xác định chủ trương, 
nhiệm vụ cụ thể của miền Bắc cho phò hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ mới trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh: 
Mệt là, kịp thời chuyển hướng xây dựng kinh tế cho phù 
hợp với tình hình có chiến tranh phá hoại; fĩai ià, tăng 
cường lực lượng quốc phòng cho kịp với sự phát triển 
tình hình cả nước có chiến tranh; Ba là, ra sức chỉ viện 
cho miển Nam với mức cao nhất để đánh bại địch ở 
chiến trưởng chính miền Nam; Bốn là, phải kip thời 
chuyển hướng tư tưởng và tổ chức cho phù hợp với tình 


hình mới. 


Chủ trương chuyển hướng và những nhiệm vụ của 
miền Bắc phản ánh quyết tâm của Đảng và nhân dân ta 
trong việc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, tiếp Lục 
tăng cường sức mạnh của miền Bắc, làm chỗ dựa vững 
chắc cho sự nghiệp chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền 
Nam, thếng nhất đất nước. Quyết tâm đó đã được thể 
hiện trong Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 
17/7/1966: “Chiến tranh có thể kéo đài 5 năm, 10 năm, 20 


ố 


ra 


năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một 
thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân đân 
Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, 
tự dở”, 

Thực hiện những nghị quyết của Đảng và theo Lời kêu 
gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân miền Bắc đã 
dấy lên cao trào chống Mỹ, cứu nước, vừa sản xuất, vừa 
chiến đấu, với niểm tin tưởng và quyết tâm cao độ. Thanh 
niên có phong trào “Ba sẵn sàng”, phụ nữ có phong trào 
“Ba đám đang”, nông đân có phong trào “Day cầy, tay 
súng”, công nhân có phong trào “fay búa, tay súng”, trong 
chiến đấu có “Nhằm thẳng quân thù rnà bắn”, trong chỉ 
viện tiền tuyến có “Thóc không thiếu một cân, quân không 
thiếu một người”, trong bảo đảm giao thông vận bài có “Xe 
chưa qua, nhà không tiếc”,... Đó thực sự là một cuộc chiến 


tranh nhân đân chống chiến tranh phá hoại hào hùng, 


1. Hê Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.131. 


211 


Photokhoahoc@gmail.coif - Zalo: 0912 447 854 


sáng tạo với tỉnh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”. 

Do bị thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam - Bắc, tháng 
3/1868, đế quốc Mỹ tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, 
ngày 1/11/1968, Mỹ buộc phải chấm đứt không điều kiện 
đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. 

Sau bốn năm thực hiện chuyển hướng xây dựng và 
phát triển kinh tế, hậu phương lớn miền Bắc đã đạt 
được những thành tích đáng tự hào trên các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, chỉ viện tiền tuyến lớn 
miền Nam. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục, 
miền Bắc ngày càng thêm vững mạnh. Chế độ xã hội chủ 
nghĩa đang được xây dựng ở miền Bắc đã vượt qua được 
nhiều thử thách nghiêm trọng và ngày càng phát huy tính 
ưu việt trong chiến tranh. Chuyển hướng kinh tế, tiếp tục 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh có chiến tranh 
là nết đặc biệt chưa có tiền lệ. Sản xuất nêng nghiệp 
không những không giảm sút mà còn có bước phát triển 
tiến bộ. Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nông nghiệp được 
tăng cường so với trước chiến tranh; có 4.655 hợp tác xã 
được trang bị cơ khí nhỏ. Phong trào thâm canh tăng vụ 
được đẩy mạnh ở nhiều địa phương. Nhu cầu thiết yếu về 
lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội vẫn bảo đảm. Sản 
xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn được duy trì 


mặc đù gặp nhiều khó khăn gay gắt. Nhiều nhà máy và 


2312 


xí nghiệp lớn phải sơ tán hoặc phân nhỏ để tiếp tục sản 
xuất trong điều kiện có chiến tranh, Công nghiệp địa 
phương phát triển mạnh. 

Đời sống nhân đân căn bản được ổn định. Sự nghiệp 
văn hóa, giáo dục, y tế chẳng những không ngừng trệ mà 
còn phát triển mạnh mẽ trong thời chiến và đạt nhiều kết 
quả tốt. Công tác nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, 
thăm dò tài nguyên được đẩy mạnh, vừa phục vụ sự 
nghiệp xây dựng kinh tế trước mắt, vừa chuẩn bị cho 
nhiệm vụ lâu đài xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong chiến đấu, quân đân miển Bắc đã bắn rơi hơn 
3.200 máy bay, bắn cháy 140 tàu chiến của địch. Nhiệm 
vụ chỉ viện tiền tuyến được hoàn thành xuất sắc, góp phần 
cùng quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến 
tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm 
1967, đã có hơn 94.000 cán bộ, chiến sĩ (tăng 1,ỗ lần so với 
năm 1966) được tổ chức biên chế thành từng trung đoàn, 
sư đoàn bộ binh và bình chủng kỹ thuật bổ sung cho các 
chiến trường Trị Thiên, Khu V, Tây Nguyên, Nam Bộ, 
nâng tổng số quân giải phóng miền Nam lên 220.000 quân 
chủ lực và 57.000 quân địa phương, không kế lực lượng 
dân quân, du kích, tự vệ. Năm 1968, hơn 14 vạn cấn bộ, 
chiến sĩ bừ miền Bắc hành quân vào Nam nhanh chóng 
tham gia cuộc Tổng tiến công và nối dậy năm 1968. 

Ổ miền Nam: Chiến lược “Chiến tranh cục bệ” mà Mỹ 


tiến hành là cuộc chiến tranh có quy mô lớn nhất, mạnh nhất, 


Zalo: 0912 447 854 


Photokhoahoc@gmail.c 


kế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với sự tham gia của 
quân đội Mỹ và nhiều nước đồng mình của Mỹ. 

Vào đầu taùa khô 1965 - 1966, Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ 
đã huy động 70 vạn quân, trong đó có gần 20 vạn quân Mỹ, 
mở cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất vào ba hướng 
chính: Tây Nguyên, đồng bằng Khu V và miển Đông Nam 
Bộ, bao gầm cả vùng ngoại thành Sài Gòn. Mục tiêu của 
cuộc phản công này là “tìm diệt” quân giải phóng, giành lại 
quyền chủ động chiến trường, “bình định” các vùng nông 
thôn đồng bằng quan trọng ở những địa bần nói trên. 

- Theo đường lối kháng chiến của Đăng và được hậu 
phương miền Bắc ra sức chỉ viện, quân dân miền Nam đã 
anh đũng chiến đấu chống lại chiến lược “Chiến tranh cục 
bộ” của Mỹ và tay sai, Quân và dân miền Nam đã đánh 
thắng quân chiến đấu Mỹ ở Núi Thành (5/1965), Vạn 
Tường (8/1965), Plâyme (11/1965)... bẻ gẫy cuộc phản 
công chiến lược mùa khô 196ố - 1966, làm thất bại kế 
hoạch “tìra diệt” và “bình định” nhằm giành quyển chủ 
động trên chiến trường của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn. 
Miền Bắc bước đầu đánh thắng chiến tranh phá hoại, đâm 
bảo giao thông thông suốt, chỉ viện cho chiến trường ngày 
càng nhiều và hiệu quả. 

Sau chiến thắng Vạn Tường, một cao trào đánh Mỹ, 
diệt ngụy được đấy lên mạnh mẽ khấp chiến trường miển 
Nam. Thế trận chiến tranh nhân dân được xây dựng và 


phát triển trên ba vùng chiến lược; quân và dân miền Nam 


21á 


Photokhoahoc@gmail:c( 


đã giữ vững quyển chủ động trên khắp chiến trường, vừa 
phần công tiêu điệt địch trong các cuộc hành quân của Mỹ, 
vừa chủ động tiến công, thọc sâu vào các vùng quân địch 
kiểm soát, các căn cứ đồng quân, các kho hậu cần và ngay 
ở cả sào huyệt chính của chúng tại Sài Gòn. Cùng với 
thắng lợi về quân sự, quân và dân ta còn giành được nhiều 
thắng lợi trên ruặt trận chống phá “bình định” của Mỹ - 
ngụy. Toàn bộ kế hoạch lập 900 “ấp chiến lược” mới và 
cũng cố hàng chục ngàn “ấp chiến lược” cũ của dịch irong 
năm 1966 bị thất bại. 

Đến mùòa khô 1966 - 1967, với lực lượng hùòng hậu, 
gồm 39 vạp quân Mỹ, hơn 5 vạn chư hầu và 54 vạn quân 
ngụy cùng với 4.000 máy bay, 2.500 xe tăng và xe bọc 
thép, Mỹ đã mở cuộc phân công chiến lược lần thứ hai 
nhằm vào hướng từ Tây Nguyên đến Sài Gòn. Thế nhưng, 
tất cả các cuộc hành quân quy mô lớn của địch đều bị bẻ 
gấy và bị tấn thất nặng nề. l 

Trên mặt trận chống phá “bình định”, quân và đâu các 
vùng nông thôn kiên trì phương châm “bốn bám”' và đẩy 
mạnh “ba mũi giáp công” đã chặn đánh quyết liệt các cuộc 
hành quân càn quét và bình định của Mỹ - ngụy, Kế 
hoạch lấn chiếm lại 50% nông thôn trong năm 1967 của 


chúng không thực hiện được, trái lại 80% đất đai miễn 


1. “Bến bám”: Cấp trên bám cấp dưới EĐiàng bầm đân; dân bám 
đất; bộ đội, du kích bám dịch, đánh địch. 


Zalo: 0912 447 854 


Nam nằm dưới quyền kiểm soát của Mặt trận Dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam. 

Phong trào đấu tranh chính trị vẫn tiếp tục phát triển 
với mức độ ngày càng quyết liệt ở hầu khắp các thành thị 
miền Nam, nhất là ở Huế và Đà Nẵng, với các khẩu hiệu 
đời lạt đổ chính phủ bù nhìn tay sai Älÿ, đòi Mỹ rút khỏi 
Việt Nam. 

Đến cuối năm 1967, cuộc Chiến tranh cục bệ của Mỹ 
đã được đẩy đến đỉnh cao, số quân viễn chinh đổ vào miền 
Nam đã lên 48 vạn, mọi thủ đoạn và biện pháp chiến 
tranh đã được sử dụng, thế nhưng, đế quốc Mỹ vẫn không 
sao thực hiện được các mục tiêu chính trị và quân sự đã để 
ra. Mặt khác, thất bại ở Việt Nam làm cho tình hình nước 
Mỹ ngày càng bất ổn, phong trào phản đối chiến tranh, đòi 
rút quân Mỹ về nước ngày càng lan rộng trong các tầng 
lớp nhân dân. Kết hợp với những thắng lợi về quân sự và 
chính trị, ngày 28/1/1967, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa LH đã quyết đỉnh mở mặt 
trận ngoại giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, bè 
bạn, mở ra cục diện vừa đánh, vừa đàm, phát huy sức 
mạnh tổng hợp để đánh Mỹ. 

Những thất bại và khó khăn của địch cùng với những 
thắng lợi to lớn của ta vừa giành được đã mỏ ra cho cuộc 
chiến tranh cách mạng miền Nam những triển vọng to 
lần. Tháng 7/1967, đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính 
trị được cử giữ chức Bí thư Trung ương cục miền Nam. 


216 


Photokhoahoc@gmai 


Đồng chí Trần Văn Trà làm Tư lệnh Quân giải phóng 
miền Nam; đồng chí Nguyễn Thị Định làm Phó Tư lệnh. 
Tháng 1/1968, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 14 đã 
chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang thời 
kỳ mới, tiến lên giành thắng lợi quyết định bằng phương 
pháp tổng công kích - tổng khởi nghĩa vào tất cả các đô 
thị, đính lũy của Mỹ - ngụy trên toàn miền Nam, 

Thực hiện quyết tâm chiến lược của Đăng, Quân giải 
phóng mở chiến địch Đường 9 - Khe 8anh (từ ngày 24/1 
đến ngày 15/7/1968) như là cuộc nghỉ binh chiến lược. 
Đêm 30 rạng ngày 31/1/1968, đúng vào dịp giao thừa Tết 
Mậu Thân, thừa lúc địch sơ hỏ, cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy đợt I đã được phát động trên toàn miền Nam, Quân và 
dân ta đồng loạt tiến công địch ở 4/6 thành phố, 37/49 thị 
xã và hàng trăm thị trấn, quận ly, chi khu quân sự, kho 
tàng, hầu hết các cơ quan đầu não địch ở trung ương và 
địa phương, căn cứ quân sự của Mỹ, từ Đường 9 - Khe 
Sanh đến đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt mạnh mẽ là 
ỏ Sài Gòn - Gia Định, Huế. Trong cuộc tiến công và nổi 
dậy xuân ủMận Thân, lực lượng biệt động, nhất là biệt 
động Sài Gòn, có vai trò rất quan trọng. Cùng với cuộc tiến 
công của chủ lực Quân giải phóng có lực lượng địa phương, 
dân quân du kích và sự phối hợp nổi dậy của quần chúng 
nhân đân ở các đô thị. Ở Sài Gòn có sự đóng góp của lực 
lượng thanh niên xung phong dân quân hỗổa tuyến ở xã 


Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Trên tuyến đường vận 


211 


Zalo: 0912 447 854 


chuyển vào Nam có sự hy sinh anh dũng của lực lượng 
thanh niên xung phong ö ngã ba Đồng Lộc ngày 24/7/1968, 
ä Truông Bồn ngày 31/10/1968, v.v.. 

Trong các đợt tiến công tiếp theo vào tháng 5 và tháng 
8/1868, quân và dân ta đã tiêu điệt và loại khỏi vòng chiến 
đấu hàng chục vạn tên địch, phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh, giải phóng thêm hàng triệu đồng bào. Hàng 
triệu quần chúng đã nổi đậy diệt ác, phá kìm, giành quyển 
làm chủ ở những mức độ khác nhau. Hầu hết các cơ quan 
đầu não của địch từ trung ương đến địa phương đều bị 
quân ta tiến công. Trong cuộc đấu tranh đã xuất hiện một 
hình thức mặt trận mới đó là Liên mình các lực lượng dân 
tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam do luật sư Trịnh Đình 
Thảo đứng đầu. 

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1868 là một 
chủ trương táo bạo và sáng tạo của Đăng, đánh thẳng vào 
ý chí xâm lược của giới cảm quyển Mỹ; là một đòn tiến 
công chiến lược đánh vào tận hang ổ kế thù. Đây là trận 
chiến lược có tính chất bước ngoặt, khởi đầu quá trình ổi 
đến thất bại hoàn toàn của Mỹ và ngụy quyển Sài Gòn. 
Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ phá sản, 
Mỹ buộc phải chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại Hội 
nghị Pari (Pháp) từ ngày 13/5/1968, Phái đoàn đàm phán 
của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng 
Xuân Thủy làm Trưởng đoàn và đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy 
viên Bộ Chính trị làm Cố vấn. Tháng 1/1969, Mỹ phải 


218 


Photokhoahoc@gmail.c 


chấp nhận cuộc đàm phân với Chính phú nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa tại Pari, có sự tham gia của đoàn đại 
biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hồa miền Nam Việt 
Nam được thành lập ngày 6/6/1969 do kiến trúc sư Huỳnh 
Tấn Phát làm Chủ tịch và cử đoàn đại biểu tham gia đàm 
phân ở Pari do Bộ trưởng Độ Ngoại giao Nguyễn Thị Bình 
làm Trưởng đoàn. 

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt 
động quân sự năm 1968 đã có biểu hiện chủ quan trong 
việc đánh giá tình hình, đề ra yêu cầu chưa sát với thực tế. 
Đặc biệt là sau đợt tấn công trong Tết Mậu Thân, ta đã 
không kiểm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời, không đánh 
giá đúng tương quan lực lượng giữa ta và địch cũng như 
âm mưu đối phó của chúng, chủ trương tiếp tục mô các đợt 
tiến công vào đô thị khi không còn điều kiện và yếu tố bất 
ngờ “là sai lầm về chỉ đạo chiến lược”, Địch đã phân kích 
quyết liệt, đẩy chủ lực ta ra xa các thành thị, các vùng 
ven, vùng đồng bằng, tiến hành bình định trên quy mô 
lớn, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp nhằm triệt 
phá cơ sở cách raang miền Nam. Cách mạng miền Nam 
lâm vào thời kỳ khó khăn nghiêm trọng đo bị tốn thất lớn 


về lực lượng và thế trận. 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, đứa, 
t.47, tr.319, 


2198 


Zalo: 0912 447 854 


h ~# An tà đ “P 
c) Khôi phục kinh tế, bảo vệ miền Bắc, đây mạnh 
cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất Tô quốc 


(1969 - 1978) 


Tranh thủ những thuận lợi mới do Mỹ chấm dứt 
chiến tranh phá hoại miền Bắc, từ tháng 11/1968, Đẳng 
đã lãnh đạo nhân dân miễn Bắc thực hiện các kế hoạch 
ngắn hạn nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục 
công cuộc xây đựng miền Bắc và tăng cường lực lượng cho 
miền Nam. 

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đó là 
tổn thất rất lớn đối với cách mạng Việt Nam. Ngày 
23/9/1969, Quốc hội khóa IIT tại kỳ họp đặc biệt đã bầu 
đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Phó Chủ 
tịch nước. 

Nhân đân miền Đắc đã khẩn trương bắt tay khôi phục 
kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và đẩy mạnh sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chấp hành các nghị 
quyết của Đảng, sau ba năm phấn đấu gian khổ, từ năm 
1869 đến năm 1979, tình hình khôi phục kinh tế và tiếp 
tục xây dựng chủ nghĩa xã hội có nhiều chuyển biến tốt 
đẹp trên nhiều mặt. Trong nông nghiệp, năm 1969, diện 
tích các loại cây trồng đều vượt năm 1968, riêng diện tích 
và sản lượng lúa tăng khá nhanh, lúa xuân tăng hai lần so 


với năm 1968, chăn nuôi cũng phát triển mạnh. Trong 


-”. công nghiệp, hầu hết các xí nghiệp bị địch đánh phá được 


890. 


Photokhoahoc@gmail:c 


khôi phục, sửa chữa. Hệ thống giao thông, cầu phà, bến 
bãi được khẩn trương khôi phục và xây dựng thêm. Trong 
lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển tốt so với trước, 
nhất là hệ thống giáo đục đại học, tăng lên 36 trường và 
phân hiệu với hơn 8 vạn sinh viên. 

Những kết quả đạt được đã làm cho tiểm lực mọi mặt 
của hậu phương lớn miền Bắc được tăng cường, cải thiện 
đời sống nhân dân, hồi sinh một bước cuộc sống bình 
thường, cho phép miền Bắc chỉ viện sức người, sức của cho 
tiền tuyến ngày càng cao, góp phần quyết định tạo nên 
chiến thắng to lớn trên chiến trường miền Nam, nhất là 
trong cuộc tập kích chiến lược xuân - hè 1972, với các 
chiến thắng vang đội ở Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông 
Nam Bộ. Đặc biệt là cuộc chiến đấu oanh liệt của Quân 
giải phóng ở Thành cổ Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm, 
từ ngày 28/6 đến ngày 16/9/1972. 

Từ tháng 4/1972, để ngăn chặn cuộc tiến công chiến 
lược của quân dân ta ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã cho máy 
bay, tầu chiến tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền 
Bắc lần thứ hai hết sức ác liệt, nhất là cuộc rải thảm bom 
bằng pháo đài bay B.52 trong 12 ngày đêm ở Hà Nội, Hải 
Phòng và một số địa phương khác (Mỹ gọi là cuộc hãnh 
quân Lainerbacker Í. Trước hành động chiến tranh điên 
cuồng của địch, Trung ương Đảng đã phát động cuộc chiến 
tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại đến định cao, 


kiên quyết bảo vệ miền Bắc, tiếp tục chỉ viện miền Nam, 


alo: 0912 44/ 854 


giữ vững lập trường đàm phán. Trong 9 tháng chống chiến 
tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, quân dân 
miền Bắc đã bình tĩnh, sáng tạo, vừa sản xuất vừa chiến 
đấu, nhất là trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, lập nên 
rận “Điện Biên Phú trên không”, đánh bại hoàn toàn cuộc 
chiến tranh phá hoại của Mỹ. Riêng trong 12 ngày đêm (từ 
ngày 18 đến ngày 30/12/1972) đánh trả cuộc tập kích 
chiến lược bằng máy bay B.ð2 của Mỹ vào Hà Nội và Hải 
Phòng, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 984 máy bay, 
trong đó có 34 máy bay B.52 và 5 máy bay F.111A (cánh 
cụp, cánh xòe), bắt 43 giặc lãi. Ngày 15/1/1973, Chính phú 
Mỹ phải tuyên bố ngừng mọi boạt động phá hoại miền Bắc 
và trở lại bàn đàm phán ở Par. 

Ngày 21/1/1973, Hiệp định Pari được ký kết, miền 
Bắc lập lại hòa bình, Trung ương Đẳng đã để ra kế 
hoạch hai năm khôi phục và phát triển kinh tế 1974 - 
1975. Với khí thế chiến thắng, nhân đân miền Bắc đã 
lao động hăng hái, khẩn trương, thực hiện có hiệu quả 
kế hoạch hai năm khôi phục và phát triển kinh tế, Đến 
năm 1975, hầu hết các cơ sở kinh tế đã trở lại hoạt động 
bình thường. Năng lực sản xuất nhiều ngành kinh tế 
như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, giao 
thông vận bái được tăng cường thêm một bước, Nhìn 
chung, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp trên một số 
mặt quan trọng đã đạt và vượt mức năm 1965. Đời sống 


nhân dân được ổn định và cải thiện. Sự nghiệp giáo dục, 


22 


Photokhoahoc@gmail.‹ 


văn hóa, y tế tiếp tục phát triển. Hàng chục vạn thanh 
niên đã nô nức tòng quân, lên đường ra mặt trận. Hàng 
vạn thanh niên xung phong, cần bệ và nhân viên 
chuyên rmôôn kỹ thuật cũng hãng hái vào Nam lầm 
nhiệm vụ chống Mỹ. 

Vái tiềm lực kinh tế và quốc phòng đã xây dựng được, 
cùng với việc tiếp thu và sử dụng có hiệu quả sự giúp đã 
của quốc tế, miền Bắc chẳng những đứng vững trong chiến 
tranh, mà còn đánh thắng oanh liệt hai cuộc chiến tranh 
phá hoại bằng kỹ thuật và phương tiện hiện đại nhất của 
đế quốc Mỹ. Qua hai lần chống chiến tranh phá hoại, quân 
dân miền Bắc đã bắn rơi 4.181 máy bay, trong đó có nhiều 
B.52, bắn cháy 271 tàu chiến của Mỹ, bất và tiêu diệt 
hàng ngàn giặc lãi Mỹ, 

Miền Bắc còn hoàn thành nhiệm vụ hậu phương lớn 
đối với tiền tuyến lớn miển Nam và hoàn thành nghĩa 
vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia. Tính 
tổng thể, hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã bảo 
đảm 80% bộ đội chủ lực, 70% vũ khí và lương thực, 65% 
thực phẩm cho chiến trường miền Nam, nhất là ở giai 
đoạn cuối. 

Ö miền Nam, sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh 
cục bộ”, từ đầu năm 1969, Tổng thống Mỹ R. Níchxơn đã 
đề ra chiến lược toàn cầu mới mang tên “Học thuyết 
Níchxơn” với ba nguyên tắc trụ cột là: “cùng chìa sẻ”, “sức 


mạnh của Mỹ” và “sẵn sàng thương lượng”. R. Níchxơn 


Zalo: 0912 44/7 854 


chủ trương thay chiến lược “Chiến tranh cục bệ” bằng 
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (The Strategy 
Vietnamsation of the War), một chính sách rất thâm độc 
nhằm “dùng người Việt Nam đánh người Việt Nam” để 
tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ 
ở miền Nam. 

Quá trình triển khai chiến lược mới, Mỹ đã áp dụng 
một loạt biện pháp như: ra sức củng cố ngụy quyển, xầy 
dựng ngụy quân đông và biện đại; ráo riết thực hiện 
chương trình bình định; tiến hành chiến tranh phá hoại 
miền Bắc nhằm chặn đứng sự chị viện cho miền Nam; tìm 
mọi cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô 
hòng cắt giảm nguồn viện trợ chủ yếu của Việt Nam. 
Trong hai năm 1969 - 1970, sự phản kích ác liệt của Mỹ - 
ngụy trong các chiến dịch bình định cấp tốc, xây dựng lại 
cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa thực đân mới ở nông thôn đã 
gây cho ta nhiều khó khăn, tốn thất. 

Trước âm mưu, thủ đoạn chiến tranh xảo quyệt của 
địch, Đẳng ta đã đề ra quyết tâm và chủ trương chiến lược 
hai bước, thể hiện trong Thư chúc mừng năm mới 
(1/1/1969) của Chủ tịch Hê Chí Minh: “Vì độc lập, vì tự do, 
đánh cho Aãỹ cúi, đánh cho ngụy nhào”. 

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(11970) và Hội nghị Bệ Chính trị (6/1970) đã để ra 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.533. 


224 


chủ trương mới nhằm chống lại chiến lược “Việt Nam hóa. 
chiến tranh”, lấy nông thôn làm hướng tiến công chính, 
tập trung ngăn chặn và đấy lùi chương trình “bình định” 
của địch. Về mặt tác chiến, trong khi đẩy mạnh tác chiến 
chính quy của bộ đội chú lực, phải kiên quyết thực hiện 
cho kỳ được một chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào 
chiến tranh nhân đân địa phương, phát triển mạnh mẽ ba 
thứ quân, tăng cường lực lượng vũ trang tại chỗ. 

Trong những năm 1970 - 1971, cách mạng miển Nam 
từng bước vượt qua khó khăn gian khổ, kiên trì xây dựng 
và phát triển lực lượng, tiến công địch trên cả ba vùng 
chiến lược, gây tổn thất to lớn cho địch trong chiến lược 
“Việt Nam hóa chiến tranh” và Đông Dương hóa chiến tranh. 

Tại chiến trường Lào, đầu năm 1970, Mỹ và quân 
ngụy Lào (Vàng Pao) mỡ cuộc hành quân lấn chiếm khu 
vực chiến lược Cánh đồng Chum Qiêng Khoảng). Thực 
hiện chủ trương của lãnh đạo Đảng hai nước, lên quân 
Lào - Việt Nam đã phối hợp mở chiến địch phản công quy 
mô lớn, đánh bại cuộc hành quân của địch, bảo vệ căn cứ 
địa chủ yếu của Lào, phá thế uy hiếp sườn phía tây miền 
Bắc nước ta và tuyến vận tải tây Trường Sơn. 

Tháng 3/1970, Mỹ tiến hành cuộc đáo chính ở 
Campuchia, lật đổ Chính phủ Vương quốc trung lập do 
Hoàng thân Nôrôđôm Xihanúc đứng đầu, dựng lên chính 
quyền tay sai Lon Non. Đây là một nấc thang chiến tranh 


nguy hiểm của Mỹ nhằm biến Campuchia thành thuộc địa 


225 


alo: 0912 44/ 854 


Photokhoahoc@gmail.c 


kiểu mới, xóa bỏ căn cứ và bàn đạp chiến lược của ta, cắt 
đứt tuyến đường tiếp tế từ miền Bắc vào miền Nam qua 
đất Campuchia. Cuộc hành quân xâm lược của Mỹ - ngụy 
đã thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân dân 
Carnpuchia. Trong thời gian ngắn, các lực lượng vũ trang 
của ta đã phối hợp với quân và đân nước bạn kịp thời phân 
công dịch, đánh bại cuộc hành quân của chúng, giải phóng 
được vùng Đông Bắc Campuchia và kiểm soát được nhiều 
vùng nông thôn rộng lớn khác, buộc để quốc Mỹ phải 
tuyên bố rút quân ra khỏi Campuchia (6/1970). 

Năm 19871, quân và dân Việt Nam phối hợp với quân 
và dân Lào chủ động đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn 
“Lam Sơn 718” của Mỹ - ngụy đánh vào Đường 9 - Nam 
Lào nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, cắt đứt con 
đường tiếp tế quan trọng của miền Bắc đối với miền Nam 
và phong trào kháng chiến Campuchia. Cũng vào thời 
gian này, quân và dân ta cùng với quân đân Campuchia 
đập tan cuộc hành quân “Toàn thắng 1/1971” của Mỹ - 
ngụy đánh vào các hậu cứ kháng chiến tại Đông Bắc 
Campuchia. 

Những thắng lợi quân sự nói trên cùng với những 
thắng lợi của nhân đân miền Nam trong việc đánh phá kế 
hoạch “bình định” của dịch đã mở ra khả năng thực tế 
đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế 
quốc Mỹ. Quân ngụy Sài Gòn - “xương sống” của chiến lược 
“Việt Nam hóa chiến tranh”, đã bị suy yếu nghiêm trọng. 


226 


Photokhoahoc@gmail.c 


Vào rùa xuân hè năm 1972, nhằm giành thắng lợi 
quyết định trong năm bầu cử tổng thống Mỹ, buộc đế quốc 
Mỹ phải chấm đứt chiến tranh bằng thương lượng ở thế 
thua, quân ta đã mở cuộc tiến công chiến lược với quy mô 
lớn, cường độ mạnh. Cuộc tiến công chiến lược được bất 
đầu từ hướng chủ yếu là Trị - Thiên, đánh thẳng vào 
tuyến phòng ngự của địch ở Đường 9, tiếp theo là các 
hướng Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, rồi đến đồng 
bằng Khu V và đồng bằng sông Cửu Long. 

Chỉ trong thời gian ngắn, quân và đân te đã phá võ 
ba tuyến phòng ngự mạnh nhất của địch tại các địa bàn 
xung yếu Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, tiêu 
điệt nhiều sinh lực địch, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân các 
địa phương nổi đậy giành quyền làm chủ. Đế quốc Mỹ 
điên cuồng đối phó bằng cách vội vã “Mỹ hóa” trở lại 
cuộc chiến tranh ở miền Nam, đánh phá trẻ lại miền 
Bắc lần thứ hai từ đầu tháng 4/1972 bằng những thủ 
đoạn chiến tranh hủy diệt tần bạo, song không cứu văn 
được tình thế, 

Cuộc đấu tranh ngoại giao trên bàn Hội nghị Pari đã 
kéo dài 4 năm 8 thắng 14 ngày, với 200 phiên họp công 
khai, 45 cuộc gặp riêng cấp cao giữa cố vấn Lê Đức Thọ 
với cố vấn Kítxinbgiơ (H. Íissingers), 500 cuộc hợp báo, 
1.000 cuộc phỏng vấn, đàm phán và kết thúc vào ngày 
27/1/1973 với việc ký kết “Hiệp định về chấm đứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, 


22 


Zalo: 0912 44/7 854 


Với việc ký kết Hiệp định Pari, cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã giành 
thêm thắng lợi hết sức to lớn và e6 tính chất quyết định. 
Nhân dân ta đã đạt được mục tiêu quan trọng hàng đầu là 
đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải chấm 
dứt chiến tranh, rút hết quân tiên chùi về quân chư hầu 
ta khỏi miền Nam Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi tới thắng lợi hoàn 
toàn, từ “đánh cho Mỹ cút” tiến lên “đánh cho ngụy nhào”. 
Điều 1 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam ghi rõ: “Hoa ly và các nước khác tôn 
trọng độc lập, chủ quyển, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 
của nước Việt Nam như Hiệp định Geneve năm một nghìn 
chín trăm năm mươi tư đã công nhận”. 

Mặc dò phải ký Hiệp định Pari, chấp nhận rút quân 
khỏi Việt Nam, nhưng đế quốc Mỹ vẫn ngoan cố, âm 
mưu tiếp tục tiến bành chiến tranh để áp đặt chủ nghĩa 
thực dân mới và chia cắt lâu dài đất nước ta. Một trong 
những mục tiêu chiến tranh mà Mỹ - ngụy đề ra trong 
kế hoạch 3ä năm (1978 - 1976) là chiếm lại toàn bộ vùng 
giải phóng của ta, xóa bỏ hình thái “đa báo” ở miền Nam, 
nhằm biến miền Nam thành một quốc gia riêng biệt, lệ 


thuộc vào Alỹ. 


4. Bộ Ngoại giao: ậặt trận ngoại giao với cuộc đàm phân Paris 
về Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.481. 


228 


Ngay sau khi Hiệp định Pari được ký kết, dưới sự chỉ 
đạo của Mỹ, chính quyển Nguyễn Văn Thiện đã ngang 
ngược phá hoại Hiệp định, liên tiếp mở các cuộc hành quân 
lấn chiếm vùng giải phóng của ta. Riêng năm 19735, chúng 
đã chiếm lại hầu hết các vùng giải phóng mới của ta, trong 
đó có cảng Của Việt (Quảng Tr) bị chiếm ngay đêm 
27/1/1878. Trong vùng chúng kiểm soát, cũng đã điễn ra 
liên tiếp các cuộc hành quân cần quét và bình định nhằm 
khủng bố đàn áp, bóp nghẹt mọi quyển tự do dân chủ, 
chống lại nguyện vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân 
dân miền Nam, gây thêm nhiều tội ác đối với đồng bào ta. 

Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, tháng 7/1973, 
Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa TH đã nêu rõ con đường cách mạng của nhân dân 
miền Nam là con đường bạo lực cách mạng và nhấn mạnh: 
bất kể trong tình huống nào cũng phải nắm vững thời cơ, 
giữ vững đường lối chiến lược tiến công. Nhiệm vụ giành 
dân, giành quyền làm chủ, phát triển thực lực của cách 
mạng là yêu cầu vừa bức thiết vừa cơ bản trong giai đoạn 
mới. Tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng là tích cực 
phản công, chuẩn bị tiến lên hoàn toàn giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, từ cuối năm 1973 và 
cả năm 1974, quân và dân ta ở miển Nam đã liên tiếp 
giành được thắng lợi to lớn trên khắp các chiến trường, từ 


Trị - Thiên đến Tây Nam Bộ và vùng ven Bài Gòn, phá võ 


228 


Zalo: 0912 447 854 


Photokhoahoc@gmail.c 


từng mảng lớn kế hoạch “bình định” của địch, mở rộng 
thêm nhiều vùng giải phóng, tiêu diệt nhiều cụm cứ điểm, 
chỉ khu, quận ly, bức rút nhiều đến bốt, dồn địch vào 
thế đối phó lúng túng, bị động. Đặc biệt, cuối năm 1974 
đầu năm 1975, quân ta đánh chiếm thị xã Phước Long 
(ngày 6/1/1975), giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long, 
địch không có khả năng đánh chiếm trở lại. Tình thế này 
chứng tổ quân chủ lực cơ động của ta đã mạnh bơn hẳn 
quân chủ lực cơ động của địch, khả năng giải phóng hoàn 
toàn miền Nam đã chín muôồi. 

Trước yêu cầu phát triển của cuộc chiến tranh cách 
mạng vào giai đoạn cuối, từ tháng 10/1973 trở đi, Trung 
ương Đảng đã chỉ đạo thành lập các quân đoàn chủ lực có 
đủ các thành phần bình chúng kỹ thuật, hợp thành những 
quả đấm mạnh, có khả năng cơ động cao, hoạt động trên 
những hướng chủ yếu nhằm tiêu điệt quân chủ lực của 
địch. Tuyến đường chiến lược phía Đông Trường Sơn nối 
liển từ Đường 9 (Quảng 'Tr) vào đến miền Đông Nam Bộ 
đã được thông suốt. Một khối lượng lớn vũ khí, phương 
tiện chiến tranh như xe tăng, xe bọc thép, tên lửa, pháo 
tầm xa, pháo cao xạ cùng hàng chục vạn tấn vật chất cậc 
loại đã được chuyển tới các chiến trường. Hệ thống đường 
ống dẫn xăng dầu được nối liền từ miền Bắc vào đến chiến 
trường Đông Nam Hệ. 

Hội nghị Bộ Chính trị họp đợt 1 (từ ngày 30/9 đến 
ngày 8/10/1974) và đợt 2 (từ ngày 8/12/1974 đến ngày 


230 


Photokhoahoc@gmail.c 


7/1/1975) đã bàn về chủ trương giải phóng hoàn toàn miễn 
Nam. Trong khi Bộ Chính trị đang họp thì quân ba giải 
phóng Phước Long (6/1/1975), cách Sài Gòn chỉ hơn 100 
cây số mà quân ngụy không chiếm lại được, quân Mỹ 
không thể trở lại raiển Nam. Những ngày cuối tháng 
4/1975, Tổng thống Mỹ G. Pho (Gerald RE. Ford) đã từ chối 
việc viện trợ tiếp tục cho chính quyền Sài Gòn. 

Chiến thắng Phước Long có ý nghĩa như một đồn 
thăm dò chiến lược, tạo thêm cơ sở để Bộ Chính trị đi tới 
nhận định: Chưa bao giồ ta có điểu kiện đầy đủ về quân 
sự, chính trị, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để 
hoàn thành cách mạng dân tộc đân chủ nhân dân ở miền 
Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. 

Bệ Chính trị để ra quyết tâm chiến lược giải phóng 
miền Nam trong hai năm 1975 - 1976 theo tỉnh thần là: 
năm 1975 tranh thủ bất ngờ tấn công lớn và rông khắp, 
tạo điểu kiện để năm 1976 tiến hành tổng công kích - 
tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Bộ 
Chính trị còn đự kiến, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 
năm 1975 thì lập tức giải phóng miễn Nam ngay trong 
năm 1875. 

Chấp hành quyết định chiến lược nói trên, cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy mòa xuân năm 1975 đã diễn ra trên 
toàn miển Nam, trong đó quyết định là các đòn tiến công 
chiến lược lớn. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 


19875 bắt đầu bằng Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu tiến 


2äÄ1 


Zalo: 0912 447 854 


công vào thị xã Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975 đã giành 
được thắng lợi. Trước tình hình quân ta thắng lớn ở Tây 
Nguyên, cuộc họp Bộ Chính trị ngày 18/3/1975 đã quyết 
định: giải phóng miền Nam trong năm 1975. 

Sau khi làm chủ Buôn Ma Thuột và toàn bộ Tây 
Nguyên, tiêu diệt và làm tan rñ toàn bộ lực lượng Quân 
đoàn TĨ và hệ thống chính quyển Việt Nam Cộng hòa ở 
Quân khu TĨ, quân ta nhanh chóng phát triển cuộc tiến 
công xuống các tỉnh ven biển miễn Trung. Ngày 36/3, 
thành phố Huế được giải phóng. Ngày 29/3, Đà Nẵng được 
giải phóng. Trên đà thắng lợi của mặt trận Tây Nguyên và 
Huế, Đà Nẵng, ngày 25/3/1975, Bộ Chính trị bổ sung 
quyết tâm chiến lược: giải phóng miền Nam trước mùa 
mưa. Ngày 7/4/1975, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên 
Giáp ra mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, 
táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt 
trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng”. 

Trên cơ sở thế và lực đã có, ngày 26/4/1975, Chiến dịch 
Hỗ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định bắt đầu. Bộ 
Tư lệnh chiến dịch được thành lập do Đại tướng Văn Tiến 
Dũng làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy, 
đồng chí Trần Văn Trà làm Phó Tư lệnh. Sau 4 ngày đêm 
tiến công dũng mãnh, vào 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá 
cờ chiến thắng đã được cắm trên Dinh Độc Lập. Toàn bộ lực 
lượng quân sự và bộ máy chính quyền địch ở Quân khu TH, 
Quân đoàn HH bị tiêu diệt. Sài Gòn được giải phóng. 


232 


Photokhoahoc@gmail.c 


Ngày 2/5/1975, cuộc chiến đấu giải phóng các địa phương 
cồn lại ở đẳng bằng sông Cửu Long và các đảo, quần đảo ở 
Biển Đông đã kết thúc thắng lợi, giải phóng quân đảo 
Trường Sa và các đảo khác. Riêng quần đảo Hoàng Sa bị 
quân Trung Quốc đánh chiếm từ ngày 20/1/1974, khi đó 
Hoàng 8a do chính quyền Sài Gòn quân lý. Cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã toàn thắng, đánh đấu 
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ 


đại của dân tộc Việt Nam. 


3. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lãnh đạo của 
Đẳng thời kỳ 1954 - 197ã 


a) Ý nghĩa 


- Thắng lợi vĩ đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa xuân 1975 đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống đế 
quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh cách mạng, 117 năm 
chống đế quốc xâm lược, giành lại nền độc lập, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước. 

- Thắng lợi này đã kết thúc cuộc cách mạng dân tộc 
đân chủ nhân dân trên phạm vỉ cả nước, mở ra kỷ nguyên 
mới cho dân tộc: kỷ nguyên cả nước hòa bình, thống nhất, 
cùng chung một nhiệm vụ chiến lược, đi lên chủ nghĩa xã 
hội; làm tăng thêm sức mạnh vật chất, tình thần, thế và 
lực cho cách mạng và đân tộc Việt Nam, nâng cao uy tín 


của Đẳng và dân tộc trên trường quốc ¿öế; nâng cao khí 


233 


Zalo: 0912 44/7 854 


phách, niềm tự hào và để lại những kinh nghiệm quý cho 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước. 

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
của nhân dân Việt Nam đã làm thất bại âm mưu và thủ 
đoạn của chủ nghĩa để quốc tiến công vào chủ nghĩa xã hội 
và cách mạng thế giới; đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược 
quy mô lớn nhất, dài ngày nhất của chủ nghĩa đế quốc kể 
từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, làm phá sản các chiến 
lược chiến tranh thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ và tác 
động đến nội tình nước Mỹ; làm suy yếu trận địa của chủ 
nghĩa đế quốc, phá võ một phòng tuyến quan trọng của 
chúng ở khu vực Đông Nam Á, mở ra sự sụp để của chủ 
nghĩa thực dân mới, cổ vũ phong trào độc lập dân bộc, đân 
chủ và hòa bình thế giới. 

Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) đã 
khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của 
nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu 
mước mãi mãi được ghi vào lịch sử đân tộc ta như một 
trong những trang chối lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời 
về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và 
trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến 
công vĩ đại của thế ký XX, một sự kiện có tâm quan trọng 


quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”, 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tận, Sảa, 
t.37,tr.471. 


2384 


Photokhoahoc@gmail.c 


b) Kinh nghiệm 


Một là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, 
cả nước đánh Mỹ. 

Hai là, tìm ra phương pháp đấu tranh đúng đắn, sáng 
tạo, thực hiện khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân 
đân, sử dụng phương pháp cách mạng tổng hợp. 

Ba là, phải có công tác tổ chức chiến đấu giỏi của các 
cấp bộ đảng và các cấp chi ủy quân đội, thực hiện giành 
thắng lợi từng bước đến thắng lợi hoàn toàn, 

Bốn là, hết sức coi trọng công tác xây dựng Đẳng, xây 
dựng lực lượng cách mạng ở miền Nam và tổ chức xây 
dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước, tranh thủ tối đa 
sự đồng tình, ủng hệ của quốc tế. 

Hạn chế của Đẳng trong chỉ đạo thực tiễn: Có thời 
điểm đánh giá so sánh lực lượng giữa ta và địch chưa thật 
đầy đủ và còn có những biểu hiện nóng vội, chủ quan, duy 


ý chí trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 


C. CÂU HỘI ÔN TẬP 


1. Đường lối và sự chỉ đạo của Đẳng trong cuộc kháng 
chiến chống thực đân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ 
1945 - 19854. 

2. Ý nghĩa lịch sử và những kình nghiệm lãnh đạo của 
Đẳng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ 
1845 - 1854. 


:Zalo: 0912 447 854 


3. Sự phát triển đường lối và khái quát quá trình chỉ 
đạo thực hiện của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước 1954 - 1975. 

4, Đặc điểm, ý nghĩa thắng lợi và những kinh nghiệm 


lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Chương 3 
1954 - 1975. : ĐÁNG LÃNH ĐẠO CÁ NƯỚC 
õ. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và những thành quả : QUÁ ĐÔ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HÔI 


xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 1954-1975. - VÀ TIẾN HÀNH CÔNG. CUỘC ĐỔI MỚI 
: (TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY) 


A. MỤC TIỂU 


1. Về kiến thức: Giúp sinh viên nắm được đường lối, 
Cương lĩnh, những tri thức có hệ thống về quá trình phát 
triển đường lối và lãnh đạo của Đảng đưa cả nước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới từ sau 


ngày thống nhất đất nước năm 1975 đến nay. 


3. Về tư tưởng: Củng cố niểm tin của sinh viên về 
những thắng lợi của Đảng trong lãnh đạo đưa cả nước quá 
độ xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đối 
mới, củng cố niềm tin và lòng tự hào vào sự lãnh đạo của 


Đẳng đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay. 


3. Về kỹ năng: Rèn luyện cho học viên phong cách tư 
duy lý luận gắn liền với thực tiễn, phát huy tính năng 


236 ; 237 
Photokhoahoc@sgmail.com - Zalo: 0912 447 854 


động, sáng tạo của người học; vận dụng những trí thức về - 


sự lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. 
B. NỘI DUNG 


1- LÃNH ĐẠO CÁ NƯỚC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 - 1986) 


1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
1875 - 1981 


Sau năm 1975, đất nước đã hòa bình, độc lập, thống 
nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước có 
nhiều thuận lợi với sức mạnh tổng hợp, đồng thời cũng 
phải khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh. 
Điểm xuất phát của Việt Nam về kinh tế - xã hội cồn ở 
trình độ thấp. Điều kiện quốc tế có thuận lợi đồng thời có 
xuất hiện những khó khăn thách thức mới. Các nước xã 
hội chủ nghĩa bộc lộ những khó khăn về kinh tế - xã hội 
và sự phát triển; các thế lực thù địch bao vây cấm vận và 


phá hoại sự phát triển của Việt Nam. 


a) Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước 


Sau đại thắng mùòa xuân năm 1975, đất nước ta bước 
vào một ký nguyên mới: Tổ quốc hoàn toàn độc lập, thống 
nhất, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Để thực hiện bước 
quá độ này, rất nhiều nhiệm vụ được Đẳng đặt ra nhưng 


nhiệm vụ đầu tiên, bức thiết nhất là lãnh đạo thống nhất 


238 


Photokhoahoc@gmail.c 


nước nhà về mặt nhà nước. Cụ thể là thống nhất hai chính 
quyền khác nhau ở hai miền là Chính phủ Việt Nam Đân 
chủ Cộng hòa ở miển Bắc và Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở miền Nam. 

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa III (8/1975) chủ trương: Hoàn thành thống 
nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến 
vững chắc lên chủ nghĩa xã hội; miền Bắc phải tiếp tục 
đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; miền Nam 
phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Thống nhất đất nước vừa là 
nguyện vọng thiết tha của nhân dân cả nước, vừa là quy 
luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, 
của lịch sử đân tộc Việt Nam. Cần xúc tiến việc thống 
nhất nước nhà một cách tích cực và khẩn trương. Thống 
nhất càng sớm thì càng raau chóng phất huy sức mạnh 
mới của đất nước, kịp thời ngăn ngừa và phá tan âm 
mưu chia rẽ của các thế lực phản động trong nước và 
trên thế giới. 

Dưới sự chỉ đạo của Đảng, ngày 27/10/1975, Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đã họp phiên đặc biệt để bàn chủ trương, biện pháp 
thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Hội nghị cứ đoàn 
đại biểu miền Bắc gầm 95 thành viên do đồng chí Trường 
Chinh làm trưởng đoàn để hiệp thương với đoàn đại biểu 


miền Nam. 


alo: 0912 44/ 854 


Ngày 5 và 6/11/1975, tại Sài Gòn, Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Ủy ban 
Trung ương Liên mình các lực lượng dân tộc, đân chủ và 
hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miển Nam Việt Nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ và 
đại biểu các nhân sĩ, trí thức đã họp hội nghị liên tịch và 
cử đoàn đại biểu miền Nam gồm 2ð thành viên do đồng 
chí Phạm Hùng dẫn đầu để hiệp thương với đoàn đại biểu 
miền Bắc. 

Từ ngày 15 đến ngày 21111975, Hội nghị Hiệp 
thương chính trị của hai đoàn đại biểu Bắc - Nam đã họp 
tại Sài Gòn. Hội nghị khẳng định: Nước Việt Nam, dân tộc 
Việt Nam là một, nước nhà cần được sớm thống nhất về 
mặt nhà nước; tổ chức tổng tuyển cử trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam bầu ra Quốc hội chung cho cả nước vào nửa đầu 
năm 1976 theo nguyên tắc dân chủ, phổ thông, bình đẳng, 
trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

Ngày 5/1/1976, Bộ Chính trị Trung ương Đẳng ra Chỉ 
thị số 28-CT/TW nêu rõ tầm quan trọng của cuộc tổng 
tuyển cử và giao trách nhiệm cho các cấp ủy lãnh đạo cuộc 
bầu cử. 

"Ngày 35/4/1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 
chung của nước Việt Nam thống nhất được tiến hành. Hơn 
23 triệu cử tri, đạt tỷ lệ 98,77% tổng số cử tri đi bầu, đã 
bầu ra 492 đại biểu gồm đủ các thành phần công nhân, 
nông dân, trí thức, các lực lượng vũ trang, các đại biểu 
tầng lớp thanh niên, phụ nữ, đại biểu các dân tộc thiểu số 
và các tôn giáo... trên cả nước. Thắng lợi của công việc bầu 


240 


Photokhoahoc@gmail.c 


cử thể hiện ý chí đoàn kết toàn đân tộc quyết tâm thực 
hiện Đi chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù 
khó khăn gian khổ đến mấy, nhân đân ta nhất định sẽ 
hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi 
nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào 
Nam Bắc nhất định sẽ sửm họp một nhà”), 

Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976, kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã họp tại Thủ đô Hà 
Nội. Quốc hội quyết định đặt tên nước ta là nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kỳ nền đỏ sao vàng ð 
cánh, Thủ đê là Hà Nội, Quốc ca là bài Tiển quân ca, Quốc 
huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
thành phế Sài Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. 
Quốc hội đã bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch 
nước; các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ 
làm Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trường Chỉnh làra Chủ 
tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đồng chí Phạm Văn 
Đồng làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Quốc hội đã thành lập Ủy ban dự thảo 
Hiến pháp mới. 

Theo chủ trương của Đảng, các tổ chức chính trị - xã 
hội đều được thống nhất cả nước với tên gọi mới: Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí 
Minh, Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam,... 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sảa, t.15, tr.623. 


241 


alo: 0912 44/ 854 


Hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt nhà nước là 
một trong những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa to lớn; là cd 
sở để thống nhất trên các lĩnh vực khác, nhanh chóng tạo 
ta sức mạnh toàn diện của đất nước; là điều kiện tiên 
quyết để đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó 
côn thể hiện tư duy chính trị nhạy bén của Đẳng trong 
thực hiện bước chuyển giai đoạn cách mạng ở nước ta. 


b) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1V của Đăng và 


quá trình xây dụng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 


Đại hội lần thứ 1V của Đẳng họp từ ngày 14 đến ngày 
20/12/1976, tại Hà Nội. Dự Đại hội có 1.008 đại biểu, thay 
mặt cho hơn 1, triệu đẳng viên trên cả nước, có 29 đoàn 
đại biểu của các đảng và tổ chức quốc tế tham dự. 

Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương 
hướng, nhiệm vụ và mục tiêu Kế boạch nhà nước 5 năm 
(1976 - 1980), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng; 
quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng 
Cộng sản Việt Nam và sửa đổi Điểu lệ Đẳng, bầu Ban Chấp 
bành Trung ương gồm 101 ủy viên chính thức, 32 ủy viên dự 
khuyết, bầu đồng chí Lê Duẩn làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội đã tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, khẳng định thắng lợi của nhân đân ta trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi đi vào hịch sử 
dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất và đi 
vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế ký 
XX, một sự kiện có ý nghĩa quốc tế quan trọng, có tính thời 
đại sâu sắc. 


242 


Photokhoahoc@gmail.co 


Đại hội đã phân tích tình hình thế giới, brong nước và 
nêu lên ba đặc điểm lớn của cách mạng Việt Nam trong 
giai đoạn mới: “Một là, nước ta đang ở trong quá trình từ 
một xã hội mà nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa. /ia¡ là, Tổ quốc ta đã hòa bình, độc 
lập, thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với 
nhiều thuận lợi rất lớn, song cũng còn nhiều khó khăn do 
hậu quả của chiến tranh và tàn dư của chủ nghĩa thực 
dân mới gây ra'. Öa là, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta tiến hành trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, song cuộc 
đấu tranh “ai thắng ai” giữa thế lực cách mạng và thế lực 
phản cách mạng trên thế giới còn gay øo, quyết hệt”. 

Với ba đặc điểm chỉ ra, Việt Nam có đủ điều kiện đi lên 
và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhưng đó là sự 
nghiệp khó khăn, phức tạp, lâu đài, đòi hỏi Đang và nhân 
đân ta phải phát huy cao độ tính chủ động, tự giác, sáng 
tạo trong quá trình cách mạng, Trong ba đặc điểm trên, 


1. Mỹ thừa nhận lực lượng không quân Hoa Kỳ đã ném, thả 
xuống chiến trường Đông Dương 7,ỗ triệu tấn bom, gấp 3 lần bom 
Mỹ dùng trong Chiến tranh thế giới thứ hai (2,1 triệu tấn) gấp 47 
lần số bora Mỹ ném xuống Nhật Bản (160.000 tấn) và hơn 10 lần số 
bom Mỹ ném xuống Triều Tiên (698.000 tấn). (Ban Chỉ đạo tổng kết 
chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Chiến tranh cách mạng Việt 
Nam 1945 - 1975 - Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, tr.514). 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đang toàn tập, Sảd, 
t.37, tr.,888. 


245 


Zalo: 0912 447 854 


đặc điểm đầu tiên là lớn nhất, quy định nội dung, hình 
thức, bước đi của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Đại hội xác định đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới của nước ta là: “Nấm 
vững chuyên chính vô sản, phát huy quyển làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học - ký thuật, cách mạng tư tưông và văn hoá, 
trong đó cách mạng khoa học - kỹ thuật là then chốt; đẩy 
mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung 
tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng 
chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, 
xây dựng con người môi xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ 
người bóc lột người, xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không 
ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, 
giữ gìn an minh chính tr và trật tự xã hôi; xây dựng thành 
công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và 
xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hộ”). Trong đường lối chung thể hiện 
nhận thức mới của Đẳng về chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
gầm 4 đặc trưng cơ bản là xây dựng chế độ làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất lớn, nền văn hoá mới, 


con người mới xã hội chủ nghĩa; coi chuyên chính vô sản, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.3/, tr.998. 


244 


Photokhoahoc@gmail.co 


phát huy quyển làm chủ tập thể của nhân đân lao động là 
công cụ để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội xác định đường lối xây dựng, phát triển kinh 
tế, trong đó nổi bật là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội 
chủ nghĩa bằng ru tiên phát triển công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ, xây đựng cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp; 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương, kết 
hợp phát triển lực lượng sản xuất; tăng cường quan hệ 
kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, đồng thời 
phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác. 

Phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh 
tế và văn hoá (1976 - 1980) nhằm hai mục tiêu cơ bản và 
cấp bách là bảo đảm nhu cầu của đời sống nhân đân, tích 
lũy để xây dựng cơ số vật chất ~ kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội; đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hoá, xây dựng 
và phát triển nền văn hoá mới; tăng cường nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của các đoàn thể; coi trọng 
nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự 
xã hội; coi trọng nhiệm vụ quốc tế và chính sách đối ngoại 
của Đảng, củng cố quan hệ đặc biệt với Lào và Campuchia, 
đẩy mạnh hợp tác với Liên Xô; nâng cao vai trò lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. 

Đại hội lần thứ EV của Đẳng là đại hội toàn thắng 
của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, 
khẳng định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã cổ vũ, động viên toàn Đảng, 
toàn đân ra sức lao động sáng tạo để “xây dựng lại đất 


245 


Zalo: 0912 447 854 


nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo Dị chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đại hội lần thứ TV của Đảng còn bộc lệ một số hạn chế 
như: Chưa tổng kết kinh nghiệm 21 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc trong điều kiện thời chiến, vừa là 
hậu phương, vừa là tiền tuyến, vừa xây đựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải 
quân của đế quốc Mỹ, vừa làm nhiệm vụ chỉ viện cho 
chiến trường miễn Nam và làm nhiệm vụ quốc tế. Trong 
điều kiện đó, không thể áp dụng đây đủ các quy luật kinh 
tế, không thể hạch toán kinh tế mà tất yếu phải thực hành 
chính sách bao cấp để đáp ứng yêu cầu “tất cá để đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược”; chưa phát hiện những khuyết tật 
của mô hình chủ nghĩa xã hội đã bộc lộ rõ sau chiến tranh. 
Việc dự kiến thời gian hoàn thành về cơ bản quá trình đưa 
nền kinh tế của đất nước từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa trong khoảng 20 năm để kết thúc thời kỳ 
quá độ; việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng với quy 
raô lần, việc đề ra các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp và công 
nghiệp vượt quá khả năng thực tế... là những chủ trương 
nóng vội, thực tế đã không thực hiện được. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IV, Ban Chấp 
hành Trung ương Đẳng đã tập trung chủ yếu vào chỉ đạo 
phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và phân phối 
lưu thông. 

Hội nghị Trung ương 6 (3/1979) được cho là bước đột 
phá đầu tiên đổi mới kinh tế của Đảng với chủ trương 
khắc phục những khuyết điểm, sai lầm trong quản lý kinh 


246 


Photokhoahoc@gmail.co 


tế, trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, phá bỏ những rào cần 
để cho “sản xuất bung ra”. Theo đó, tháng 10/1879, Hội 
đồng Chính phủ ra quyết định về việc tận dụng đất đai 
nông nghiệp để khai hoang, phục hoá, được miễn thuế, trả 
thù lao và được sử dụng toàn bộ sản phẩm; quyết định xóa 
bỏ những trạm kiểm soát để người sản xuất có quyền tự do 
đưa sản phẩm ra trao đổi ngoài thị trường. 

Trước hiện tượng “khoán chui” trong hợp tấo xã nông 
nghiệp ở một số địa phương, sau khi tổ chức thí điểm, Ban 
Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 100-CT/TW (ngày 18/1/1981) 
về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong các 
hợp tác xã nông nghiệp (gợi tắt là Khoán 100). Theo Chỉ 
thị, mỗi xã viên nhận mức khoán theo điện tích và tự 
mình làm các khâu cấy, chăm sóc và thu hoạch, còn những 
khâu khác do hợp tác xã đảm nhiệm. Thu hoạch vượt raức 
khoán sẽ được hưởng và tự do mua bán, Chủ trương đó 
được nông dân cả nước ủng hộ, nhanh chóng thành phong 
trào quần chúng sâu rộng, Sản lượng lương thực bình 
quần từ 13,4 triệu tấn/năm thời kỳ 1976 - 1980 tăng lên 
17 triệu tấrm/năm thời kỳ 1981 - 1985; những hiện tượng 
tiêu cực, lãng phí trong sản xuất nông nghiệp giảm ởi 
đáng kể. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, trước các hiện tượng “xế 
rào” bù giá vào lương ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 
Long An, Chính phủ ban hành Quyất định số 235/CP 
(1/1981) về quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền 
tự chú về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh và Quyết 
định số 26/GP về việc mở rộng hình thức trả lương khoán, 


247 


'Zalo: 0912 447 854 


lượng sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong 
các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước. Những chủ 
trương trên đã tạo nên động lực mới, góp phần thúc đẩy 
sản xuất công nghiệp đạt kế hoạch, riêng công nghiệp địa 
phương vượt kế hoạch 7,5%. 

Tháng 9/1980, Ban Chấp hành Trung ương Đăng đã 
họp để cho ý kiến về bản Dự thảo Hiến pháp mới của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quyết định những 
biện pháp bảo đảm việc thị hành nghiêm chỉnh Hiến pháp 
sau khi được Quốc hội thông qua ngày 19/12/1980. 

Sau 30 năm chiến đấu liên tục để giành độc lập, tự do 
cho Tổ quốc, nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt 
Nam là hoà bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ để xây 
dựng đất nước. Song, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù 
địch đã cấu kết với nhau ra sức chống phá, buộc Việt Nam 
phải tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 
và biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 

Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giểng 
cùng trên bán đáo Đông Dương, cùng đồng sông Mê Kông, 
cùng kẻ thù chung là thực đân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 
lược từ cuối thế kỷ XIX cho đến năm 1975. Đoàn kết ba 
nước Đông Dương đã trở thành truyền thống tốt đẹp, là 
quy luật phát triển của từng nước và của cả ba nước. - 

Từ tháng 4/1975, tập đoàn Pôn PĐốt đã thị hành chính 
sách diệt chủng ở Campuchia và tăng cường chống Việt 
Nam. Ngày 3/5/1975, chúng cho quân để bộ chiếm các đảo 
Thể Chu, Phú Quốc, sau đó tiến hành hàng ngàn vụ tấn 
công lấn chiếm đất đai, giết hại nhân dân Việt Nam trên 


248 


Photokhoahoc@gmail.c 


toàn tuyến biên giới Tây Nam. Đảng và Chính phủ Việt 
Nam đã nhiều lần để nghị đàm phán ở bất cứ cấp nào, thời 
gian nào, ở mọi nơi để giải quyết xung đột nhưng tập đoàn 
Đên Pốt đều từ chối. Cuối tháng 12/1978, chính quyền Pôn 
Pốt huy động tổng lực tiến công xâm lược quy mô lớn trên 
toàn tuyến biên giới Tây Nam với mục tiêu nhanh chồng 
tiến sâu vào nội địa Việt Nam. 

Để bảo vệ độc lập và chủ quyền Tổ quốc, quân và dân 
Việt Nam đã kiến quyết tiến công đánh đuổi bọn xâm lược 
ra khỏi bờ cõi. Thể theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết 
đân tộc cứu nước Campuchia, từ ngày 26/12/1978, quân 
tình nguyện Việt Nam phối hợp và giúp đỡ Campuchia 
tổng tiến công, đến ngày 7/1/1979 giải phóng Phnêm Pênh, 
đánh đổ chế đô điệt chủng Pôn Pốt. Ngày 18/2/1979, Việt 
Nam và Campuchia ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và 
hợp tác. Theo Hiệp ước, quân đội Việt Nam có mặt Ỗ 
Campuchia để giúp bạn bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thể và hổi sinh đất nước. Hành động đó của Việt 
Nam là chính nghĩa và xuất phát từ nhu cầu tự vệ chính 
đáng được ghi nhận trong Điều ð1 Hiến chương Liên hợp 
quốc, đã được nhân dân Campuchia và thế giới ghi nhận. 

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều 
điểm tương đồng về chính trị, kinh tế, văn hóa, có quan hệ 
hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong lịch sử cách mạng, hai 
Đẳng và nhân dân hai nước đã đoàn kết, ủng hộ và giúp đố 
lẫn nhau. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống 
Mỹ, cứu nước, nhân dân Trung Quốc và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp 


249 


Zalo: 0912 447 854 


đã toàn điện, to lớn và quý báu. Đảng, Nhà nước và nhân 
đân Việt Nam luôn biết ơn về sự giúp đố quý báu đó. 

Năm 1978, Trung Quốc tuyên bế rút chuyên gia, cắt 
viện trợ cho Việt Nam, liên tiếp lấn chiếm đẫn đến xung 
đột trên tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam đã làm cho 
quan hệ Trung Quốc - Việt Nam xấu đi rõ rệt. Ngày 
17/2/1979, Trung Quốc huy động hơn 60 vạn quân đồng 
loạt tấn công toàn tuyến biên giới nước ta từ Lai Châu đến 
Quảng Ninh, gây ra những thiệt hại rất nặng nề. Quân 
đân Việt Nam, nhất là quân dân các tỉnh biên giới phía 
Bắc, được nhân dân thế giới ủng hộ đã kiên cường chiến 
đấu báo vệ đất nước, Ngày 5/3/1979, Trung Quốc tuyên bố 
rút quân, song, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 
của quân và đân ta vẫn diễn ra trong nhiều năm sau đó 
(đặc biệt là trên mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang ngày 
12/7/1984). Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức nhiều 
cuộc đàm phán, từng bước giải quyết những tranh chấp về 
biên: giới lãnh thổ và các vấn để khác, khôi nhục hoà bình, 
quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. 

Đồng thời, quân dân cả nước cũng đấu tranh thắng lợi 
làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của lực lượng 
phản động FULRO vũ trang ở Tây Nguyên, lực lượng lưu 
vong vũ trang xâm nhập về nước, bảo vệ vững chắc mọi 
thành quả của cách mạng. 

Sau õ năm 1875 - 1981, quân đân cả nước đã giành 
được thành tựu thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, 
chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh biên giới và đã 
khắc phục một phần hậu quả chiến tranh và thiên tai liên 


250 


Photokhoahoc@gmail.co 


tiếp gây ra. Các tỉnh phía Nam đã cơ bản hoàn thành việc 
xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đế quốc, phong 
kiến. Ở miền Bắc, bước đầu có sự cải tiến đưa nông nghiệp 
từng bước lên sản xuất lớn. Tuy nhiên, kết quả nhìn 
chung đã không đạt chỉ tiêu do Đại hội IV để ra: lưu 
thông, phân phối rối ren, giá cả tăng vọt, nhập khẩu tăng 
gấp 4 - ö lần xuất khẩu. Đời sống của nhân đân, cán bộ, 
công nhân viên, lực lượng vũ trang rất khó khăn. Từ cuối 
năm 1979, ở một số địa phương miền Bắc đã xuất hiện 
hiện tượng “xé rào”, “khoán chu. Ở miền Nam, việc thí 
điểm hợp tác xã điễn ra phức tạp, lúng túng... 

Những khó khăn trên có nguồn gốc sâu xa từ nền kinh 
tế thấp kém, thiên tai nặng nể liên tiếp xảy ra, chiến 
tranh biên giới và chính sách cấm vận, bao vây, cô lập của 
Mỹ và các thế lực thù địch. Tuy nhiên, về chủ quan, đo 
những khuyết điểm, sai lầm của Đảng, Nhà nước về lãnh 
đạo và quản lý kinh tế, xã hội làm trầm trọng thêm những 
khó khăn trên. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tự 
phê bình về những khuyết điểm và sai lầm đó trước Đại 
hội V của Đảng. 


9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử V của 
Đẳng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế 
1982 - 1886 

a) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đẳng và 
quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đại hội V của Đẳng họp từ ngày 27 đến ngày 
31/3/1989 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước 


251 


Zalo: 0912 447 854 


có một số mặt thuận lợi, nhưng nhiều khó khăn, thách 
thức. Mỹ tiếp tục thực hiện chính sách bao vây cấm vận và 
“kế hoạch hậu chiến”. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động quốc tế ra sức tuyên truyền xuyên tạc việc 
quân tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế ở 
Campuchia, gây sức ép với Việt Nam, chia rẽ ba nước 
Đông Dương. Trong nước, tình trạng khủng hoàng kinh tế - 
xã hột ngày càng trầm trọng. 

Dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt cho hơn 1/7 
triệu đẳng viên cả nước, có 47 đoàn đại biểu của các 
đảng và tổ chức quốc tế. Đại hội đã thông qua các văn 
kiện quan trọng, bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 
116 ủy viên chính thức, Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên 
chính thức. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí 
thư của Đảng. 

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá thành tựu, khuyết 
điểm, sai lầm của Đảng, phân tích nguyên nhân thắng lợi 
và khó khăn của đất nước, những biến động của tình hình 
thế giới; khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối chung và 
đường lối kinh tế do Đại hội lần thứ IV đề ra. Cùng với 
việc đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội, tăng cường nhà nước xã hội chủ nghĩa, chính sách đối 
ngoại, xây dựng Đảng... Đại hội V đã bổ sung đường lối 
chung và để ra những quan điểm mới, cụ thể là: 

Ehẳng định nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá đệ lên chủ nghĩa xã hội với những khó khăn về 
kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; đó là thời kỳ khó khăn, 
phức tạp, lâu đài, phải trải qua nhiều chặng đường. Chặng 


252 


Photokhoahoc@gmail.co 


đường trước mắt bao gồm thời kỳ ð năm 1981 - 1985 và 
kéo dài đến những năm 1990 là khoảng thời gian có tẩm 
quan trọng đặc biệt. Nhiệm vụ của chặng đường trước mắt, 
là giữ ổn định, tiến lên cải thiện ruột bước đời sống vật 
chất và tỉnh thần của nhân dân. Tiếp tục xây dựng cơ số 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, chủ yếu nhằm 
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất 
khẩu, đáp ứng nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, 
củng cố quốc phòng, giữ vững an nình, trật tự xã hội. Đại 
hội chỉ rõ: “Kinh nghiệm của 5 năm 1976 - 1980 cho thấy 
sự cần thiết phải cụ thể hoá đường lối của Đẳng - đường 
lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta - vạch ra 
chiến lược kinh tế - xã hội cho chặng đường đầu tiên của 
quá trình công nghiệp hôa xã hội chủ nghĩa”. 

Cách mạng Việt Nam có bai nhiệm vụ chiến lược là: 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ 
chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau: “Trong khi 
không một phút lợi lông nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo 
vệ Tổ quốc, Đảng ta và nhân đân ta phải đặt lên hàng đầu 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hộ”. 

Nội dung, bước đi, cách làm để thực hiện công nghiệp 
hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên là: tập 
Ệ 


trung sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp 


1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảad, 
tr.43, tr.63, 57, 


Zalo: 0912 447 854 


là mặt trận hàng đầu, đưa nông nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra sức đẩy mạnh sản xuất 
hàng tiêu đùng và tiếp tục xây dựng một số ngành công 
nghiệp nặng quan trọng; kết hợp nông nghiệp, công 
nghiệp hàng tiêu dòng và công nghiệp nặng trong cơ cấu 
công - nông nghiệp hợp lý. Nhận thức đó phò hợp với 
thực tiễn nước ta, khai thác và phát huy thế mạnh, tiềm 
năng của đất nước về lao động, đất đai, ngành nghề... 
làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của chặng 
đường đầu tiên, tạo ra những tiền để cần thiết cho chặng 
đường tiếp theo, 

Đại hội V đã thông qua những nhiệm vụ kinh tế, văn 
hóa và xã hội, tăng cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chính sách đối ngoại; tiếp tục nâng cao tính giai cấp công 
nhân, tính tiên phong của Đẳng, xây dựng Đăng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng 
luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, thực sự 
trong sạch, có sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ với 
quần chúng. 

Đại hội V đã có những bước phát triển nhận thức mới, 
tìm tòi đổi mới trong bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
trước hết là về mặt kinh tế, Đại hội chưa thấy hết sự cần 
thiết duy trì nền kinh tế nhiều thành phần, chưa xác định 
những quan điểm kết hợp kế hoạch với thị trường, về công 
tác quản lý lưu thông, phân phối; vẫn tiếp tục chủ trương 
hoàn thành về cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam 
trong vòng ö năm; vẫn tiếp tục đầu tư cơ số vật chất, kỹ 


thuật cho việc phát triển công nghiệp nặng một cách tràn 


284 


Photokhoahoc@gmail.c 


lan; không dứt khoát dành thêm vến và vật tự cho phát 
triển nông nghiệp và công nghiệp hàng tiêu dùng... 


b) Các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội V, các hội nghị Trung 
ương đã cụ thể hoá trên từng lĩnh vực. Hội nghị Trung 
ương 6 (7/1984) chủ trương tập trung giải quyết một số 
vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông, hai công việc cần 
làm ngay là đẩy mạnh thu mua nắm nguồn hàng, quần lý 
chặt chẽ thị trường tự do; thực hiện điều chỉnh giá cả, tiền 
lương, tài chính cho phù hợp với thực tế. Hội nghị Trung 
ương 7 (12/1984) xác định kế hoạch năm 1995 phải tiếp 
tực coi mặt trận sản xuất nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, trước hết là sản xuất lương thực, thực phẩm Hội 
nghị Trung trơng 8 (6/1988) được coi là bước đột phá thứ 
hai trong quá trình tìm tòi, đổi mới kinh tế của Đẳng. Tại 
Hội nghị này, Trung tương chủ trương xoá bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu hành chính bao cấp, lấy giá - lương - tiền 
là khâu đột phá để chuyển sang cơ chế hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. 

Nội dụng xoá bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp trong giá và 
lương là tính đủ chỉ phí hợp lý trong giá thành sản phẩm; 
giá cả bảo đảm bù đấp chi phí thực tế hợp lý, người sản 
xuất có lợi nhuận thoả đáng, Nhà nước từng bước có tích 
lũy; xoá bỏ tình trạng Nhà nước mua thấp, bán thấp và bù 
lỗ; thực biện cơ chế một giá trong toàn bộ hệ thống, khắc 
phục tình trạng thả nổi trong việc định giá và quản lý giá. 


Thực hiện cơ chế một giá, xoá bỏ chế độ bao cấp bằng 


255 


.Zalo: 0912 44/7 854 


hiện vật theo giá thấp, chuyển mọi hoạt động sản xuất, 
kinh đoanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Giá, lương, tiển coi là khâu đột phá để chuyển đổi cơ chế. 
Thực hiện trả lương bằng tiền có hàng hoá bảo đảm, xoá 
bỏ chế độ cùng cấp hiện vật theo giá thấp, thoát ly giá trị 
hàng hoá. Xoá bỏ các khoản chỉ của ngân sách trung ương, 
địa phương mang tính chất bao cấp tràn lan. Nhanh chóng 
chuyển hẳn công tác ngân hàng sang hạch toán kinh tế và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 

Thực chất, các chủ trương của Hội nghị Trung ương 8 
đã thừa nhận sản xuất hàng hoá và những quy luật sản 
xuất hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, 
trong quá trình tổ chức thực hiện lại mắc những sai lầm 
như vội vàng đổi tiển; tổng điều chỉnh giá, lương trong 
tình hình chưa chuẩn bị đủ mọi mặt. Cuộc điều chỉnh giá, 
lương, tiền đã làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội 
trầm trọng sâu sắc hơn. 

Hội nghị Bộ Chính trị khoá V (8/1986) đưa ra kết luận 
đối với một số vấn để thuộc về quan điểm kinh tế, Đây là 
bước đột phá thứ ba về đổi mới kinh tế, đồng thời cũng là 
bước quyết định cho sự ra đời của đường lối đổi mới của 
Đăng. Nội dụng đối mới có tính đột phá là: 

Về cơ cấu sản xuất, Hội nghị cho rằng, chúng ta đã 
chủ quan, nóng vội để ra một số chủ trương quá lớn về quy 
mô, quá cao về nhịp độ xây dựng cơ bản và phát triển sản 
xuất. Đây là một nguyên nhân quan trọng khiến cho sản 
xuất trong 5 năm gần đây như đẫm chân tại chỗ, năng 


suất lao động giảm sút, chỉ phí sản xuất không ngừng 


256 


tăng lên, tình hình kinh tế - xã hội ngày càng không ốn 
định. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng 
chậm giải quyết căn bản các vấn để về lương thực, thực 
phẩm, hàng tiên dùng thiết yếu và tạo nguồn hàng cho 
xuất khẩu, Cần tiến hành một cuộc điều chỉnh lớn về cơ 
cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư theo hướng thật sự lấy nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, ra sức phát triển công 
nghiệp nhẹ, việc phát triển công nghiệp nặng phải có lựa 
chọn cả về quy mô và nhịp độ, chú trọng quy mô vừa và 
nhỏ, phát huy hiệu guả nhanh nhằm phục vụ đắc lực yêu 
cầu phát triển nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và xuất 
khẩu. Cần tập trung lực lượng, trước hết là vốn và vật tư, 
thực hiện cho được ba chương trình quan trọng nhất về 
lương thực, thực phẩm, hàng tiêu đùng thiết yếu và hàng 
xuất khẩu. 

Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, Hội nghị cho rằng, do 
chưa nấm vững quy luật đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nên chúng ta đã phạm 
nhiều khuyết điểm trong cải tạo xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, 
phải biết Lựa chọn bước đi và hình thức thích hợp trên quy 
mô cả nước cũng như từng vùng, từng lĩnh vực, phải đi 
qua những bước trung gian, quá độ từ thấp đến cao, từ 
quy mô nhỏ đến trung bình, rồi tiến lên quy mô lớn; phải 
nhận thức đúng đắn đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta là nến kinh tế có cơ cấu nhiều 
thành phần, đó là sự cần thiết khách quan để phát triển 


lực lượng sản xuất, tận dụng các tiểm năng, tạo thêm việc 


257 


Photokhoahoc@gmail. Zalo: 0912 44/7 854 


làm cho người lao động, phải sử dụng đúng đắn các thành 
phần kinh tế; cải lạo xã hội chủ nghĩa không chỉ là sự 
thay đối chế độ sở hữu, mà còn thay đổi cả chế độ quản lý, 
chế độ phân phối, đó là một quá trình gắn liển với mỗi 
bước phát triển của lực lượng sản xuất, vì vậy không thể 
làm một lần hay trong một thời gian ngắn là xong. 

Về cơ chế quản lý kinh tế, Hội nghị cho rằng, bố trí lại 
cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới cơ chế quân lý kinh 
tế, làm cho hai mặt ăn khớp với nhau tạo ra động lực mới 
thúc đấy sản xuất phát triển. Nội dung chủ yếu của cơ chế 
quản lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa là: Đổi mới kế hoạch 
hoá theo nguyên tắc phát huy vai trò chủ đạo của các quy 
luật kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời sử dụng đúng đắn 
các quy luật của quan hệ hàng hoá - tiền tệ; làm cho các 
đơn vị kinh tế có quyền tự chủ trong sẵn xuất, kinh doanh; 
phân biệt chức năng quản lý hành chính của Nhà nước với 
chức năng quản iý sản xuất, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế; phân công, phân cấp bảo đảm các quyền tập trung 
thống nhất của Trung ương trong những khâu then chốt, 
quyền chủ động của địa phương trên địa bàn lãnh thổ, 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của cơ sổ. 

Những kết luận trên đây là kết quả tổng hợp của cả 
quá trình tìm tồi, thử nghiệm, đấu tranh giữa quan điểm 
mới và quan điểm cũ, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. 
Những quan điểm mới được trình bày trong bản kết luận 
đã định hướng cho việc soạn thảo Báo cáo chính trị để 
.trình ra Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VI của Đẳng, 
thay cho bản Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị 


258 


trước đó vẫn còn giữ lại nhiều quan điểm cũ không phù 
hợp với yêu cầu trước mắt là khắc phục cho được khủng 
hoàng kinh tế - xã hội. 

Tổng kết 10 năm 197ð - 1986, Đảng đã khẳng định 3 
thành tựu nổi bật là: Thực hiện thắng lợi chủ trương 
thống nhất nước phà về mặt nhà nước; đạt được những 
thành tựu quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội; 
giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế. Những thành tựu trên đã tạo cho 
cách mạng nước ta những nhân tố mới để tiếp tục tiến lên. 
Song những sai lầm, khuyết điểm nổi bật là không hoàn 
thành các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội ẤV và Đại 
hội V của Đảng để ra. Đất nước lâm vào khủng hoảng 
kinh tế - xã hội kéo đài; sản xuất tăng chậm và không ổn 
định; nền kinh tế luôn trong tình trạng thiếu hụt, không 
có tích lũy; lạm phát tăng cao và kéo đài. Đất nước bị bao 
vây, cô lập, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, lòng tìn 
đối với Đảng, Nhà nước, chế độ giam sút nghiêm trọng. 

Nguyễn nhân khách quan dẫn đến khủng hoảng kinh 
tế - xã hội là do chúng ta xây dựng đất nước từ nền kinh 
tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ là phổ biếu, bị bao 
vây, cấm vận nhiều năm, nguồn viện trợ bừ nước ngoài 
giảm mạnh; hậu quả nặng nể của 30 năm chiến tranh 
chưa kịp hàn gắn thì chiến tranh biên giới ở hai đầu đất 
nước làm nảy sinh những khó khăn mới. Về chủ quan là 
đo những sai lầm của Đẳng trong đánh giá tình hình, xác 
định mục tiêu, bước đi, sai lầm trong bố trí cơ cấu kinh tế; 
sai lầm trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, trong lĩnh vực phân 


Photokhoahoc@gmail.co Zalo: 0912 447 854 


phối, lưu thông; duy trì quá lâu cơ chế tập trung, quan 
hiệu, bao cấp; buông lỏng chuyên chính vô sản trong quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội và trong đấu tranh chống âm 
mưu, thủ đoạn phá hoại nhiều mặt của địch. 

Ngày 10/7/1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Ngày 
14/7/1986, Ban Chấp bành Trung ương Đảng hợp Hội nghị 
bất thường bầu đồng chí Trường Chinh giữ chức Tổng Bí 
thư của Đảng. 

Các bước đột phá tháng 8/1979, tháng 6/1985 và 
tháng 8/1986 phản ánh sự phát triển nhận thức từ quá 
trình khảo nghiệm, tổng kết thực tiễn, từ sáng kiến và 
nguyện vọng lợi ích của nhân dân để hình thành đường 


hờn, 90 2 địa 
lốt đổi ruới, 


H- LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, 
ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY) 


1. Đổi mới toàn điện, đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội 1986 - 1996 


a) Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ Vĩ của Đẳng và 
thực hiện đường lối đối mối toàn điện 

Đại hội VĨ của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 
đến ngày 18/12/1986, trong bối cảnh cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật đang phát triển mạnh, xu thế đối 
thoại trên thế giới đang dân thay thế xu thế đối đầu. Đổi 
mới đã trỏ thành xu thế của thời đại. liên Xô và các nước 


260 


Photokhoahoc@gmail.c 


xã hội chủ nghĩa đều tiến hành cải tổ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Việt Nam đang bị các đế quốc và thể 
lực thò địch bao vây, cấm vận và ở tình trạng khủng 
hoảng kinh tế - xã hội. Lương thực, thực phẩm, bàng tiêu 
dùng đều khan hiếm; lạm phát tăng từ 300% năm: 1985 
lên hơn 774% năm 1986. Các hiện tượng tiêu cực, vì 
phạm pháp luật, vượt biên trái phép diễn ra khá phổ 
biến. Đổi mới đã trẻ thành đòi hỏi bức thiết của tình hình 
đất nước. 

Dự Đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho gần 2 triệu 
đẳng viên cả nước và có 32 đoàn đại biểu quốc tế đến dự. 
Đại hội đã thông qua các văn kiện chính trị quan trọng, 
khỏi xướng đường lối đổi mới toàn điện, bầu Đan Chấp 
hành Trung ương gồm 124 ủy viên chính thức, bầu Bộ 
Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức; bầu đồng chí 
Nguyễn Văn Lãnh làm Tổng Bí thư của Đẳng. 

Đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội Vĩ để ra thể 
hiện trên các lĩnh vực nổi bật như sau: 

Đại hội đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự 
thật, nói rõ sự thật, đánh giá thành tựu, nghiêm túc kiểm 
điểm, chỉ rõ những sai lắm, khuyết điểm của Đăng trong 
thời kỳ 197ã - 1986. Dó là những sai lầm nghiêm trọng và 
kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo 
chiến lược và tổ chức thực hiện. Khuynh hướng tư tưởng 
chủ yếu của những sai lắm, khuyết điểm đó, đặc biệt trên 
lĩnh vực kinh tế, là bệnh chủ quan duy ý chí, lối suy nghĩ 
và hành động giản đơn, nóng vội, chạy theo nguyện vọng 


- chủ quan. Đó là tư tưởng tiểu tư sản, vừa tả khuynh vừa 


261 


Zalo: 0912 447 854 


hữu khuynh. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân bắt 
nguồn từ những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ 
chức và công tác cần bộ của Đảng. Đại hội rút ra bốn bài 
học quý báu: Äậ¿ là, trong toàn bộ hoạt động của mình, 
Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Hai ià, 
Đẳng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và 
hành động theo quy luật khách quan. Öa ià, phải biết kết 
hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều 
kiện mới. Bốn là, chăm Ìo xây dựng Đảng ngang tầm với 
một đảng cầm quyển lãnh đạo nhân đân tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nhiều 
thành phần kinh tế. Đổi mới cơ chế quản lý, xóa bỏ cơ chế 
tập trung quan liêu, hành chính, bao cấp, chuyển sang 
hạch toán, kinh doanh, kết hợp kế hoạch với thị trưởng. 
Nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát trong những năm 
còn lại của chặng đường đầu tiên là: Sản xuất đủ tiêu 
dùng và có tích lũy; bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế 
hợp lý, trong đó đặc biệt chú trọng ba chương trình kinh tế 
lớn là lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khẩu, cơi đó là sự cụ thể hóa nội dung công nghiệp 
hoá trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. Thực hiện 
cải tạo xã hội chủ nghĩa thường xuyên với hình thức, bước 
đi thích hợp, làm cho quan hệ sản xuất phù hợp và lực 
lượng sản xuất phát triển. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
giải quyết cho được những vấn đề cấp bách về phân phối, 
lưu thông. Xây dựng và tổ chức thực hiện một cách thiết 
thực, hiệu quả các chính sách xã hội. Bảo đảm nhu cầu 


262 


Photokhoahoc@gmail.co 


củng cố quốc phòng và an nình, Năm phương hướng lớn 
phát triển kinh tế là: Bế trí lại cơ cấu sản xuất; điều chỉnh 
cơ cấu đầu tư xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa; sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành 
phần kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phát huy 
mạnh mẽ động lực khoa học - kỹ thuật; mở rộng và nâng 
cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Đại hột VÌ nhấn mạnh: “ 
tưởng chỉ đạo của kế hoạch và các chính sách kinh tế là 
giải phóng mọi năng lực sẵn xuất hiện có, khai thắc mọi 
khả năng tiểm tàng của đất nước và sử dụng có hiệu quả 
sự giúp đỡ quốc tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sẵn 
xuất đi đôi với xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa”. 

Đại hội khẳng định, chính sách xã hội bao trùm mọi 
mặt của cuộc sống con người, cần có chính sách cơ bản, lâu 
đài, xác định được những nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu, 
khả năng trong chặng đường đầu tiên, Bốn nhóm chính 
sách xã hội là: Kế hoạch hóa dân số, giải quyết việc làm 
cho người lao động; thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm 
an toàn xã hột, khôi phục trật tự, kỷ cương trong mọi lĩnh 
vực xã hội; chăm lo đáp ứng các nhu cầu giáo dục, văn 
hóa, bảo vệ và tăng cường sức khóe của nhân dân; xây 
dựng chính sách bảo trợ xã hội. 

Đề cao cảnh giác, tăng cường khả năng quốc phòng và 


an ninh của đất nước, quyết đánh thắng các kiểu chiến 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sda, 
t.47, tr,380. 


283 


Zalo: 0912 447 854 


tranh phá hoại nhiều mặt của địch, bảo đảm chủ động 
trong mọi tình huống để bảo vệ Tổ quốc. 

Đối ngoại góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác 
toàn điện với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa; bình 
thường hoá quan hệ với Trung Quốc vì lợi ích của nhân 
dân hai nước, vì hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới. 
Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, 
phấn đấu giữ vững hoà bình ở Đông Dương, Đông Nam Á 
và trên thế giới, tăng cường quan hệ đặc biệt giữa ba nước 
Đông Dương. 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng cần phải đối mối tư 
duy, trước hết là tư duy kinh tế, đổi mới công tác tư tưởng; 
đổi mới công tác cán bộ và phong cách làm việc, giữ vững 
các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đẳng; tăng cường 
đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng cần phát huy quyển 
làm chủ tập thể của nhân đân lao động, thực hiện “đân 
biết, dân bàn, đân làm, dân kiểm tra”; tăng cường hiệu lực 
quản lý của Nhà nước là điểu kiện tất yếu để huy động lực 
lượng của quần chúng. 

Đại hội VŨ của Đảng là Đại hội khổi xướng đường lối 
đổi mới toàn điện, đánh dấu bước phát triển mới trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các văn kiện của Đại 
hội mang tính chất khoa học và cách mạng, lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, bạn chế 
của Đại hội VI là chưa tìm ra những giải pháp hiệu quả 
tháo gõ tình trạng rối ren trong phân phốt, lưu thông. 


264 


Photokhoahoc@gmail.co 


Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VŨ, tình 
hình thế giới biến chuyển nhanh chóng. Công cuộc cải tổ ở 
Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng rơi 
vào khủng hoảng toàn diện và sụp đổ hoàn toàn (12/1991), 


. Sự sụp để đó gây tác động bất lợi nhiều mặt đối với thế 


giới và Việt Nam. Viện trợ và quan hệ kinh tế giữa Liên 
Xô và các nước Đông Âu với nước ta bị thu hẹp nhanh, 
Trên diễn đàn quốc tế, Mỹ và các thế lực thò địch lấy có 
quân tình nguyện Việt Nam chưa rút khỏi Campuchia, 
tiếp tục bao vây, cấm vận, cô lập, tuyên truyền chống Việt 
Nam. Họ còn dung dưỡng các tổ chức phản động người 
Việt từ nước ngoài trở về Việt Nam gây bạo loạn, lật để. 
Trên một số vùng biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, 
cảng thẳng. Cao điểm nhất, tháng 3/1988, Trung Quốc cho 
quân đội chiếm đảo Gạc Ma và các bãi cạn Châu Viên, 
Chữ Thập, Tư Nghĩa,.. ở quần đảo Trường Sa của Việt 
Nam. Trên thực tế cuộc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ 
Tổ quốc ở biên giới phía Bắc kéo đài 10 năm; từ năm 1979 
đến năm 1989. | 

Ồ trong nước, những năm 1987 - 1988, khủng hoảng 
kinh tế - xã hội vẫn điển ra nghiêm trọng. Lương thực, 
thực phẩm thiếu, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, lạm phát 
cao, đời sống nhân dân rất khó khăn. Sự dao động về tư 
tưởng chính trị, giảm sút niềm tìn vào con đường xã hội 
chủ nghĩa ngày càng lan rộng. Thực biện Nghị quyết 
Đại hội VĨ của Đảng, Trung ương Đảng đã họp nhiều 
lần, chỉ đạo đổi mới toàn điện, trong đó nổi bật trên các 
lnh vực sau: 


alo: 0912 44/ 854 


Về kinh tế - xã hội, phân phối, lưu thông rối ren, 
lạm phát ở mức cao, lại thêm thiên tai, mất mùa nên 
kỳ giáp hạt năm 1988, nhiều nơi từ miền Trung trổ ra 
rất thiếu đói. Hội nghị Trung ương 2 (4/1987) để ra một 
số biện pháp cấp bách về phân phối, lưu thông, trọng 
tâm là thực hiện bốn giảm: Giảm bội chì ngân sách, 
giảm nhịp độ tăng giá, giảm lạm phát, giảm khó khăn 
về đời sống của nhân dân; mở rộng giao lưu hàng hóa, 
giải thể các trạm kiểm soát hàng hóa trên các đường 
giao thông; thực hiện cơ chế một giá và chế độ lương 
thống nhất cả nước; giảm tỷ lệ bội chỉ ngân sách và bội 
chi tiền mặt, tiết kiệm chỉ tiêu, chống tiêu cực; chuyển 
hoạt động của các đơn vị kinh tế quốc doanh sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa; đổi mới quản lý nhà 
nước về kinh tế. Quyết định số 217/HĐBT của Hội đồng 
Bộ trưởng (14/11/1987) trao quyển tự chủ cho các 
doanh nghiệp. 

Trong nông nghiệp, nổi bật là Nghị quyết số 10- 
NQ/TW ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về “Đối mới quản 
lý kinh tế nông nghiệp” (gọi tắt là Khoán 10). Theo đó, 
người nông dân được nhận khoán và canh tác trên điện 
tích ổn định trong 15 năm; bảo đảm có thu nhập từ 40% 
sản lượng khoán trỏ lên. Lần đầu tiên lAtật đầu tư nước 
ngoài được Quốc hội khóa VIH thông qua, có hiệu lực từ 
ngày 1/1/1988. 

Trong công nghiệp, xóa bỏ chế độ tập trung, bao cấp, 
chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế quốc doanh sang 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ, 


266 


Photokhoahoc@gmail.c 


giải phóng mọi năng lực sẵn xuất, thúc đấy tiến bộ khoa 
học - kỹ thuật, phát triển kinh tế hàng hóa theo hướng ởi 
lên chủ nghĩa xã hội với năng suất, chất lượng, hiệu quả 
ngày càng cao. Nhà máy thủy điện Hỏa Bình phát điện tổ 
máy số 1. Liên doanh dầu khí Việt - Xô khai thác những 
thùng đầu thô đầu tiên. 

Về cải tạo xã hội chủ nghĩa, Nhà nước công nhận sự 
tẩn tại lâu dài của nhiều thành phần kinh tế. Nâng cao 
vai trò chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh, phát huy 
khả năng tích cực của các thành phần kinh tế khác. Các 
thành phần kinh tế bình đẳng về quyển lợi, nghĩa vụ 
trước pháp luật. 

Các chủ trương trên thể hiện tư duy đổi mới quan 
trọng về kinh tế của Đảng và đã có kết quả nhanh chóng. 
Đến năm 1991, lạm phát giảm từ trên 774% năm 1986 còn 
67,1%. Cuối năm 1988, chế độ phân phối theo tem phiếu 
đã được xóa bỏ. Larơng thực, từ chỗ thiếu triển miên, năm 
1988 phải nhập hơn 4ã vạn tấn gạo, đến năm: 1989 đã đáp 
ứng được nhu cầu, có dự trữ và xuất khẩu. Hàng tiêu dùng 
đa đạng, lưu thông tương đối thuận lợi. Nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước bước đầu hình thành. Kinh tế đối 
ngoại phát triển nhanh hơn trước. 

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VĨ, công 
cuộc cải tổ ở Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
ngày càng rơi vào khủng hoàng toàn diện, gây tác động 
bất lợi nhiều mặt đối với thế giới và Việt Nam. Hội nghị 
Trung ương 6 (3/1989) chính thức dùng khái mệm hệ thống 


267 


Zalo: 0912 447 854 


chính trị, đề ra những chủ trương cụ thể và xác định sáu 
nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới: 

th lên chú nghĩa xã hội là con đường tất yếu ở nước ta, 
là sự lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ, là mục tiêu, là lý 
tưởng của Đảng và nhân dân ta. Đối mới không phải là 
thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mà làm cho mục tiêu 
đó được thực hiện tốt hơn bằng quan niệm đúng đắn, hình 
thức, biện pháp và bước đi thích hợp. 

Chú nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng của 
Đẳng, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta. Đổi mới, vận dụng sáng tạo và phát triển chứ không 
phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ 
thống chính trị là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyển làm 
chủ của nhân dân, có nghĩa là tăng cường sức mạnh và 
hiệu lực của các tổ chức trong hệ thống chính trẺ. 

Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng 
lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân ta. 

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, là 
động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Song, 
dân chủ phải có lãnh đạo, lãnh đạo phải trên cơ sở đân 


1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Sảd, t.49, tr.B91, 

2. Từ Hội nghị này, khái niệm hệ thống chính trị được sử đụng 
thay cho khái niệm hệ thống chuyên chính vô sản. 


268 


Photokhoahoc@gmail.corf 


chủ; dân chủ với nhân dân, nhưng phải chuyên chính với 
kẻ địch. 

Kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản và quốc tế xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức raanh thời đại. 

Để chỉ đạo công tác tư tưởng trong bối cảnh tác động 
xấu từ sự khủng hoảng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu; kịp thời ngăn chặn các hoạt động chống 
phá quyết liệt của các thế lực thù địch hồng xóa bỏ Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Hội nghị Trung ương 8 (3/1990) đã 
kịp thời phân tích tình hình các nước xã hội chủ nghĩa, sự 
phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, để ra nhiệm vụ của Đăng 
ta. Trung tong chỉ rõ cần nhận rõ nguyên nhân sâu xa 
dẫn đến khủng hoảng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa Đông Âu là do việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã 
hội còn một số nhược điểm và khuyết điểm: cải tạo xã hội 
chủ nghĩa nóng vội, hình thức sở hữa thiếu đa dạng; cơ 
chế quản lý tập trung nặng về hành chính mệnh lệnh và 
bao cấp; phú nhận hoặc coi nhẹ kinh tế hàng hóa; hệ 
thống chính tri tập trung quan liêu làm suy yếu nền đân 
chủ xã hội chủ nghĩa và mối liên hệ giữa Đăng với nhân 
đân...; những nhược điểm và khuyết điểm của mô hình nói 
trên kéo đài quá lâu và ngày càng nặng nề, cộng với nhiều 
sai lầm khác ở nước này hay nước khác tích tụ dẫn đến 
khủng hoảng nói trên. Hai nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 
khủng hoảng: Một là, những quan điểm, khuynh hướng 
sai lầm, hữu khuynh của một sế người lãnh đạo Liên Xô 
trong quá trình cải tổ. ffai là, các thế lực đế quốc và phần 


268 


Zalo: 0912 447 854 


động quốc tế triệt để khai thác những sai lầm, khó khăn 
của các nước xã hội chủ nghĩa để tăng cường can thiệp, 
phá hoại, thực biện “điễn biến hoà bình”. Cuộc khủng 
hoàng của các nước xã hội chủ nghĩa đã và đang tác động 
tiêu cực đến cách mạng nước ta, làm một số người hoài 
nghi đối với chủ nghĩa xã hội, giảm lòng tìn đối với Đảng 
và Nhà nước. Một số ít phần tử cơ hội, bất mãn đẩy mạnh 
hoạt động chống lại sự lãnh đạo của Đáng, đòi đa nguyên 
chính trị, đa đẳng, gây mất ổn định tình hình. Những 
người cộng sản Việt Nam cần rút ra những bài học cần 
thiết từ sự khủng hoảng đó, đổi mới nhận thức về mô hình 
và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; Đảng phải tích 
cực đổi mới, nâng cao trình độ lãnh đạo và sức chiến đấu 
của mình; cần cảnh giác và kiên quyết chống âm mưu, thủ 
đoạn “điển biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các 
thế lực thù địch. 

Từ năm 1990, Đảng và Nhà nước có những chủ 
trương đổi mới về quan hệ đối ngoại: “Tiếp tục mở rộng 
quan hệ đối ngoại theo phương châm thêm bạn, bớt thù, 
giữ vững hòa bình, để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 
Trước hết là bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Trung 
Quốc, Việt Nam ~ Hoa Kỳ; từng bước xây dựng quan hệ 
hữu nghị, hợp tác với các nước Đông Nam Á, thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước châu Âu. 
Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam là sớm tiến 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.50, tr.78. 


270 


Photokhoahoc@gmail.co 


hành những bước dầu tiên giải quyết bất đồng với các 
nước nhưng luôn kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyển và 
toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Để thực hiện chủ trương 
đó, từ tháng ð/1988, Việt Nam tuyên bế rút ð vạn quân 
và Bộ Tư lệnh quân tình nguyện ở Campuchia về nước và 
rút hết quân tình nguyện về nước vào tháng 9/1889, sớm: 
hơn một năm theo kế hoạch. 

Nhằm thực hiện đổi mới tư duy của Đẳng, Hội nghị 
Trung ương 6 (3/1989) và Hội nghị Trung ương 8 
(3/1990) tập trung giải quyết những vấn để cấp bách 
trong công tác xây dựng Đảng! Điểm nổi bật là đổi mới 
tư duy, nhất là tư duy kinh tế; tăng cường công tác 
nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm 
nhằm phục vụ thiết thực việc đổi mới tư duy, cụ thể hóa 
kịp thời, đúng đắn các nghị quyết của Đảng trên mọi 
lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đổi mới 
công tác giáo dục chính tri, tư tưởng; tăng cường công 
tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu 
của công cuộc đổi mới. Nâng cao chất lượng đẳng viên và 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đẳng. Đối mới và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quần 
chúng, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với 
nhân dân là phân tố quyết định thắng lợi của công cuộc 


đổi mới và toàn bộ sự nghiệp cách mạng. 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.49, tr.2G1. 


Zalo: 0912 447 854 


b) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VĨI và Cương 
lĩnh xây dựng đất nưác trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội 

Đất nước sau hơn 4 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 
tình hình eø bản ổn định nhưng chưa ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội. Công cuộc đổi mới còn nhiều hạn 
chế, còn nhiều vấn để kinh tế - xã hội nóng bóng chưa 
được giải quyết, 

Đại hội lần thứ VH của Đăng họp tại Hà Nội từ ngày 
24 đến ngày 27/6/1991. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu, thay 
mặt cho trên 2 triệu đang viên cả nước. Ngoài các văn 
kiện chính, điểm mới nổi bật của Đại hội VII là thông 
qua hai văn kiện quan trọng: Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến 
lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. 
Đại hội đã bầu 146 ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị 
gầm 13 ủy viên; đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí 
thư của Đảng. 

Đại hội VÍI khẳng định nền kinh tế bước đầu chuyển 
biến tích cực, hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản 
lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Lạm 
phát năm 1988 là 398,3%, đến năm 1990 giảm còn 67,49%. 

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội được Đại hội VĨI thông qua (gọi tắt là 
Cương lĩnh năm 1991) đã tổng kết hơn 60 năm Đảng lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam; chỉ ra những thành công, 
khuyết điểm, sai lẫm và nêu ra năm bài học lớn: Một !à, 


272 


Photokhoahoc@gmail.co 


nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân đân. Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường 
đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn đân, đoần 
kết dân tộc, doàn kết quốc tế. Bốn là, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại. Năm là, sự lãnh dạo đúng 
đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. 

Cương lĩnh đã khái quát xu thế phát triển của thế 
giới, đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam; nêu rõ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân đân ta 
xây dựng là một xã hội có sấu đặc trưng cơ bản: “Do nhân 
đân lao động làm chủ. Có một nền kinh tế phát triển cao 
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu 
về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Có nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. Con người được giải phóng khỏi 
áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo 
lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều 
kiện phát triển toàn diện cá nhân. Các đân tộc trong nước 
bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Có 
quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước 
trên thế giới”). 

Cương lĩnh nêu ra bảy phương hướng lớn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ià: 1) Xây dựng nhà nước xã hội chủ 


nghĩa. 2) Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tận, Sảd, 
t.51, tr.134. 


273 


.Zalo: 0912 447 854 


đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển một 
nền nồng nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm. 3} 
Thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. 4) 
Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước. 5) Tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa 
làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức 
Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tỉnh thần 
xã hội. 6) Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. 
7) Thực hiện hai nhiệm vị chiến lược xây đựng và bảo vệ 
Tổ quốc. 

Cương lĩnh chỉ rõ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta là một quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường 
với những định hướng lớn về chính sách kinh tế, xã hội, 
quốc phòng - an ninh, đối ngoại. “Mục tiêu tổng quát 
phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là xây dựng xong 
về cơ bản những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, với 
kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư tưởng, văn hóa 
phù hợp, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ 
nghĩa phồn vinh”!, 

Cương lĩnh nêu rõ quan điểm về xây dựng hệ thếng 
chính trị, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân 
dân, đo nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Mặt trận Tổ 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd, 
+.B1, tr.136. 


274 


Photokhoahoc@gmail.co 


quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân đân. Trong hệ thống 
chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận và là 
tổ chức lãnh đạo hệ thống đó. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nến tảng tư tƯỜỞNG, 
kim chỉ nam cho bành động, lấy tập trung dân chủ làm 
nguyên tắc tổ chức cơ bản. Xây dựng Đẳng trong sạch, 
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, 

Cương lĩnh năm 1991 đã giải đáp đúng đắn vấn để cơ 
bản nhất của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội; đặt nền tảng đoàn kết, thống nhất 
giữa tư tưởng với hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp 
đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. 

Đại hội VI lần đầu tiên thông qua Chiến lược ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, trong đồ xác 
định mục tiêu tổng quát đến năm 2000 là ra khỏi khủng 
hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt 
gua tình trạng nước nghèo và kém phát triển. GDP năm 
2000 tăng gấp đôi so với năm 1990. Quan điểm chỉ đạo 
của Chiến lược: Phát triển kinh tế - xã hội theo con đường 
củng cố độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta là quá trình thực hiện dân giàu, nước mạnh, tiến 
lên hiện đại trong một xã hội nhân dân làm chủ, nhân ất, 
có văn hóa, có kỷ cương, xóa bỏ áp bức, bất công, tạo điều 
kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc. Phát triển nền kinh tế bàng hóa nhiều thành phần, 
với nhiều dạng sở hữu và hình thức tổ chức kinh doanh, 
vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà 
nước. Mục tiêu và động lực chính của sự phát triển là vì 


275 


Zalo: 0912 447 854 


con người, do con người, giải phóng sức sản xuất, khởi dậy 
mọi tiểm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động và 
của cả cộng đồng dân tộc, động viên và tạo điều kiện cho 
mọi người Việt Nam phát huy ý chí tự lực tự cường, cần 
kiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quếc, ra sức làm giàu cho 
mình và cho đất nước. Mọi người được tự do kinh doanh 
theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập 
hợp pháp. 

Tổng kết bài học bước đầu qua 5 năm đổi mới: Một 
là, phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá 
trình đổi mới, kết hợp sự kiên định về nguyên tắc và 
chiến lược cách mạng với sự linh hoạt trong sách lược, 
nhạy cảm nắm bắt cái mới. Hai là, đổi mới toàn điện, 
đồng bộ và triệt để, nhưng phải có bước đi, hình thức và 
cách làm phù hợp. Ba ià, phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần đi đôi với tăng cường vai trò quản lý 
của Nhà nước về kinh tế, xã hội. Bốn ià, tiếp tục phát 
huy sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhưng phải 
được lãnh đạo tốt, có bước đi vững chắc phù hợp. Năm 
là, trong quá trình đổi mới phải quan tâm dự báo tình 
hình, kết hợp phát hiện và giải quyết đúng đắn những 
vấn để mới nảy sinh trên tỉnh thần kiên định thực hiện 
đường lối đối mới. 

Tại Đại hội VII, lần đầu tiên Đảng giương cao ngọn 
cờ tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định: “Đẳng Cộng 
sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành 
động, tiếp thu tỉnh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân 


276 


Photokhoahoc@sgmail.cö 


Zalo: 


loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của 
đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách 
mạng đúng đấn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của 
nhân dân”. 

Đại hội VII tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới toàn 
điện và bước đầu triển khai thực hiện Cương lĩnh và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu tổng quát 
của 5 năm 1991 - 1995 là vượt qua khó khăn thủ thách, ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định 
chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội, đưa rước ta 
cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoàng. 

Đại hội VII của Đẳng là “Đại hội của trí tuệ - đối mới, 
dân chủ - ký cương - đoàn kết, đã hoạch định con đường 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của Việt 
Nam. Sau Đại hội, toàn Đẳng, toàn dân đã sôi nổi thảo 
luận và tại kỳ họp thứ 11 (4/1992), Quốc hội đã thông qua 
Hiến pháp năm 1992. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI, trong những năm 
1991 - 1995, Ban Chấp hành Trung ương đã họp nhiều 
lần, chỉ đạo tiếp tục đổi mới toàn điện, trong đó nổi bật 
trên những lĩnh vực chủ yếu: 

Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu và có cách 
nhìn toàn điện, trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng 
nông nghiệp, nông thôn nước ta qua những năm đầu đổi 
mới, Hội nghị Trung ương ð khóa VITI đã ban hành Nghị 


1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.51, tr.208-209., 


277 
0912 447 854 


quyết số 05-NQ/TW ngày 10/6/1993 tiếp tục đối mới và 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đã để ra các chính 
sách đối với nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Trung 
ương xác định ba mục tiêu chủ yếu là: 1) Xây dựng nông 
thôn mới có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa phong 
phú, lành mạnh, có cơ sở hạ tâng vật chất và xã hội đáp 
ứng được những nhu cầu cơ bản của nông đân, có hệ 
thống chính trị vững mạnh; 2) Phát buy dân chủ, bảo 
đảm công bằng xã hội; 3) Tăng cường đoàn kết và ổn định 
chính trị, giữ vững trật tự xã hội, củng cố vững chắc quốc 
phòng, an nình. Điểm mới trong chủ trương này của 
Đẳng là đề ra các quan điểm, nhiệm vụ xây dựng, phát 
triển nông nghiệp, nông thên toàn diện, khơi đậy mọi 
tiềm năng, nội lực của nông dân. Trung ương đã đưa ra 
quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp 
tục đổi mới, xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông 
thôn toàn điện. 

Hội nghị Trung ương 7 khóa VH (7/1994) chủ trương 
phát triển công nghiệp, công nghệ và xây dựng giai cấp 
công nhân trong giai đoạn mới. Mục tiêu lâu đài của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một 
trước công nghiệp có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, có cơ 
cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với 
trình độ phát triển của sức sản xuất, mức sống vật chất và 
tình thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình. Cần xây dựng 


".. „ * vui kè. .. AI UƯÀ . 
g1a1 cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về giai 


273 


Photokhoahoc@gmail.co 


cấp, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn 
và tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công 
nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả 
cao, vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đẳng, quản lý của Nhà nước, 
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân đân trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Trung ương đã chỉ ra các nhiệm vụ 
và giải pháp tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
xây đựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới. 

Kết quả, sau Š năm 1991 - 1995, nhiều mục tiêu chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm đã hoàn thành vượt mức, GDP 
đạt 8,2% (kế boạch là 5,5 - 6,5%); đã bắt đầu có tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế, Lạma phát từ mức 67,1% năm 1991 
giảm xuống còn 12,7% năm 1995. Nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự 
quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
tiếp tục được xây dựng. 

Sau Đại hội VI, tình hình thế giới diễn biến phức tạp; 
đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách 
thức mới. Hội nghị Trung ương 3 (6/1992) đã thảo luận và 
đưa va ba quyết sách quan trọng, đúng dắn về củng cố 
quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, đổi mới 
và chỉnh đến Đẳng. 

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là 
nhiệm vụ chung của toàn Đẳng, toàn đân và toàn quân, 


trong đó các lực lượng vũ trang gầm Quân đội nhân dân và 


278 


Zalo: 0912 447 854 


Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trong tình hình 
mới, phải phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, truyển 
thống cách mạng, để cao cảnh giác, kiên quyết chống lại 
những âm mưu, thú đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thà dịch, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng 
toàn dân, thế trận an ninh nhân đân, xây dựng các lực 
lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định 
chính trị, bảo vệ độc lập chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ 
của đất nước. 

Đảng, Nhà nước chủ trương mở rộng, đa đạng hóa và 
đa phương hóa quan bệ đối ngoại cả về chính trị, kinh tế, 
văn hóa và khoa học - kỹ thuật, cả về Đảng, Nhà nước và 
các đoàn thể nhân đân, các tổ chức phi chính phủ, trên 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình 
đẳng và cùng có lợi, bảo vệ và phát triển kinh tế, gìn giữ 
và phát huy những truyền thống và bản sắc tốt đẹp của 
nền văn hóa đân tộc. 

Những chủ trương trên đã góp phần giữ vững ổn định 
chính trị, độc lập chủ quyền và môi trường hòa bình của 
đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ 
đốt ngoại, phá thế bị bao vây cấm vận, tạo điểu kiện 
thuận lợi cơ bản cho công cuộc đổi mới. Từ tháng 11/1991, 
Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, từng 
bước khôi phục và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác 
nhiều mặt; tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc 
biệt với Lào; xây dựng quan hệ tốt với Camapuchia; phát 


280 


triển quan hệ với các nước trong khu vực, trở thành 
thành viên đầy đủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
ngày 28/7/1995 (ASBAN) và thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 11/7/1995. Đến cuối năm 1995, 
Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 160 nước, quan hệ 
thương mại quốc tế buôn bán với trên 100 nước... Các 
công ty của hơn 50 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư trực 
tiếp vào Việt Nam. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế 
dành cho Việt Nam viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay 
để phát triển. Ngày 28/7/1994, Việt Nam phê chuẩn tham 
gia Công ước về Luật biển năm 1989 của Liên hợp quốc. 
Hội nghị Trung ương 3 (6/1999) lần đầu tiên đưa ra 
chủ trương tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đẳng! Mục tiêu đổi 
mới và chỉnh đến Đẳng là nhằm nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng, phò hợp với yêu cầu 
khách quan của cách mạng nước ta trong tình hình mới, 
làm trong sạch đội ngũ cần bộ, đảng viên, bảo đâm thực 
hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị do Đại hội VI đề 
ra, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế, làm cho dân 
giàu, nước mạnh, giữ vững ổn định chính trị. Nguyên tắc 
đổi mới và chỉnh đốn Đẳng là quán triệt và vận dụng sáng 
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên 
trì đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường vai trò lãnh đạo của Đáng, thực hiện đúng các 


1. Xera Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, 
Sđd, t.52, tr.188. 


281 


Photokhoahoc@gmail.coml - Zalo: 0912 447 854 


nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, củng cố mối liên hệ 
mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Yêu cầu và phương 
châm đổi mới, chỉnh đốn Đảng: xây dựng Đảng về chính 
trị và tư tưởng; chỉnh đến Đẳng về tổ chức, tạo bước 
chuyển biến quan trọng về công tác cán bộ; đổi mới và 
tăng cường công tác đân vận; tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đẳng. 

Để xây dựng Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa, 
tăng cường cùng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất, ngày 
17/11/1998, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW 
về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Đân tộc 
thống nhất, nhấn mạnh đại đoàn kết lấy mục tiêu chung làm 
điểm tương đồng, vì lợi ích chung của dân tộc; cùng nhau xóa 
bỏ định kiến, mặc cảm, hận thờ, hướng về tương lai. 


©) Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đẳng 


Trước sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thế 
giới và trong nước, lần đầu tiên Đảng tổ chức Hội nghị 
giữa nhiệm kỳ (1/1994). Hội nghị khẳng định, đổi mới là 
sự nghiệp khó khăn, chưa có tiền lệ, song Đảng đã 
mạnh đạn tìm tồi và giành thắng lợi quan trọng. Điều cơ 
bảm có tính chất quyết định nhất là Đẳng ta đã giữ vững 
vai trò lãnh đạo duy nhất, nêu cao tỉnh thần độc lập tự 
chủ và sắng tạo, có đường lối, chính sách phù hợp với 
quy luật và thực tiễn Việt Nam, phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, mổ rộng 
hợp tác quốc tế, 


282 


Photokhoahoc@gmail.co 


Zalo: 


Cùng với việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại 
hội VII và bầu bổ sung 20 ủy viên Trung ương Đảng, 
nhận thức mới của Hội nghị giữa nhiệm kỳ là chỉ rõ 
những thách thức lồn và những cơ hội lớn. Hội nghị chỉ 
tõ các nguy ©ở: nguy cơ tụt hậu xa hơn về lạnh tế so với 
nhiều nước trong khu vực và trên thế giới do điểm xuất 
phát thấp, nhịp độ tăng trưởng chưa cao và chưa vững 
chắc, lại phải đi lên trong môi trường cạnh tranh gay gắt; 
nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa nếu không khắc 
phục được những lệch lạc trong chủ trương, chính sách 
và chỉ đạo thực hiện; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ 
quan liêu; nguy cơ “điễn biến hòa bình” của các thế lực 
thù địch. Các nguy cơ đó có liên quan mật thiết với nhau, 
tác động lẫn nhau. 

Song, Hội nghị cũng khẳng định: Đảng ta có đường 
tối đúng đắn, đoàn kết nhất trí, nhân dân ta cần cò, 
thông mình, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh và ý chí 
cách mạng kiên cường, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, 
các lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với sự 
nghiệp cách mạng của Đăng và nhân dân, những thành 
tựu của công cuộc đổi mới đang tạo ra thế và lực mới, sự 
phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật, xu thế 
mổ rộng quan hệ hợp tác phát triển trên thế giới và 
khu vực mang đến cho chúng ta thêm những nguồn lực 
quan trọng. 

Trong văn kiện Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VH của 
Đảng lần đầu tiên khẳng định xây dựng Nhà nước pháp 


283 
0912 447 854 


quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân. Hội nghị Trung ương 8 (1/1995) đã cụ thể hóa một 
bước chủ trương đó và chủ trương tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, cải cách một bước nền hành chính nhà nước'. Nhận 
thức mới của Đảng là: Xây dựng Nhà nước pháp quyển xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân đân, vì 
nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Quyển lực nhà 
nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền 
lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, 
đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội, kết 
hợp biện pháp hành chính với giáo dục tư tưởng, nâng 
cao dân trí, kết hợp sức mạnh của pháp luật với sức 
mạnh của quần chúng. 

Với quan điểm coi con người là nhân tố quyết định, là 
động lực to lớn nhất, là chủ thể sáng tạo mọi nguồn của cải 
vật chất và tình thần của xã hội; coi hạnh phúc của con 
người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của Đảng, Hội nghị 
Trung ương 4 đã ban hành 5 nghị quyết: về tiếp tục đổi mới 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về một số nhiệm vụ văn hóa, 
văn nghệ những năm trước mắt; về những vấn đề cấp bách 
của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; về 
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình; về công tác 


1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, 
5ảd, t.Bá, tr.161. 


284 


Photokhoahoc@gmail.co 


thanh niên trong thời kỳ mới. Các nghị quyết trên cho thấy 
quan điểm cách mạng và nhân văn của Đảng: Tất cả là do 


con người, tất cả vì hạnh phúc con người, 


2. Tiếp tục công cuộc đổi xmới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ 
năm 1998 đến nay) 


a) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VĂI và bước 


đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp 
tại Hà Nội từ ngày 28/6 đến ngày 1/7/1996, trong bối 
cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ phát triển 
với trình độ cao hơn, chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào 
thoái trào. Sau 10 năm đổi mới, nhân đân Việt Nam đã 
giành được những thắng lợi bước đầu về kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, phá được thế bị 
bao vây, cô lập. Tuy vậy, nước ta vẫn là nước nghèo, kém 
phát triển, xã hội còn nhiều tiêu cực và nhiều vấn đề 
phải giải quyết: 

Dự Đại hội có 1.198 đại biểu, thay mặt cho hơn 2,1 
triệu đảng viên trong cả nước, Đại hội đã thông qua các 
văn kiện chính trị quan trọng, bầu đồng chí Đễ Mười tiếp 
tục làm Tổng Bí thư. Báo cáo chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương tại Đại hội VII đã bổ sung đặc trưng 
tổng quát về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam là: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
mình, nêu bật những vấn đề trọng tâm sau: 


285 


.Zalo: 0912 447 854 


Tổng kết 10 năm đối mới (1986 - 1996), đất nước thu 
được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. 
Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng 
một số mặt còn chưa vững chắc. Con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn. Nhiệm vụ 
để ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn 
bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho 
phép chuyển sang thời kỳ mới: đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. “Xét trên tổng thể, việc 
hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới những năm 
qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tuy trong quá trình thực hiện có một số khuyết 
điểm, lệch lạc lớn và kéo đài dẫn đến chệch hướng ở lĩnh 
vực này hay lĩnh vực khác, ở mức độ này hay mức độ 
khác”. Đại hội nêu ra sấu bài học chủ yếu gua 10 năm 
đổi mới: Một là, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới; nắm vững bai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai ià, 
kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới 
chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời 
từng bước đối mới chính trị. Ba là, xây dựng nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảd, 
t.55, tr.356. 


286 


Photokhoahoc@gmail.co 


kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường 
sinh thái. Bốn là, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn 
kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả dân tộc. Năm 
là, mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng 
hộ và giúp đỡ của nhân đân thế giới, kết hợp sức mạnh 
của đân tộc với sức mạnh thời đại. Sáu là, tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đẳng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ 
then chốt. 

Quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa trong thời kỳ 
mới gồm các nội đụng: 1) Giữ vững độc lập, tự chủ, đi đôi 
với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa đạng hóa 
quan hệ đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính 
đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài. 2) Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn đân, của 
mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai 
trò chủ đạo. 3) Lấy việc phát huy nguồn lực con người là 
yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. 4) 
Khoa học và công nghệ là động hực của công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; kết hợp công nghệ truyền thống với công 
nghệ hiện đại, tranh thủ ởi nhanh vào hiện đại ở những 
khâu quyết định. ð) Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu 
chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển, lựa chọn 
dự án đầu tư và công nghệ. 6) Kết hợp kinh tế với quốc 
phòng và an ninh. 

Xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ đẩy 
maanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vấn đề có 
ý nghĩa quyết định hàng đầu. Đảng phải tiếp tục tự đổi 


287 


Zalo: 0912 447 854 


mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của mình, khắc phục cho được các biểu 
hiện tiêu cực và yếu kém. Cần phải giữ vững và tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân của Đẳng; nâng cao 
bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cân bộ, đảng 
viên; củng cố Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên 
tắc tập trung đân chủ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; 
nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đăng; tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo của Đảng và đổi mối công tác 
kiểm tra và kỷ luật của Đẳng. 

Đại hội VĨH đánh dấu bước ngoặt của Đẳng, đưa đất 
nước sang thời kỳ mới, dấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu 
mạnh, xã hội công bằng, văn mình theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

Bau Đại hội VI, Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
họp nhiều lần, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng 
tâm, nổi bật là: 

Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát 
huy tối đa nội lực, nâng cao biệu quả hợp tác quốc tế, ra 
sức cần kiệm, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh của nền 
kinh tế. Cần kiệm để công nghiệp hóa, khắc phục xu 
hướng chạy theo “xã hội tiêu dùng”. Tập trung xây dựng 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
quan tâm xây dựng quan hệ sản xuất, từng bước quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. Hướng mạnh về xuất khẩu, nhưng 
không được coi nhẹ sản xuất và thị trường trong nƯỚc. 
Thực hiện cơ chế thị trường, nhưng Nhà nước phải quản lý 


288 


Photokhoahoc@gmail.co 


alo: 


và điều tiết theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển 
kinh tế phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội. 

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Thúc đẩy sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu đầu tư. 
Phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hợp tác hóa, dân chủ hóa. 
Đẩy mạnh đổi mới, phát triển và quản lý có hiệu quả các 
loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới và lành mạnh 
hóa hệ thống tài chính - tiển tệ; thực hành triệt để tiết 
kiệm. Tích cực giải quyết việc làm và xóa đới, giảm 
nghèo. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đăng, 
quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của 
nhân đân về kinh tế - xã hội, 

— Với các chủ trương trên về kính tế, nước ta đã vượt 
qua khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực từ 
tháng 7/1997. Đến năm 2000, kinh tế đất nước tăng 
trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình 
quân hằng năm 7%. Nông nghiệp phát triển liên tục, đặc 
biệt là sản xuất lương thực. Giá trị sản xuất công nghiệp 
bình quân hằng năm tăng 13,5%. Các ngành dịch vụ, xuất 
khẩu và nhập khẩu đều phát triển. Năm 2000, các chỉ tiêu 
chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. 

Công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có những tiến bộ 
quan trọng, nhưng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém. 
Hội nghị Trung ương 3 khóa VI đã thông qua Nghị 
quyết số 03-NQ/HNTW ngày 18/6/1997 về phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước 


289 


0912 447 854 


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững 
mạnh; trong đó, nhấn mạnh ba yêu cầu lớn: Một là, tiếp tục 
phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyển làm chủ của nhân 
dân qua các hình thức dân chủ đại diện và đân chủ trực 
tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ nhà nước. 
Hai là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả; cần bộ, công chức nhà nước thật 
sự là công bộc, tận tụy phục vụ nhân dân. Ba iä, tăng cường 
sự lãnh đạo của Đăng đối với Nhà nước. Nhiệm vụ và giải 
pháp lớn được Đảng đề ra trong Nghị quyết là: mở rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyển làm chủ của nhân 
dân trong xây dựng và quản lý nhà nước; nâng cao chất 
lượng hoạt động và kiện toàn tổ chức Quốc hội; tiếp tục cải 
cách nền hành chính nhà nước; cải cách tư pháp; tăng 
cương sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 

Về công tác cán bộ, Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, biện đại hóa đất nước được thông 
qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIIT, trong đó, Đảng 
chủ trương: xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất 
và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu, Tiêu chuẩn chủ yếu của cán bộ 
là: Có tính thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân 
dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước. Cần kiệm liêm 
chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. 


290 


Photokhoahoc@gmail.c 


Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, 
được nhân đân tín nhiệm. Có trình độ hiểu biết về lý luận 
chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, 
đủ năng lực và sức khỏe. Các tiêu chuẩn đó quan hệ mật 
thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, lấy đức là gốc. 

Hội nghị Trung ương 4 khóa VHI (12/1997) bầu đồng 
chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. 

Thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng, Hội 
nghị Trung ương 6 (lần 2) (2/1999) đã đề ra Nghị quyết số 
10-NQ/TW ngày 2/2/1999 về một số vấn để cd bản và cấp 
bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Trong đó 
yêu cầu: tăng cường sự thống nhất trong Đẳng về nhận 
thức, ý chí và hành động, kiên trì đấu tranh đẩy lùi bốn 
nguy cơ; đẳng viên phải nói và làm theo nghị quyết, thực 
hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà 
nước; kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc sau: 
độc lập dân tộc gắn liển với chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa 
Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản 
Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 
không chấp nhận “đa nguyên, đa đáng” Nhà nước Việt 
Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản 
trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong 
sắng của giai cấp công nhân. 

Nhằm tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy 
của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ số, Hội nghị 


29: 


Zalo: 0912 44/7 854 


Trung ương 7 khóa VIII (8/1999) đã xác định rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ và tổ chức các ban của Đảng ở các cấp; cãi 
tiến cách làm việc của các cơ quan của Quốc hội, của 
Chính phủ và chính quyền địa phương; chỉ đạo và sắp xếp 
tổ chức của hai ngành kiểm sát và toà án; xây dựng quy 
chế làm việc, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận 
và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Trước tình hình mất dân chú xây ra nghiêm trọng Ở 
một số địa phương, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 
30-CT/TW ngày 18/2/1998 về xây dựng và thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sau đó, Chính phủ, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính 
trị đã phối hợp ban hành Quy chế dân chủ ở các loại 
hình tổ chức cơ sở, ở xã, phường, thị trấn, ở các cơ quan, 
đơn vị và trên các lĩnh vực trên cả nước. 

Để đáp ứng yêu cầu tạo nguồn nhân lực có chất lượng 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
Hội nghị Trung ương 3 khóa VIHĩ (12/1996) đã ban hành 
hai nghị quyết, đó là: 

- Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về 
định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến 
năm 2000 đã xác định quan điểm: nhiệm vụ và mục tiêu 
cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng con người là những 
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa 
“chuyên”; giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong phát 
triển giáo dục - đào tạo; coi giáo dục - đào tạo là sự nghiệp 


Nó ` Ki ` h¿ ` ` ^ + `. 
của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; mọi người 


292 


Photokhoahoc@gmail.c 


đi học, học thường xuyên, học suốt đời; kết hợp giáo dục 
nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, tạo nên 
môi trường giáo dục lành mạnh ở mọi nơi, trong từng cộng 
đồng, từng tập thể; phát triển giáo dục - đào tạo gắn với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, những tiến bộ khoa 
học - công nghệ và củng cố quốc phòng, an ninh. 

- Nghị quyết số 02-NG/HNTW ngày 24/12/1996 về 
định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ 
đến năm 2000 với quan điểm chỉ đạo của Đẳng là: Vận 
dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênm, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa những giá trị văn hóa truyền 
thống của dân tộc, tiếp thu tỉnh hoa trí tuệ của nhân loại, 
đi sâu điều tra, nghiên cứu thực tế, tổng kết sâu sắc quá 
trình đổi mới đất nước. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng 
các thành tựu khoa học và công nghệ trong tất cả các 
ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý và quốc 
phòng - an ninh. Nâng cao năng lực nội sinh, xây dựng, 
phát triển tiểm lực khoa học và công nghệ của nước nhà, 
từng bước hình thành nẩn khoa học và công nghệ hiện đại 
của Việt Nam. 

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao 
động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ 
nước của cộng đồng các đân tộc Việt Nam, là kết quả giao 
lưu và tiếp thu tĩnh hoa của nhiều nền văn mình thế giới. 
Văn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, đã góp phần 
quyết định vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta 
trong sự nghiệp đổi mới. Hội nghị Trung ương 5 khóa VI 


Zalo: 0912 44/7 854 


đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 về 
. xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc, với quan điểm: Văn hóa là nền 
tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và phát 
triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, vì xã hội công 
bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Nền văn 
hóa mà chúng ta xây đựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm 
đà bản sắc đân tộc. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội 
dung cốt lõi là lý tưởng độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội 
theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm 
mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển 
phong phú, tự do, toàn điện của con người trong mối quan 
hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự 
nhiên. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả 
trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển 
tải nội dung. Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bển 
vững, những tỉnh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh 
đựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý 
chí tự cường dân tộc, tỉnh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng 
gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - Tổ quốc; lòng nhân 
ái, khoan dụng, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, 
sáng tạo trong lao động; sự tỉnh tế trong ứng xử, tính giản 
đị trong lối sống... Bảo vệ bản sắc đân tộc phải gắn kết với 
mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc văn hóa các 
dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liển với chống 
lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ. 


294 


Photokhoahoc@gmail.co 


Nền văn hóa Việt Nam là nên văn hóa thống nhất 
trong đa đạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 54 dân 
tộc sống trên đất nước ta đều có những giá trị và bản sắc 
văn hóa riêng, bổ sung cho nhau, làm phong phú nến văn 
hóa Việt Nam. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự 
nghiệp của toàn dân do Đăng lãnh đạo, trong đó đội ngũ 
trí thức giữ vai trò quan trọng. Văn hóa là rnột mặt trận, 
xây đựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách 
mạng lâu đài, đồi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên 
tĩì, thận trọng. Kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ thói hư tật 
xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi sự lợi dụng văn 
hóa để thực hiện “diễn biến hòa bình”. 

Mười nhiệm vụ cụ thể xây dựng và phát triển văn hóa 
là: Xây dựng con người Việt Nam; xây dựng môi trường 
văn hóa; phát triển sự nghiệp văn học - nghệ thuật; bảo 
tên và phát huy các đi sản văn hóa; phát triển sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ; phát triển ổi 
đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng; bảo tên, 
phát huy và phát triển văn hóa các đân tộc thiểu số; chính 
sách văn hóa đối với tôn giáo; củng cố, xây dựng và hoàn 
thiện thể chế văn hóa; mỏ rộng hợp tác quốc tế về văn hóa. 

Nghị quyết Trung ương ð khóa VIII được coi như 
tuyên ngôn văn hóa của Đảng trong thời kỳ thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó, phong trào thị đua 
“Toàn đân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” được 
phát động rộng rãi trên cả nước, trên nhiều nh vực góp 
phần làm chuyển biến phong phú thêm đời sống tỉnh 
thần toàn xã hội. 


295 


Zalo: 0912 447 854 


b) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ÏX, tiếp tục thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng họp tại 
Hà Nội, từ ngày 19 đến ngày 22/4/2001, là Đại hội mổ đầu 
thế kỷ XXI, cách mạng khoa học và công nghệ, lĩnh tế trì 
thức, toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. San sự kiện ngày 
11/9/2001 ở Mỹ, một số nước lớn đã lợi dụng cuộc chiến 
cbống khủng bế để tăng cường can thiệp vào công việc nội 
bộ của nhiều nước. Khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái 
Bình Dương trở thành khu vực phát triển kinh tế năng 
động nhưng tiểm ấn những nhân tố gây mất ổn định. Sau 
15 năm đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng, tạo thế và lực mới nhưng nền kinh tế phát triển 
chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Chỉ tiêu 
tăng trưởng kinh tế bình quân trong ð năm mà Đại hội VI 
đề ra là 9 - 10% đã không đạt. Các nguy cơ mà Hội nghị 
giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đẳng (1/1994) đã nêu ra vẫn 
là những thách thức lồn của cách mạng nước ta. 

Dự Đại hội LX có 1.168 đại biểu, thay mặt cho hơn 9,9 
triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội đã thông qua các 
văn kiện chính trị quan trọng, trong đó có Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010; xác định rõ 
những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại 
hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa IX gồm 150 
ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung 
ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 15 đồng chí và Ban Bí thư 
gồm 9 đồng chí; đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm 
Tổng Bí thư của Đảng. 


296 


Photokhoahoc@gmail.co 


Zalo: 


Thế kỹ XX ghi đậm trong lịch sử loài người ba dấu ấn 
cực kỳ sâu sắc: Khoa học và công nghệ tiến nhanh chưa 
từng thấy; điễn ra hai cuộc chiến tranh thế giới đẫm mu; 
đầu thế kỷ, phong trào cách mạng phát triển rộng trên 
toàn thế giới, cuối thế kỷ, chủ nghĩa xã hội hiện thực tạm 
thời lâm vào thoái trào. Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế 
kỷ của những biến đổi to lớn, thế kỷ của những chiến công 
và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại: Đáng Cộng sản 
Việt Nam ra đời mỏ ra bước ngoặt của cách raang Việt Nam; 
thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc 
thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng 
lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng 
bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Kết quả thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xẽ hội đến năm 2000 đã đưa “tổng sản phẩm 
trong nước năm 2000 tăng hơn gấp đôi so với năm 1990””. 
Đại hội đã để ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2001 - 2010 với mục tiêu tổng quát là đưa nước ba ra 
khổi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 
2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại; tiếp tục đưa GDP năm 2010 lên gấp đôi so 
với năm 2000. 

Đại hội khẳng định những bài học đổi mới do các Đại 
hội VI, VH, VIH của Đảng nêu lên vẫn cồn có giá trị lớn, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.60, tr,1 18. 
297 
0912 44/7 854 


nhất là những bài học: Trong quá trình đổi mới phải kiên 
trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền 
tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hề Chí Minh. Đổi 
mới phải đựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân đân, phù 
hợp với thực tiễn, luôn luôn sáng tạo. Đổi mới phải kết hợp 
sức raạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đường lối đúng 
đấn của Đẳng là nhân tố quyết định thành công của sự 
nghiệp đổi mới. 

Đăng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước 
Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tắng 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. “Tư 
tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện 
và sâu sắc về những vấn để cơ bản của cách mạng Việt 
Nam, là kết quả sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế 
thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của đân 
tộc, tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại, Tư tưởng Hồ 
Chí Minh soi dường cho cuộc đấu tranh của nhân đân ta 
giành thắng lợi, là tài sản tỉnh thần to lớn của Đẳng và 
đân tộc ta. Khẳng định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tẳng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động là bước phát triển quan trọng trong nhận 
thức và tư duy lý luận của Đảng ta. 

Con đường phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội của 
nước ta là bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sảd, 
t.60, Lr.139. 


2988 


Photokhoahoc@gmail.co 


việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiến 
trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, nhưng tiếp thu, kế 
thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được đưới chế 
độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để 
phát triển nhanh lực lượng sẵn xuất, xây dựng nền kinh 
tế hiện đại. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, bẻ qua chế độ tư bản chủ 
nghĩa là sự nghiệp rất khó khăn, phức tạp, cho nên phải 
trải qua một thời kỳ quá độ lâu đài với nhiều chặng 
đường, nhiều hình thức tế chức kinh tế, xã hội có tính chất 
quá độ. Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức sở hữu 
về tư liệu sản xuất, nhiều thành phần kinh tế. 

Quan hệ các giai cấp, tầng lớp xã hội là quan hệ hợp 
tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp 
tác lâu đài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp hiện nay là thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng 
nước nghèo, kém phát triển; thực hiện công bằng xã hội, 
chống ấp bức, bất công; đấu tranh ngăn chặn và khắc 
phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá 
của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phổn vinh, nhân 
đân hạnh phúc. 

Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn 
kết toàn dân trên cơ sở liên mình giữa công nhân với nông 


dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi 


209 


alo: 0912 44/ 854 


TH TT TEEN TWHUNY 


ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiểm năng và 
nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội. 

Đảng, Nhà nước chủ trương thực hiện nhất quần và 
lâu dài nền kinh tế thị trường đỉnh hướng xã hội chủ 
nghĩa; coi đây là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta 
trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế 
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa; có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế, nhiều hình thức phân phối, chủ yếu phân 
phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời 
phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác 
vào sản xuất, kinh đoanh và phân phối thông qua phúc lợi 
xã hội. 

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc đân tộc, là nền tảng tỉnh thần của xã hội, vừa là mục 
tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tình thần của 
nhân dân; góp phần xây dựng coa người Việt Nam phát 
triển toàn điện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể 
chất, về năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân 
ái, khoan dưng, tôn trọng nghĩa tình, lối sống văn hóa, 
quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập 
tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ 
quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của 


Photokhoahoc@gmail.co 


các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, 
độc lập và phát triển. 

Đại hội lần thứ IX của Đẳng tiếp tục đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới, đánh dấu bước trưởng thành trong nhận 
thức về vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh, phát triển và cụ thể hóa Cương lĩnh 
chính trị năm 1991 của Đảng trong những năm đầu thế 
kỷ XXI. 

Các hội nghị Trung tương Đáng khóa IX đã chỉ dạo 
đổi mới toàn diện, nổi bật nhất là những nhiệm vụ trọng 
tâm sau: 

Đẳng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chủ trương, 
biện pháp tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước, đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy 
nhiên, doanh nghiệp nhà nước cũng còn những mặt hạn 
chế, yếu kém, có mặt rất nghiêm trọng. Hội nghị Trung 
ương 3 khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/PW 
ngày 24/9/2001 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Qua ð năm 1996 - 2001, kình tế tập thể mà nèng cốt 
là hợp tác xã kiểu mới dưới nhiều hình thức, trình độ khác 
nhau trong các ngành, lĩnh vực, nhất là trong nông 
nghiệp, nông thôn đã có đổi mới, đóng góp quan trọng vào 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, kinh 
tế tập thể còn nhiều mặt yếu kém, năng lực nội tại hạn 
chế; hiệu quả ít; kính tế tập thể chiếm tỷ trọng thấp trong 
GDP, chưa đủ sức đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Hội 
nghị Trung ương 5 khóa LX (3/2002) đã thống nhất nhận 


301 


alo: 0912 44/ 854 


thức về sự cần thiết phát triển kinh tế tập thể và chủ 
trương xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận 
lợi cho kinh tế tập thể phát triển, sửa đổi, bổ sung các cơ 
chế, chính sách; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước; 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của 
Tiên mình Hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể nhân đân đối với phát triển kinh tế tập thể. 

Qua 10 năm 1991 - 2001, kinh tế tư nhân - gồm kinh 
tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân, đã phát triển 
rộng lhấp trong cả nước, đóng góp quan trọng vào phát 
triển kinh tế. Tuy vậy, kinh tế tư nhân nước ta còn nhiều 
hạn chế, yếu kém như: quy mô nhỏ, vốn ít, công nghệ sản 
xuất lạc hậu, trình đệ quản lý kém, biệu quả và sức cạnh 
tranh yếu, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế hoạt 
động. Hội nghị Trung ương 5 (3/2002) đã thảo luận, thống 
nhất nhận thức, coi kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành 
quan trọng của nền kinh tế quốc đân. Phát triển kinh tế 
tư nhân là vấn đề chiến lược lâu đài trong phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Trung ương quyết định tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, 
khuyến khích và tạo điểu kiện phát triển kinh tế tư nhân. 

Sau khi Luật đất đai năm 1987 được ban hành, những 
đổi mới trong chính sách, pháp luật về đất đai đã đưa đến 
những kết quả tích cực, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy 
nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất đai còn nhiều hạn 
chế, yếu kém và nhiều vấn để bức xúc: Đất đai chưa được 
chuyển dịch hợp lý, hiệu quả sử dụng còn thấp. Tình trạng 
người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai và tình 


302 


Photokhoahoc@gmail.co 


hình khiếu kiện về đất đai diễn ra nghiêm trọng và phổ 
biến; việc thu hồi đất, đến bù giải toà mặt bằng thực biện 
hết sức khó khăn. Hội nghị Trung ương 7 khóa IX (3/2003) 
đã thống nhất nhận thức coi đất đai là tài nguyên quốc gia 
vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội 
lực và nguồn vốn to lớn của đất nước; quyền sử dụng đất 
là hàng hóa đặc biệt. Đất đai thuộc số hữu toàn đân do 
Nhà nước đại diện chủ sẻ hữu và thống nhất quản lý. 
Trung ương chủ trương tiếp tục đổi raới chính sách, pháp 
luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho 
các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng Ến định lâu 
đài hoặc có thời hạn theo pháp luật. Nhà nước không thừa 
nhận: việc đồi lại đất đã được Nhà nước giao cho cá nhân, 
tổ chức sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách 
đất đai. 

Qua 15 năm đổi mới, tình hình tư tưởng trong Đảng 
và trong nhân đân nhìn chung có nhiều mặt tích cực và 
tiêu cực đan xen nhau, trong đó mặt tích cực là cơ bản. 
Tuy vậy, mặt tiêu cực có lúc, cố nơi cũng rất nghiêm 
trọng, thực sự là nguy cơ tiểm ẩn, liên quan đến sự mất 
còn của Đảng, của chế độ. Hội nghị Trung ương 5 khóa iX 
(3/2002) đã để ra những nhiệm vụ chủ yếu của công tác 
tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình hình mới. Hội nghị 
nhấn mạnh, cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên 
cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tổ hơn lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường ởi lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, 


305 


alo: 0912 44/ 854 


giáo dục lý luận chính trị; chủ động tiến công, làm thất 
bại chiến lược “điễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật 
đổ của các thế lực thù địch. 

Qua 10 năm 1991 - 2001, công tác nghiên cứu tư 
tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan 
trọng, tuy vậy, việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ 
Chí Minh còn một số hạn chế, yếu kém. Ngày 27/3/2003, 
Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh 
nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn mới nhằm làm cho toàn Đăng, toàn dân, 
toàn quân nhận thức sâu sắc nguồn gốc, nội dung, giá trị, 
vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định và làm cho 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng 
giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tình thân của xã hội ta. 

Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về 
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, về đại 
đoàn kết toàn dân tộc, về dân tộc, tôn giáo, về Mặt trận 
và các đoàn thể nhân dân. Nhìn chung, khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trên nền tảng liên mình giai cấp công nhân 
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức được mở rộng 
hơn, là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội, giữ vững ổn đỉnh chính trị - xã hội của đất nước. 
Tuy nhiên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc chưa thật bền 
chặt và đứng trước những thách thức mới. Lòng tìn vào 
Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận nhân dân 
chưa vững chắc. Nguyên nhân là do đời sống nhân đân 
còn lthố khăn, mặt khác, những bất công xã hội và tình 
trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn khá phổ biến 


304 


Photokhoahoc@gmail.co 


và nghiêm trọng, kỷ cương phép nước nhiều lúc, nhiều 
nơi không nghiêm, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, trật 
tự an toàn xã hội còn phức tạp. Các vụ khiếu kiện đông 
người vẫn còn nhiều, có lúc, có nơi điẫn ra gay gắt. Việc 
tập hợp nhân dân vào Mặt trận và các đoàn thể, các tổ 
chức xã hội còn nhiều hạn chế. Trước tình hình đó, Hội 
nghị Trung ương 7 (3/2003) đã ban hành ba nghị quyết 
quan trọng: 

— ~ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình”. Nghị 
quyết khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối 
chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, 
động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo 
đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững 
độc lập, thống nhất của Tổ quếc, vì dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, đân chủ, văn mình làm điểm tương 
đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá 
khứ, thành phần, giai cấp, xây đựng tỉnh thần cổi mỏ, tìn 
cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Nghị quyết để cập 
toàn điện và tổng thể vấn để đân tộc ở nước ta, tập trung 
vào những nội dung chủ yếu và cấp bách của công tác dân 
tộc trong thời kỳ mới, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã 
hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp phán của 
các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; thực hiện đân chủ gắn 
liển với giữ gìn ký cương, chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tỉnh thần yêu 


05 


alo: 0912 44/ 854 


nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tình 
thần tự lực, tự cường xây dựng đất nước. 

- Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác 
dân tộc, khẳng định, trải qua các thời kỳ cách mạng, công 
tác dân tộc đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần 
quan trọng vào sự nghiệp cách mạng. chung của đất nước. 
Tuy nhiên, do tác động của tình hình thế giới và hoạt động 
của các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước, tình hình 
dân tộc ở nước ta có những diễn biến phức tạp hơn. Cần 
nhận thức rõ vấn đề dân tộc và đoàn kết đân tộc là vấn để 
chiến lược cơ bản, lâu đài, đồng thời là vấn đề cấp bách 
hiện nay của cách raạng Việt Nam. Các đân tộc trong đại 
gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp 
nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa. Trung ương đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện công tác dân tộc trong thời kỳ mới. 

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác 
tôn giáo khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định 
công tác tôn giáo là vấn để chiến lược có ý nghĩa rất quan 
trọng. TÍn ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tỉnh thân của một 
bộ phận nhân dân, đang và sẽ tên tại cùng dân tộc trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng, Nhà 
nước thực hiện nhất quán chính sách tên trọng và bảo 
đảm quyển tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một 
tôn giáo nào, quyển sinh hoạt tôn giáo bình thường theo 
đúng pháp luật. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích 


306 


Photokhoahoc@gmail.co 


cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những 
người có công với Tổ quốc. Nghiêm cấm sự phân biệt đối 
xử với công đân vì lý do tín ngưỡng, tên giáo. Đồng thời, 
nghiêm cấm lợi đụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê 
tín đị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của 
Nhà nước. 

Đến năm 200%, có khoảng 2,7 triệu người Việt Nam 
đang sống ở gần 90 nước và vùng lãnh thể, ngoài ra, còn 
hàng trăm nghìn người Việt Nam ra nước ngoài lao động, 
học tập, tu nghiệp, đoàn tụ gia đình, hình thành các cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đa số họ có đời sống 
ổn định, có tiểm lực kinh tế nhất định, có vị trí và quan 
hệ nhất định ở nước sở tại, luôn nuôi đưỡng tình thần yêu 
nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn truyền thống văn bóa, hướng 
về cội nguồn, gia đình, dòng tộc, quê hương; có những 
đóng góp nhất định về các mặt cho đất nước. Tuy nhiên, 
người Việt Nam ở một số nước còn nhiều khó khăn trong 
việc ổn định cuộc sống, ở một số nơi còn bị kỳ thị. Một số 
người chưa có địp về thăm đất nước, chưa thấy những 
thành tựu của công cuộc đổi mới, vẫn còn thành kiến, 
mặc cảm, thậm chí chống phá đất nước. Trong bối cảnh 
đó, Bộ Chính trị khóa EX đã ban hành Nghị quyết số 36- 
NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt 
Nam ở nước ngoài, chủ trương coi người Việt Nam ở nước 
ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần 
tăng cường quan bệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với 
các nước. Nhà nước có trách nhiệm thoả thuận với các 


j0? 


.Zalo: 0912 44/ 854 


nước hữu quan về khuôn khổ pháp lý để đồng bào ổn 
định cuộc sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo luật pháp, công 
ước và thông lệ quốc tế. 

Sau Đại hội IX, tình hình thế giới diễn biến rất mau 
lẹ, phức tạp; sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta đang 
đặt ra những vấn để mới rất cấp thiết, Hội nghị Trung 
ương 8 khóa IX (7/2008) đã ban hành Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới. Sau khi chỉ rõ những thành tựu, 
khuyết điểm, yếu kém của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ Tổ quốc, dự báo tình hình quốc tế, khu vực, tình 
hình đất nước, Chiến lược xác định: Mục tiêu bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự 
nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững 
an ninh chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm chỉ 
đạo của Đăng là: Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực 
tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quốc. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với công 
nhân xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của 
Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam 


3408 


Photokhoahoc@gmail.co 


xã hội chủ nghĩa. Xây dựng sức mạnh tổng hợp về chính 
trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại...; ra sức phát huy nội lực, đồng thời tranh 
thú tối đa và khai thác mọi thuận lợi ð bên ngoài; chủ 
động phòng ngừa và triệt tiêu những nhân tế bên trong có 
thể dẫn đến những đột biến bất lợi. 

Nhiệm vụ cơ bản về bảo vệ Tổ quốc là: Giữ vững hòa 
bình, ổn định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa. Xây dựng Đáng là nhiệm vụ theo chốt, kết hợp 
chặt chẽ với bảo vệ Đẳng, bảo vệ vững chắc an ninh chính 
trị nội bộ. Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm 
là phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; không 
ngừng nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã 
hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy sức mạnh khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng dân chủ xã hội chủ 
nghĩa đi đôi với việc tăng cường trật tự ký cương, chú 
trọng giải quyết các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nâng cao vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân đân trong 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường quốc phòng, giữ 
vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thể là nhiệm vụ 
trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn 
đân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân đân là 
lực lượng lòng cốt. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mổ rộng 
hợp tác quốc tế, ưu tiên phát triển hợp tác với các nước 
láng giêng, chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước và 


.Zalo: 0912 44/7 854 


trung tâm lớn. Trên cơ sở đó, Trung ương đã đưa ra các 
nhiệm vụ cơ bản và giải pháp chủ yếu bảo vệ Tổ quốc 
trong tình hình mới. 


©) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và 
quá trình thực biện Nghị quyết Đại hội 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp tại 
Hà Nội, từ ngày 18 đến ngày 25/4/2006, vào thời điểm đất 
nước đã trải qua 20 năm đổi mới, đạt những thành tựu to 
lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước có sự thay đối cơ bản, toàn 
điện, thế và lực, ay tín quốc tế tăng lên nhiều so với trước. 
Tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó 
lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta 
có những thuận lợi và cơ hội lồn, nhưng cũng gặp nhiều 
khó khăn, thách thức không thể xem thường. 

Dự Đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho hơn 31 
triệu đẳng viên trong cả nước, Đại hội đã thông qua các 
văn kiện chính trị và bầu Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X gầm 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết; 
Bộ Chính trị gồm 14 đông chí; đồng chí Nông Đức Mạnh 
được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. 

_ Các văn kiện của Đại hội trình bày toàn điện những 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, 
nổi bật là nhiệm vụ trọng tâm, tổng quát thể hiện trong 
chủ đề của Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn đân tộc, đẩy 
mạnh toàn điện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển”. 


ðiÔ 


Photokhoahoc@gmail.co 


-Zalo: 


Đại hội X đã tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 
của 20 năm đổi mới. Sau khi đánh giá quá trình đổi mới, 
chỉ rõ những thành tựu, khuyết điểm, yếu kém, Đại hội đã 
chỉ ra những bài học cẩn thiết để tiếp tục hoàn thiện 
đường lối chỉ đạo đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới trong 
những năm tiếp theo, gồm: Một là, trong quá trình đổi mới 
phải kiên định mục tiêu độc lập dân bộc và chủ nghĩa xã 
bội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Hai là, đổi mới toàn điện, đồng bệ, có kế thừa, 
có bước ổi, hình thức và cách làm phù hợp. a ià, đổi mới 
phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy 
vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ 
thực tiễn, nhạy bén với cái mới. Bồn ià, phát huy cao độ 
nội lực, đồng thời ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức 
mạnh đân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. 
Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đẳng, không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ 
thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nến 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyển lực thuộc về 
nhân dân. 

Đại hội X có sự tiếp thu, bổ sung hai đặc trưng mới 
của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng so với 
Cương lĩnh năm 1991, đó là: Dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh; có Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, đông thời điễn đạt lại các đặc trưng khác. 
Cụ thể: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây 


dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân 


ðl1 
0912 447 854 


chủ, văn mình; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế 
phát triển cao, dựa trên lực lượng sẵn xuất hiện đại và 
quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất; có nền văn hóa tiên tiến, đệm đà bản sắc 
dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, 
có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn 
diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà 
nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa của nhân đân, do 
nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các 
nước trên thế giới. 

Đại hội X xác định nhiệm vụ then chốt là xây dựng, 
chỉnh đến Đảng. Đây là thành tế đầu tiên của chủ để Đại 
hội. Chính vì Đảng Cộng sản Việt Nam là Đẳng cầm 
quyền duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam; mọi thành 
tựu và khuyết điểm của công cuộc đổi mới, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo và 
hoạt động của Đảng. Trong tình hình cơ hội và thách thức 
đan xen nhau, đòi hỏi xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đáp 
ứng bằng được yêu cầu vừa kiên định sự lãnh đạo của 
Đảng, vừa nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng để Đẳng ngang tầm với trọng trách của mình. 
Muốn vậy, Đảng phải nâng cao năng lực hoạch định đường 
lối, chính sách; năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện, tổng 
kết lý luận thực tiễn, phải tạo thống nhất nhận thức và 
hành động trong Đang; lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể 
quần chúng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với 


ở12 


Photokhoahoc@gmail.co 


nhân đân. Nâng cao sức chiến đấu của Đảng là làm cho 
từng cán bộ, đẳng viên, từng tổ chức đảng, nói chung là 
toàn Đẳng phải có ý chí vươn lên, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao; thường xuyên rên luyện phẩm chất 
đạo đức, kiên quyết đấu tranh với tiêu cực, tham nhũng, 
suy thoái, đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm và 
hành động sai trái, thù địch. 

Phải xây đựng, chỉnh đến Đăng toàn diện về chính trị, 
tư bưởng, tổ chức, từ đội ngũ cán bộ đến phương thức lãnh 
đạo của Đẳng. Điểm mới của Đại hội X là đã làm sáng tô 
bản chất của Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong 
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu 
khdbe thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động và của dân tộc. 

Quan điểm mới nổi bật của Đại hội X là đã cho phép 
đảng viên làm kinh tế tư nhân, kể cả tư bản tư nhân, 
nhưng yêu cầu phải tuân thủ Điều lệ Đẳng, nghị quyết 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời nêu cao 
tính tiển phong gương mẫu của người đảng viên. Đây là 
chủ trương đúng đắn, vừa phù hợp với thực tế, vừa động 
viên mợi nguồn lực vào thực hiện mục tiêu của Đảng là 
“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”, 

Nội dung mới của thành tố thứ hai trong chủ để Đại 


hội X là “phát huy sức mạnh toàn đân tộc”. Muốn đoàn kết 
phải lấy mục tiêu chung của toàn dân tộc là giữ vững độc 


Z Kẻ . ~“ ` n sa 1 ~ 
lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã 


-Zalo: 0912 447 854 


hội công bằng, đân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để 
gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp 
nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ổ nước 
ngoài. Điểm mới ở đây là xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, 
phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp; tôn 
trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của 
dân tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây 
dựng tỉnh thần cởi mở, tín cậy lẫn nhau vì sự ổn định 
chính trị và đồng thuận xã hội. Đại hội đã chỉ ra nhiều 
biện pháp, hình thức, nhằm phát huy dân chủ, có chính 
sách bảo vệ lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, 
bảo đảm công bằng xã hội. 

Nội dung mới trong thành tố thứ ba của chủ để Đại 
hội X là “đẩy mạnh toàn điện công cuộc đổi mớt. Đại hột 
nhấn mạnh cần tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: Tiếp 
tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
gắn với phát triển kinh tế tri thức. Mỏ rộng quan hệ đối 
ngoại, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, Việt 
Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế. 

Đại hội X của Đảng là đấu mốc quan trọng trong tiến 
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Các văn kiện được thông qua tại Đại hội X là kết tỉnh trí 
tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn đân quyết tâm đổi mới 
toàn diện, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn 
trong thời kỳ mới. 


đlá 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, các hội nghị Trung 
ương Đảng đã họp, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề 
quan trọng, nối bật là: 

Lần đầu tiên, tại Hội nghị Trung ương 4 khóa X Đảng 
ta ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 về 
Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Trung ương 
nhận định, thế kỷ XXI được thế giới xem là thế kỷ của đại 
dương. Các quốc gia có biển đều rất quan tâm đến. biển và 
xây dựng chiến lược biển. Khu vực Biển Đông, trong đó 
bao gồm vùng biển Việt Nam, có vị trí địa kinh tế và địa 
chính trị rất quan trọng. Với nguồn tài nguyên phong phú 
và đa dạng, biển Việt Nam càng có vai trò lo lớn hơn đối 
với sự nghiệp phát triển đất nước. Tờ những năm 90 của 
thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã có một số nghị quyết, 
chính sách về các lĩnh vực liên quan đến biển. Trước tình 
hình mới, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ chủ 
quyển, quyển chủ quyền quốc gia đối với biển, đảo và vùng 
trời của Tổ quốc, đòi hổi nước ta cần có chiến lược biển 
toàn điện nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trô của 
biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung 
ương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển 
Việt Nam đóng góp khoảng 53 - 55% GDP, ð5 - 60% kim 
ngạch xuất khẩu cả nước. 

Quan điểm chỉ đạo của Đảng: Nước ta phải trỏ thành 
quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở phát 
huy mọi tiểm năng từ biển, phát triển toàn điện các 


ngành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, bạo ra 


Ji 
. 0912 44/ 854 


tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm 
nhìn dài hạn. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, 
xã hội với bảo đảm quốc phòng, an nình, hợp tác quốc tế 
và bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 
vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu hút mọi 
nguôn lực để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi 
trường biển trên tính thần chủ động, tích cực mở cửa. 
Phát huy đầy đủ, có hiệu quả các nguên lực bên trong, 
tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút mạnh các nguồn lực 
bên ngoài theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của 
đất nước. 

Đường lối đổi mới của Đảng đã được thể chế hóa thành 
Hiến pháp, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành và 
phát triển. Tuy nhiên, quá trình xây đựng thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, chưa 
theo kịp yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế 
quốc tế của đất nước. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính 
sách chưa đây đủ, đồng bộ và thống nhất. Mặt trái của 
kinh tế thị trường tác động dẫn đến nhiều tiêu cực trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm nảy sinh các vấn để 
kinh tế - xã hội bức xúc. Hội nghị Trung ương 6 khóa X đã 
ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 30/1/2008 về tiếp 
tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: 


gi6 


Photokhoahoc@gmail.co 


Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các 
quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc 
tế, phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, bảo 
đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế. Bảo 
đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế 
kinh tế; giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trưởng; 
giữa thể chế kinh tế với thể chế chính trị, xã hội; giữa Nhà 
nước, thị trường và xã hội. Gắn kết hài hòa giữa tăng 
trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển 
văn hóa và bảo vệ môi trường. Kế thừa có chọn lọc thành 
tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh 
nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta; chủ động 
và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời bảo đám 
giữ vững độc lập, chủ quyển quốc gia, giữ vững an nính 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, 
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quá 
trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Trên cơd sở quan điểm đó, Trung ương đã 
nêu ra các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sau hơn 20 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn đã đạt được thành tựu khbá toàn diện và to lớn, Mông 
nghiệp, nông thôn đứng trước nhiều thách thức mới, phát 
triển còn kém bền vững, thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội yếu kém. Đời sống của nông đân còn nhiều 
khó khăn. Hội nghị Trung ương 7 khóa X (8/2008) đã đánh 


317 


alo: 0912 44/ 854 


giá tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta 
và lần đầu tiên đưa ra những quyết sách mạnh mẽ về chủ 
trương, nhiệm vụ, giải pháp, giải quyết đồng thời ba vấn 
để nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quan điểm chỉ đạo 
của Trung ương là: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có 
vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng 
quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ 
vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng: giữ 
gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi 
trường sinh thái của đất nước. Các vấn để nông nghiệp, 
nông đân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với 
quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. ©ông nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình 
công nghiệp hóa, biện đại hóa đất nước. Phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tỉnh 
thần của nông dân phải dựa trên cơ chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chú nghĩa, phù hợp với điều kiện của 
từng vùng, từng lĩnh vực; phát huy cao nội lực; đồng thời 
tăng mạnh đầu tư của Nhà nước và xã hội, ứng dụng 
nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cho 
nông nghiệp, nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, nâng 
cao dân trí nông dân. Giải quyết vấn để nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội; trước hết, phải khơi dậy tĩnh thần yêu nước, 
tự chủ, tự lực, bự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng 


318 


Photokhoahoc@gmail.co 


xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống 
văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực 
cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao đời sống nông dân. 

Những chủ trương trên đã góp phần quan trọng vào 
phát triển kinh tế 5 năm (2005 - 2010): tốc độ tăng GDP 
bình quân đạt 7%, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,B lần 
so với giai đoạn 2001 - 2005, đạt 42,9% GDP. Mặc dù thời 
gian này, không hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn 
cầu đang điễn ra, nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
vào nước ta đạt cao. GDP năm 2010 tính theo giá thực tế 
đạt 101,6 tỉ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2000; GDP bình 
quân đầu người đạt 1.168 USD. Việt Nam năm 2008 đã ra 
khổi tình trạng nước nghèo, đứng vào nhóm cấc nước có 
thu nhập trung bình. 

Đảng và Nhà nước đã luôn chú trọng công tác đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được 
một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí cồn nhiều bạn chế, 
khuyết điểm, hiệu quả thấp. Tham những, lãng phí vẫn 
diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều 
lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả 
xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tìn của nhân dân, là 
một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tần vong của Đẳng 
và chế độ ta. Trong tình hình mới, Hội nghị Trung ương 3 
khóa X đã ban hành Nghị quyết sế 04-NQ/TW ngày 
21/8/2006 về tăng cường sự lãnh đạo của Đăng đối với công 


319 


.Zalo: 0912 447 854 


tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí Điểm 
nổi bật của chủ trương này là Đảng lãnh đạo chặt chẽ công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện 
đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành 
chính, kinh tế, hình sự; tích cực, chủ động phòng ngừa là 
chính, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Gắn 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chính 
đốn Đảng. Coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, 
phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những 
bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm. 
Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chú trọng tổng 
kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước 
ngoài trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Công tác kiểm tra của Đảng có nhiều đổi mới và đạt 
được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào 
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đăng. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu 
quả công tác kiểm tra chưa cao, chưa phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của các ngành, các lĩnh vực trong kiểm 
tra; chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa; nhiều khuyết 
điểm, sai lầm của đẳng viên và tổ chức đẳng chậm được 
phát hiện và khắc phục. Hội nghị Trung ương 5 khóa X 
đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 về 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, với 
quan điểm chỉ đạo là: Kiểm tra, giám sát là nội dung rất 
quan trọng trong lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường 


xuyên của toàn Đăng, trước bết là của cấp Ủy và người 


320 


Photokhoahoc@gmail.co 


đứng đầu cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát phải được 
tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và 
chặt chẽ theo đúng nguyên tắc; phương pháp công tác 
đảng. Tổ chức đẳng, đảng viên chịu sự kiểm tra, giãm sát 
của Đẳng và chịu sự giám sắt của nhân dân. Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư 
tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng: thực hiện toàn điện, đồng bộ, có hiệu lực, hiện 
quả; phải góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của Đảng. Thực biện đồng bộ giữa công tác kiểm 
tra và công tác giám sát. Giám sát phải mở rộng, kiểm tra 
phải có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phòng ngừa vì 
phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy; 
khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc 
mới manh nha. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đăng 
phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. 
Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết 
xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục. Đề cao trách 
nhiệm của các tổ chức đảng, đẳng viên; phát huy vai trò, 
trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và 
nhân dân trong kiểm tra, giám sát, Trên cơ sở quan 
điểm đó, Trung ương đã nêu ra các nhiệm vụ và giải 
pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 
trong thời kỷ mối. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (4/2007) đã chủ 
trương sắp xếp bộ máy các cơ quan Đẳng, Nhà nước ở 
Trung ương tính gọn và hiệu lực, hiệu quả bơn. Còn 6 bạn 


321 


.Zalo: 0912 447 854 


tham mưu của Trung ương; Chính phủ có 22 bộ và cơ quan 
ngang bộ. 

Nhằm tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở đẳng vững 
mạnh, nhiều tể chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò 
hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đẳng và chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên còn khuyết điểm, yếu kém. Hội 
nghị Trung ương 6 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 
22-NQ/TW ngày 2/2/2008 về nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ 
cân bộ, đảng viên, trong đó khẳng định: tổ chức cơ số đẳng 
có vị trí rất quan trọng, là nền tẳng của Đẳng, là hạt nhân 
chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân. Toàn Đảng 
phải tập trung chỉ đạo để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng 
trên tất cả lĩnh vực đời sống xã hội; tăng cường mối quan 
hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây 
dựng Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững 
mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẳng viên. 
Trên cơ sở quan điểm đó, Trung ương đã nêu ra các nhiệm 
vụ và giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 
đăng viên trong thời kỳ mới, 

Đảng Cộng sản Việt Nam là đẳng duy nhất cầm 
quyển, vì vậy, phương thức lãnh đạo của Đảng tác động 
trực tiếp, thúc đẩy hoặc kìm hãm hoạt động của tất cả 
các tổ chức trong hệ thống chính trị. Sau hơn 20 năm đổi 


322 


Photokhoahoc@gmail.c 


mới, Đăng ta đã quan tâm nhiều hơn và có kết quả trong 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tuy vậy, trong 
thực tế, có nơi Đẳng bao biện làm thay, có nơi buông lỏng 
lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Hội 
nghị Trung ương 5 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 
15-NQ/ÍW ngày 30/7/2007 về tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống 
chính trị. Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ 
thống chính trị phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ 
đổi mới và chỉnh đốn Đẳng. Đổi mới phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị 
phải trên cơ số kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của Đảng, cụ thể là: Thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung đân chủ; thực hành đân chủ rộng rãi trong Đẳng 
và trong xã hội; đẩy mạnh phân cấp, tăng chế độ trách 
nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đẳng đối với hoạt động của bệ thống 
chính trị là công việc hệ trọng. Phải chủ động, tích cực, có 
quyết tâm cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững 
chắc, vừa làm, vừa tổng kết, rút kinh nghiệm. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ 
thống chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành vừa phải quán triệt 
nguyên tắc chung, vừa phù hợp với đặc điểm từng cấp, 
ngành. Trên cơ sở quan điểm đó, Trung ương đã nêu ra 
các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đẳng đối với hoạt động của hệ thống chính 


trị trong thời kỳ mới. 


323 


Zalo: 0912 447 854 


Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu và 
toàn diện vào nền kinh tế thế giới, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính có vai trò rất 
quan trọng để bảo đảm sự phát triển nhanh và bển vững 
của đất nước. Từ sau Đại hội IX, việc cải cách hành chính 
đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, nền hành chính 
nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống thể 
chế, luật pháp, nhất là thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn không ít bất cập, vướng 
mắc. Chất lượng đội ngõ cán bộ, công chức vẫn chưa đáp 
ứng kịp yêu cầu; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí vẫn còn nghiêm trọng. Những yếu kém, hạn chế của 
cải cách hành chính đã làm cần trở tiến trình phát triển 
nhanh và bền vững của đất nước. Hội nghị Trung ương õ 
khóa X đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 
1/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Quan điểm chỉ 
đạo của Trung ương là: Cải cách hành chính phải được 
tiến hành trên cơ sở các nghị quyết và nguyên tắc của 
Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức 
lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục 
hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp để 
nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và cả bộ 
tráy nhà nước. Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất 
cho nhân dân và chịu sự giãm sắt chặt chẽ của nhân dân. 


Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải đáp 


324 


Photokhoahoc@gmail.co 


ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cải 
cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, vững chắc, 
cố trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ 
thể và bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đất 
nước. Trung ương đã để ra yêu cầu, nhiệm vụ và giải phấp 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý của bộ máy nhà nước. 

Ngày 29/5/2008, với sự chỉ đạo của Trung ương Đẳng, 
Quốc hội khóa XII đã ra Nghị quyết số 15/2008/QH12 về 
việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phế Hà Nội và 
một số tỉnh có liên quan, kể từ ngày 1/8/2008. Đây là một 
quyết định đúng đắn, phù hợp với các điều kiện địa lý, lịch 
sử, văn hóa truyền thống; phát huy đầy đủ các chức năng 
và vị thế của một thủ đô hiện đại của đất nước đang đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Trong thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam là 
một lực lượng xã hội to lớn, phát triển cả về số lượng và 
chất lượng. Tuy nhiên, số lượng, cơ cấu, trình độ học vấn, 
chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ký luật lao động, tác 
phong công nghiệp của công nhân chưa đáp ứng được yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập 
kinh tế quốc tế; việc làm, đời sống vật chất và tỉnh thần 
của công nhân còn nhiều khó khăn, lợi ích của một bộ 
phận công nhân chưa tương xứng với thành tựu của công 
cuộc đổi mới và sự đồng góp của chính họ. Hội nghị Trung 
ương 6 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW 
về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong 


Zalo: 0912 447 854 


thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: Kiên định quan 
điểm giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng 
thông qua đội tiền phong là Đẳng Cộng sản Việt Nam; giai 
cấp đại diện cho phương thức sẵn xuất tiên tiến; tiên 
phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Trung ương đã nêu ra các quan điểm, nhiệm 
vụ và giải phấp xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh 
gắn kết hữu cơ với đại đoàn kết toàn dân tộc; đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân; coi đó là 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. 
Trên cơ sở đó, Trung ương đã nêu ra nhiệm vụ và giải 
pháp xây đựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại bóa đất nước và hội nhập quốc tế, sự biến đổi 
nhanh chóng của tình hình thanh niên, Hội nghị Trung 
ương 7 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW 
ngày 25/7/2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng đối 
với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: 
Thanh niên là rường cột của nước nhà, chú nhân tương lai 
của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự 
thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược 


bối dưỡng, phát huy nhân tế và nguồn lực con người. 


326 


Photokhoahoc@gmail.co 


:Zalo: 0912 447 854 


Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền 
của đất nước. Chăm lo, bổi dưỡng, giáo dục thanh niên 
thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, vai trò quan trọng của Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Mũnh, gia đình, nhà trường và xã 
hội. Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh 
đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ Chí Minh. Xây dựng 
Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác 
xây dựng Đảng, là xây dựng Đẳng trước một bước. Đảng 
đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên 
hành động, xác định các chuẩn mực cbo thanh niên phấn 
đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho 
thanh niên học tập và noi theo. Nhà nước quản lý thanh 
niên và công tác thanh niên; thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đẳng về thanh niên và công tác thanh niên 
thành pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình 
hành động và cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đấm quốc phòng, an ninh 
hằng năm của các cấp, các ngành. Sự nỗ lực học tập, rèn 
luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm 
gương đạo đức Hề Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây 
dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Mỏ rộng mặt trận 
đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của 
công tác đoàn để giáo dục, bổi dưỡng, động viên và phát 
huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Trung ương đã nêu ra nhiệm vụ và giải pháp 


327 


tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 
niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Nhận thức sâu sắc “hiển tài là nguyên khí quốc gia”, 
trong những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn coi 
trọng, quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát 
triển đội ngũ trí thức, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để 
đội ngũ trí thức phát triển. Tuy nhiên, đội ngũ trí thức 
nước ta còn bộc lộ nhiều hạn chế và yếu kém về số lượng, 
chất lượng, cơ cấu, thiếu chuyên gia đầu ngành, chưa có 
nhiều tập thể khoa học mạnh, có uy tín ở khu vực và quốc 
tế. Hội nghị Trung tdng 7 khóa X đã ban hành Nghị 
quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Quan điểm của Trung ương là: Trí thức 
Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan 
trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ 
trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của đân 
tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo 
của Đảng và chất lượng hoạt động của bệ thống chính trị. 
Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển 
bền vững. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm 
chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó 
trách nhiệm của Đẳng và Nhà nước giữ vai trò quyết 
định. Thực hành đân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư 
tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức 
vì mục tiêu đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 


chủ, văn mình. Trung ương đã nêu ra nhiệm vụ và giải 
chủ : : bế 


328 


Photokhoahoc@gmail.co 


pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.. 

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tiếp tục chống 
phá, kích động bạo loạn; đẩy mạnh hoạt động “diễn biến 
hòa bình”, với các chủ trương của Đẳng, đất nước vẫn 
giữ được ổn định chính trị, đạt được những thành tựu 
quan trọng trong việc thực hiện các miục tiêu, nhiệm vụ 
Đại hội X để ra, tuy còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần 
được khắc phục. 

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 
27/3/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa ÏX về 
đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyển, giáo dục tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, toàn Đảng, toàn dân La 
đã thu được nhiều kết quả tốt trong học tập, quán triệt, 
vận dụng và phát triển sáng tạo bư tưởng Hồ Chí Minh, 
Trước yêu cầu của tình hình mới, Hội nghị Trung tdng 12 
khóa IX (7/2005) đã chỉ đạo thí điểm Cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tháng 
11/2006, Bộ Chính trị khóa X quyết định tổ chức Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
trong toàn Đảng, toàn đân, Mạc đích của cuộc vận động là 
làm cho toàn Đẳng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những 
nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý 
thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức 
của Người sâu rộng trong toàn xã hội; đẩy lài sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã 


hội. Nội dung cuộc vận động tập trung chủ yếu vào học bập 


alo: 0912 447 854 


và làm theo tư tưởng đạo đức trong tác phẩm Nâng cao 
đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Di chúc, 
tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm, ý thức 
phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
quan liêu, tham những, lãng phí. Qua học tập, mỗi người 
hên hệ tự phê bình; quần chúng ở cd sở góp ý xây dựng 
thêm. Từng cơ quan, đơn vị xây đựng tiêu chuẩn đạo đức, 
lối sống của cân bộ, đảng viên, công chức. Từ năm 2008 
đến năm 2010, với các chủ đề khác nhau hằng năm, cuộc 
vận động đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã 
hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn 
luyện của cán bộ, đẳng viên. 

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất 
nước gua 20 năm đổi mới làm cho đa sế nhân dân phấn 
khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và triển vọng phát 
triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn tổn tại biểu hiện 
tiêu cực về tư tưởng điễn biến phức tạp và nghiêm trọng, 
tiểm ẩn các nguy cơ trực tiếp gây mất ổn định chính trị, đó 
là tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối 
sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân chưa được khắc phục, làm giảm sức chiến đấu 
của Đảng và lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ. 
Trong Đảng đã xuất hiện các ý kiến khác nhau về đường 
lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong xã hội đã 
phát sinh tâm trạng bức xúc đáng lo ngại. Các phần tử cở 
hội, bất mãn trong nước kết hợp với thế lực thù địch, phản 


động ở nước ngoài tăng cường xuyên bạc, vu cáo, chống 


Photokhoahoc@gmail.co 


phá quyết liệt Đảng, Nhà nước: Trong bối cảnh đó, Hội 
nghị Trung ương ð khóa X đã ban hành Nghị quyết số 16- 
NQJTW ngày 1/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận và báo 
chí trước yêu cầu mới. Trung ương nhấn mạnh: Công tác 
tư tưởng, lý luận, báo chí là bộ phận cấu thành đặc biệt 
quan trọng trong toàn bộ hoạt đông của Đăng, là lĩnh vực 
trọng yếu để xây dựng, bổi đắp nền tảng chính trị của chế 
độ. Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí phải đóng vai trò 
quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của 
Đẳng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, những giá trị truyền 
thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tỉnh hoa văn hóa thế 
giới chiếm vì trí chủ đạo trong đời sống tỉnh thần xã hột. 
Công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đẳng, của tất cả 
đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và bí thư cấp ủy, 
của cả hệ thống chính trị với sự tham gia của nhân dân, 
trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm 
công tác tư tưởng, lý luận, báo chí của Đảng. 

Văn học, nghệ thuật cũng là một trong những lĩnh vực 
được Đảng quan tâm, chỉ đạo. Nghị quyết số 23-NQ/TW, 
ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và 
phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới xác định 
qững điểm chỉ đạo của Đẳng là: Văn học, nghệ thuật là 
lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tình tế của văn hóa; là 
nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của 
con người; là một trong những động lực Lo lớn trực tiếp góp 
phần xây dựng nền tảng tỉnh thần của xã hội và sự phát 
triển toàn điện của con người Việt Nam. Văn học, nghệ 


alo: 0912 44/ 854 


thuật Việt Nam thời kỳ mới phải phát triển toàn điện và 
mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tỉnh thần nhân văn, dân 
chủ. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy 
các tài năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của toàn 
xã hội, trước hết là của Đẳng, Nhà nước và của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị các cấp. 

Tội nghị Trung ương 6 khóa X (1/2008), Đảng chủ 
trương “Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội 
và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012”. 
Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: Coi việc trả lương 
đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát 
triển, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp 
phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy nhà nước. Trung ương chỉ rõ, phải tiến 
tới bảo đảm cho cần bộ, công chức, viên chức sống được 
bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội. Cải 
cách chính sách tiển lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu 
đãi người có công phải gắn với việc kiểm chế tốc độ tăng 
giá, bảo đảm tốt hơn đời sống của người nghèo, đồng bào 
dân tộc, đối tượng chính sách xã hội nhằm thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng 
chính sách phát triển. 

Tháng 11/2006, sau hơn 10 năm đàm phán, Việt Nam 
chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Đây là một đấu mốc quan 
trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, mổ ra 
nhiều thuận lợi cho đất nước. Để chỉ rõ những cơ bội lớn 
và những thách thức lớn về nhiều mặt, Hội nghị Trung 


332 


Photokhoahoc@gmail.co 


ương 4 khóa X ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 
5/9/2007 về một số chủ trương, chính sách lớn để nến kinh 
tế phát triển nhanh và bển vững khi Việt Nam là thành 
viên của Tổ chức Thương rnại thế giới Quan điểm chỉ đạo 
của Trung ương khi nước ta gia nhập WTO là: Giữ vững 
độc lập, chủ quyển, toàn vẹn lãnh thể, hội nhập vì lợi ích 
đất nước, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
mục tiêu đân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn mình. Coi hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của 
toàn dân. Nhân đân là chủ thể của hội nhập và được 
hưởng thành quả từ hội nhập. Duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao đi hến với nâng cao chất lượng và hiệu quả của 
tăng trưởng. Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế ¬ xã hội; 
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh 
thái. Gắn khai thác với sử đụng có hiệu quả cao nội lực và 
các nguồn lực bên ngoài. Đẩy nhanh nhịp độ cải cách thể 
chế, cơ chế, chính sách kinh tế. Giữ vững và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đẳng, đồng thời phát huy vai trò của Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tôn 
trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng 
cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về đối ngoại, thành tựu nổi bật sau 5 năm 2006 - 2010 
là Việt Nam đã mổ rộng và ngày càng di vào chiều sâu các 
quan hệ đối ngoại, góp phần tạo ra thế và lực mới, giữ 
vững ổn định chính trị và tạo được một môi trường quốc tế 
thuận lợi chưa từng có để giữ vững hòa bình, an nình và 
mở rộng hợp tác, tranh thủ vốn, kỹ thuật, trì thức, kinh 


333 


alo: 0912 44/ 854 


nghiệm để phát triển đất nước. Việt Nam đã trở thành 
thành viên 150 của tổ chức WTO; đăng cai và tổ chức 
thành công tuần lễ cao cấp APEC (Diễn đàn kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương) lần thứ 14 (11/2006). Đến năm 
2010, Việt Nam có quan hệ thương mại đầu tư với 230 
nước và vùng lãnh thổ, trong đó các đối tác lớn nhất là 
Trung Quốc và Mỹ. 

Hoàn thành phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền 
với Trung Quốc"; bước đầu đàm phán phân định vùng biển 
ngoài của Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc. Phát triển quan 
hệ đặc biệt với Lào, tăng dày hệ thống mốc biên giới với 
Lào; hợp tác toàn điện và hoàn thành một bước phân giới 
cắm mốc trên đất Hền với Campuchia. Ngoại giao văn hóa 
có nhiều khởi sắc, nhiều công trình văn hóa được công 
nhận là di sản văn hóa thế giớẺ. Công tác về người Việt 
Nam ở nước ngoài đạt kết quả tích cực; lượng kiểu hối gửi 
về nước tăng tới 8 tỉ USD năm 2010, 


1. Hiệp ước về biên giới trên đất hiển Việt Nam - Trung 
Quốc được ký kết năm 1999. Sau 8 năm thực hiện, theo phương 
châm “dễ trước, khó sau”, đến ngày 31/12/2008, đã hoàn thành. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam ~ Trung Quốc hoạch định 
đường biên giới trên đất liên rõ ràng và hiện đại, đặt nền tảng 
vững chắc cho việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, 
ổn định lâu đài, hợp tác và phát triển giữa hai nước. 

2. Kinh đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, 
Vạịnh Ha Long, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, nhã 
nhạc cung đình Huế, quan họ Bắc Ninh,... 


334 


Photokhoahoc@gmail.co 


d) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bổ 
sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 


Đại hội XI của Đảng hợp tại Hà Nội từ ngày 12 đến 
ngày 19/1/2011, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục 
diễn biến phức tạp. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là 
xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, 
khủng bố, tranh chấp lãnh thể điễn biến phức tạp. Thiên 
tai, địch bệnh, khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu, ô 
nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu xảy ra nghiêm trọng 
trên toàn thế giới. Cả nước vừa kỷ niệm 1.000 năm Thăng 
Long - Hà Nội với những thành tựu quan trọng nhưng còn 
nhiều yếu kém cần được khắc phục. Các thế lực thà địch 
tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh hoạt 
động “diễn biến hòa bình”. 

Dự Đại hội có 1.3877 đại biểu, thay mặt cho 3,6 triệu 
đẳng viên trong cả nước. Nội dung nổi bật của Đại hội ÄĨ 
là thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghia xã hội (bổ sung, phát triển năm 
2011); Chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 17 ủy 
viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết, Bộ Chính trị 
gầm 14 đồng chí; đổng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu 
làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội XI thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của 
toàn Đẳng, toàn đân ta, tiếp tục khẳng định, hoàn thiện 
và phát triển đường lối đổi mới trên nền táng chủ nghĩa 


Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 


335 


Zalo: 0912 447 854 


- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), gọi 
tắt là Cương lĩnh năm 2011 có kết cấu bốn phần cơ bản 
như Cương lĩnh năm 1991, được bổ sung, phát triển nhận 
thức mới ở tiêu để và nội dung từng phần, cụ thể là: 

+ Quá trình cách mạng Việt Nam và những bài học 
kinh nghiệm. 

Cương lĩnh năm 2011 có diễn đạt mới về những thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam đưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, 
mà đỉnh cao là chiến thẳng lịch sử Điện Biên Phủ năm 
1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới. Cách diễn đạt 
mới đảm bảo vừa trung thực với lịch sử, vừa cổ vũ niềm tự 
hào dân tộc và phù hợp với quan hệ đối ngoại trong tình 
hình mới. Ngoài ra còn bể sung ý nghĩa của những thành 
quả do các thẳng lợi trên mang lại và đánh giá tổng quát 
sai lầm, khuyết điểm và nguyên nhân, thái độ của Đẳng 
trước những sai lầm đó. 

Cương lĩnh khẳng định những bài học kinh nghiệm 
lớn: Äột là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. lfa: 3, sự nghiệp cách mạng là của nhân 
dân, do nhân dân và vì nhân dân. Öa ià, không ngừng 
củng cố, tăng cường đoàn kết, đoàn kết toàn Đảng, đoàn 
kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Bốn ià, 
kết hợp sức mạnh đân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh 
trong nước với súc mạnh quốc tế. Năm là, sự lãnh đạo 


336 


đúng đắn của Đẳng là nhân tế hàng đầu quyết định thắng 
lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh năm 2011 cố sửa 
đổi hai từ bảo đảm bằng từ quyết định ð bài học thứ năm, 
bổ sung vào nội dung phân tích ở bài học thứ hai: “Quan 
liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân, sẽ dẫn đến những tốn 
thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ 
xã hội chủ nghĩa và của Đăng”. 

+ Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ô Việt Nam trong bối 
cảnh mới diễn biến phúc tạp. 

Về đặc điểm, xu thế chung: Cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ, kinh tế trí thức và quá trình toàn cầu hóa 
diễn ra mạnh mẽ. Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới biểu 
biện dưới những hình thức và mức độ khác nhau vẫn tồn 
tại và phát triển. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp 
tác và phát triển là xu thế lồn; nhưng đấu tranh dân lộc, 
đấu tranh giai cấp, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, 
xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động 
can thiệp, lạt đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thể biển, đảo, 
tài nguyên, cạnh tranh quyết liệt về kinh tế tiếp tục điễn 
ra phức tạp. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông 
Nam Á phát triển năng động nhưng vẫn tiểm ấn nhiều 
nhân tố mất ổn định. 

Đánh giá về chủ nghĩa xã hội: Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa đã đạt những thành tựu to lớn về nhiều 
mặt, từng là chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.65. 


hồi 


: 0912 44/7 854 


mạng thế giới, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập đân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội. “Chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là tổn 
thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một 
số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt 
Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng, tiến hành cải 
cách, đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, tiếp tục 
phát triển; phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có 
những bước hồi phục”. 

Hiện tại, chủ nghĩa tư bản cồn tiểm năng phát triển, 
nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất 
công. lhủng hoàng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục 
xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại 
đó và cuộc đấu tranh của nhân đân lao động sẽ quyết định 
vận mệnh của chủ nghĩa tư bản. 

Các nước dang phát triển, kém phát triển phải tiến 
hành cuộc đấu tranh rất khó khăn, phức tạp chống nghèo 
nàn, lạc hậu, chống mọi sự can thiệp, ấp đặt và xâm lược 
để bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, đân tộc. 

Những vấn để toàn cầu cấp bách liên quan đến vận 
mệnh loài người. Đó là gìn giữ hòa bình, đẩy lài nguy cơ 
chiến tranh, bảo vệ môi trường sống, hạn chế sự bùng nể 
về dân số, phòng ngừa và đẩy lời bệnh tật hiểm nghèo. Ở 
đây, Cương nh năm 2011 bổ sung hai vấn để là chống 
khủng bố và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. 


1. Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Sảd, tr.68. 


338 


Photokhoahoc@gmail.cor 


Đặc điểm nổi bật hiện nay của thời đại là: các nước có 
chế độ chính trị và trình độ phát triển khác nhau cùng tên 
tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi 
ích quốc gia, đân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân đân các 
nước vì hòa bình, độc lập dân bộc, đân chủ, phát triển và 
tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 
sẽ có những bước tiến mới. “Theo quy luật tiến hóa của 
lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội”. 

— Về mô hình, mục tiêu, phương hướng cơ bẵn: Cương 
lĩnh năm 2011 nêu rõ: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân 
đân ta xây dựng là một xã hội. Dân giầu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh; đo nhân dân làm chủ; có nền 
kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống 
ấm no, tự do, hạnh phúc, có điểu kiện phát triển boàn 
điện; các đân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phât triển; có Nhà 
nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân đân do Đẳng Cộng sản lãnh đạo; có 
quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”, 

Trong các đặc trưng, ngoài đặc trưng “Có nền văn hóa 
tiên tiến, đậm đà bản sắc đân tộc” không đối, Cương lĩnh 
năm 2011 có bổ sung hai đặc trưng bao trùm, tổng quát: 


. E ^ ^ % ” h “ £ 
“Đân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình”, “có 


1, 9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biển toàn 
quốc lần thứ XI, Sảd, tr.69, TÔ. 


349 


Zalo: 0912 447 854 


Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân do Đăng Cộng sản lãnh đạo”. Các 
đặc trưng khác diễn đạt mới rõ hơn, không chỉ là thay đổi 
từ ngữ mà chứa đựng những nội dung mới, với ý nghĩa 


phù hợp hơn với mục tiêu khi nước ta đã xây dựng xong _„ 


chủ nghĩa xã hội. 

Cương lĩnh năm 2011 nhấn mạnh, quá trình xây đựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa là quá trình cách mạng sâu sắc, 
triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm 
tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ 
lâu đài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức 
kinh tế, xã hội đan xen. 

Sau khi chỉ rõ những thuận lợi cơ bản, Cương lĩnh 
năm 2011 xác định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời 
kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về 
chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta 
trẻ thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phốn vinh, 
hạnh phúc. Mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI là xây dựng 
nước ta trỏ thành một nước công nghiệp hiện đại, theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, 

Cương lĩnh năm 2011 chỉ rõ tâm phương hướng cơ bản 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta: Một là, đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển 
kinh iế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Hai ià, 
phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Ba ià, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản 


340 


sắc đân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân 
dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bốn ià, bảo 
đảm vững chắc quốc phòng và an nĩnh quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội. Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ 
động và tích cực hội nhập quốc tế. Sáu là, xây dựng nền 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân 
tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. 
Bảy là, xây đựng Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. ám ià, xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Cương lĩnh năm 2011 yêu cầu giải quyết tốt tám mối 
quan hệ lớn: Quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; 
giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị 
trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển 
lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh 
tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội; giữa xây dựng chủ oghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; 
giữa Đẳng lãnh đạo, Nhà nước quần lý, nhân dân làm chủ. 

+ Những định hướng lớn về phát triển kinh tế văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an nĩnh, đối ngoại, 

“Đhát triển nến kinh tế thị trường định huông xã hội 
chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 
kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân 
phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật 
đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, 


341 


Zalo: 0912 44/7 854 


Photokhoahoc@gmail.co 


bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu đài, hợp 
tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và 
phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày 
càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc 
dân; kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền 
kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến 
khích phát triển”, | 
Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển 
kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường: xây dựng 
cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững, 
gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Coi 
trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp 
chế tạo có tính nển tảng và các ngành công nghiệp có lợi 
thế; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng đạt trình 
độ công nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế 
biến và xây đựng nông thôn mới. Bảo đảm phát triển hài 
hòa giữa các vùng, miền. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự 
chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc đân 
tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm 
nhuần sâu sắc tính thần nhân văn, dân chủ, tiếp bộ, trỏ 
thành nền tảng tỉnh thần vững chắc. Kế thừa và phát huy 
những truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng các 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Sđa, tr.T3-74. 


342 


dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tình hoa văn hóa nhân 
loại, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn mình, 
vì lợi ích chân chính và phẩm: giá con người, với trình độ 
tri thức, đạo đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. 

Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, là 
chủ thể phát triển. Xây dựng con người Việt Nam giàu 
lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có 
tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa 
tình; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình 
no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh 
của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục 
nếp sống và hình thành nhân cách. 

Coi phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển 
khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho 
giáo đục và đào tạo là đầu tư phát triển. Đối mới căn bản, 
toàn điện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của 
xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện 
đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục 
vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy 
mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho 
mọi công dân học tập suốt, đời. 

Nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu 
khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới, Hình thành 
đồng bộ cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo, trọng 
dụng nhân tài, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ. 

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của cá 
hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mợi công dân, Ấết 


hợp chặt chẽ giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô 


J4ä 


Zalo: 0912 447 854 


Photokhoahoc@gmail.co 


nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát 
triển năng lượng sạch, sản xuất và tiêu dùng sạch. Coi 
trọng nghiên cứu, dự báo, thực hiện các giải pháp ứng phó 
với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên. 

Kết hợp tốt tăng trưởng kinh tế với tiến bộ; khuyến 
khích tăng thu nhập và làm giàu dựa vào lao động; thiết 
lập hệ thống đồng bộ, đa dạng về bảo hiểm và trợ cấp xã 
hội; hạn chế, tiến tới đẩy lùi tội phạm và giảm tác hại của 
tệ nạn xã hội. Bảo đảm quy mô hợp lý, cân bằng giới tính 
và chất lượng dân số. 

Xây dựng một cộng đồng xã hội văn mình, trong đó các 
giai cấp, các tầng lốp dân cư đoàn kết, bình đẳng về nghĩa 
vụ và quyền lợi. Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cả 
về số lượng và chất lượng. Xây dựng, phát huy vai trò chủ 
thể của giai cấp nông dân trong quá trình phát triển nông 
nghiệp, nông thôn. Đào tạo, bồi dưỡng, phát huy mọợi tiểm 
năng và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức để tạo nguồn trí 
tuệ và nhân tài chọ đất nước. Xây dựng đội ngũ những 
nhà kinh doanh có tài, những nhà quản lý giỏi, có trách 
nhiệm xã hội, tâm huyết với đất nước và đân tộc. Quan 
tâm đào tạo, bối dưỡng thế hệ trẻ kế bục xứng đáng sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thực hiện bình 
đẳng giới và hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quan 
tâm thích đáng lợi ích và phát huy khả năng của các tầng 
lớp đân cư khác. Hỗ trợ đồng bào định cư ở nước ngoài ổn 
định cuộc sống, giữ gìn bản sắc dân tộc, chấp hành tết 
pháp luật các nước sở tại, hướng về quê hương, tích cực 
góp phần xây đựng đất nước. Thực biện chính sách bình 


344 


Photokhoahoc@gmail.co 


đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các đân 
tộc, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam. Tôn trọng và bảo đảm quyển tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của 
nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Mục tiêu, nhiệm vụ của quốc phòng, an nình là báo 
vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững hòa bình, ổn định 
chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn 
xã hội; chú động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu 
và hành động chống phá của các thế lực thù địch đếi với 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Phát triển đường 
lối nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý 
luận, khoa học an ninh nhân đân. Chủ động, tăng cường 
hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Tăng cường sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự 
quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với 
Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp 
quốc phòng, an nĩnh. 

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự 
chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; 
nâng cao vị thế của đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì 
một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, 
đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng 
đồng quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập 
đân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 


Zalo: 0912 447 854 


Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền đân chủ xã hội 
chủ nghĩa, bảo đảm đân chủ được thực hiện trong thực tế 
cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực. Dân chủ gắn 
liển với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng 
pháp luật, được pháp luật bảo đảm. 

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa 
của nhân đân, do nhân dân, vì nhân đân. Tất cả quyền lực 
nhà nước thuộc về nhân đân mà nền tảng là lên mình 
giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ 
trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực 
nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm 
soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập 
pháp, hành pháp, tư pháp, Nhà nước ban hành pháp luật; 
tổ chức, quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có 
vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn 
dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, 
tầng lớp xã hội, các dân tộc, tên giáo và người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một 
bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của 
chính quyền nhân đân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là 
thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Mặt trận hoạt 
động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, 
phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. 


346 


Photokhoahoc@gmail.co 


Về Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh năm 2011 bổ 
sung cách điễn đạt bản chất của Đảng: Đảng Cộng sản 
Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân 
tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lại ích của giai cếp 
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, đồng thời 
khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng 
Hã Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức 
cơ bản. 

Cương lĩnh năm 2011 cũng bể sung, làm rõ phương 
thức lãnh đạo của Đẳng: Đẳng Cộng sản Việt Nam là 
Đăng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng lãnh 
đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống 
ấy. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định 
bướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác 
tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, 
giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. 
Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội 
ngũ cân bộ, giới thiệu những đẳng viên ưu tú có đủ năng 
lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh 
đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ 
chức đảng và đẳng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ 
thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, 
nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên rniâng cao 
năng lực cầm quyển và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát 
huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách 
nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. 


347 
- Zalo: 0912 447 854 


Đăng gắn bó mật thiết với nhân đân, tôn trọng và phát 
huy quyển làm chủ của nhân đân, dựa vào nhân dân để 
xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

Về xây dựng Đẳng: Đảng phải vững mạnh về chính 
trị, tư tưởng và §ố chức; thưởng xuyên tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, 
phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo. 

Cương lĩnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về lý luận 
và thực tiễn, là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Tênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam; thể hiện nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con 
đường lên chú nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cương lĩnh là cơ 
sở đoàn kết, thống nhất giữa tư tưởng với hành động của 
toàn Đảng, toàn dân, là ngọn cờ chiến đấu vì thắng lợi 
của sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam từng bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, định hướng cho mọi hoạt 
động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong những 
thập kỹ tới. 

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020: 

Quan điểm phát triển: Phát triển nhanh gắn liền với 
phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suết trong Chiến 
lược. Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị vì 
mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, 
đân chủ, công bằng, văn minh”, Mở rộng dân chủ, phát 
huy tối đa nhân tố con người. Phát triển mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất đồng thời boàn thiện quan hệ sản xuất với 


3đ4ö 


Photokhoahoc@gmail.co 


nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao. 

Ba đột phá chiến lược:1) Hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo 
lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành 
chính; 2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn 
bản và toàn điện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chế 
phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng 
khoa học, công nghệ; 3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào 
hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. 

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Đổi mối mô 
hình tăng trưởng, cơ cấu lại nến kinh tế, thực hiện tết 
chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ 
giữa Nhà nước với thị trường; hoàn thiện bộ máy nhà 
nước, chuyển mạnh về cải cách hành chính; đẩy mạnh đấu 
tranh phòng, chống tham. những, lãng phí; tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong việc xây dựng bộ máy nhà nước. 

Đại hội XI đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội X; nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2001 - 9010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 
năm 1991 và nêu ra những kinh nghiệm raoổi điội ià, 
trong bất kỹ điều kiện, tình huống nào, phải kiên trì thực 
hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng 
sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hã 
Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 


349 


Zalo: 0912 447 854 


xã hội. Hỉa: là, phải thực sự coi trọng chất lượng, hiệu quả 
tăng trưởng và phát triển bển vững. Ba là, phải coi trọng 
việc kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với thực 
hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bốn là, chăm lo củng cố, 
xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năm 
là, trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo phải rất nhạy bén, 
kiên quyết, sáng Lạo. 

Đại hội XI cũng đã đề cập các nột dung: Về đổi mới mô 
hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; về hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 
phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh 
tế trì thức, coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, 
chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố và 
tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong 
phú, đa dạng; thực hiện có hiệu quả biến bộ, công bằng xã 
hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính 
sách phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện 
nhất quán là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách 
nhiệm trong cộng đồng quốc tế; phát huy dân chủ xã hội 
chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết đân tộc; đẩy mạnh việc 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Trong ð năm 2011 - 2016, Trung ương Đẳng đã tập 
trung chỉ đạo thực hiện những vấn để quan trọng, đó là: 

Để thực hiện một trong những đột phá của Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Hội nghị Trung 


350Ô 


ương 4 khóa XI (1/2012) chủ trương xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Nghị 
quyết Hội nghị nhấn mạnh quan điểm: Quy boạch phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phải hiện 
đại, đồng bộ trên phạm vì cả rước, từng rigành, từng vùng 
và từng địa phương, đấp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực 
của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu 
tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu 
hạ tầng kinh tế, xã hội. Phát triển kết cấu hạ tầng là sự 
nghiệp chung, vừa là quyển lợi, vừa là nghĩa vụ của loàn 
xã hội, mọi người đân đều có trách nhiệm tham gia đồng 
góp, trước hết là trong thực hiện chính sách đển bù, giải 
phóng mặt bằng: bảo đâm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, 
người dân và nhà đầu tư. Phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng phải kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh; thu hẹp khoảng cách vùng, miển; gắn với tiết kiệm 
đất canh tác, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và ứng 
phó với biến đổi khí hậu. 

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đã thủ 
được nhiều kết quả tích cực. Tuy vậy, công tác quản lý nhà 
nước về đất đai còn nhiều hạn chế, nhất là trong quy 
hoạch sử dụng đất, định giá đất, bổi thường, giải phóng 
mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, các thủ bạc hành chính về 
đất đai. Việc sử dụng đất nhiều nơi còn lãng phí, hiệu quả 
thấp; tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này còn lớn; 


tình hình khiếu nại, tế cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn 


dội 


Photokhoahoc@sgmail.com - Zalo: 0912 447 854 


biến phức tạp. Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (5/2012) đã 
khẳng định: Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý 
giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt; là tài sản, nguồn lực to 
lớn của đất nước, là nguồn sống của nhân đân ta; quyền sử 
dụng đất là hàng hóa đặc biệt. Đất đai thuộc sở hữu toàn 
đân do Nhà nước là đại điện chủ sở hữu và thống nhất 
quan lý. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho 
thuê đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Đất 
đai được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm 
và có hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, 
bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng và bảo vệ đất 
canh tác nông nghiệp, bảo đám an ninh lương thực quốc 
gia, Chính sách, pháp luật về đất đai phải bảo đâm sự 
quản lý nhà nước chặt chẽ, thống nhất của Trung ương; 
đồng thời phân cấp phù hợp cho địa phương, có chế tài xử 
lý nghiêm mình các hành vì vị phạm chính sách, pháp 
luật về đất đai góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã 
hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, củng cố quốc 
phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

Các doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp lại một 
bước, góp phần để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ 
đạo, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu 
cầu quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, việc sắp xếp và cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa chặt 
chẽ; trình độ công nghệ lạc hậu, quản trị doanh nghiệp 
cồn nhiều yếu kém, hiệu quả thấp. Cơ cấu ngành, lĩnh vực 


chưa hợp lý, đàn trải, đầu tư ra ngoài ngành kém hiệu 


352 


Photokhoahoc@gmail.co 


quả. Một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng, gây thất thoát, lãng phí lớn vốn và tài sản nhà 
nước. Hội nghị Trung ương 6 khóa XI (10/2012) ban hành 
Kết luận về Để án tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Quan điểm của Trung 
ương là: Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của 
kinh tế nhà nước, là lực lượng vật chất quan trọng, là công 
cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh 
tế vĩ mô, Doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục sắp xếp, đổi 
mới và nâng cao hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đăng đối với việc sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào các 
ngành, lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng. Chấm dứt 
tình trạng đầu tư đàn trải ngoài ngành. Khẩn trương bổ 
sung, hoàn thiện thể chế quản lý, mở rộng quyển tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước. Tăng 
cường sông tác xây đựng Đảng, nâng cao phẩm chất chính 
trị, đạo đức, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các doanh nghiệp. 

Nhề có những chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đẳng 
như vậy, tiểm lực kinh tế của đất nước tăng lên, kinh tế vĩ 
mô cơ bản ổn định, kiểm soát được lạm phát, GDP tăng 
bình quân 5,9%, bình quân thu nhập 2.109 USD... 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đăng, Bộ 
Chính trị đã ban bành Chỉ thị số 03-CT/DW ngày 
1415/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích là phát huy 
kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tiếp tục 


J53 


Zalo: 0912 447 854 


làm cho toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu 
sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, 
đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến 
mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn 
luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống 
chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ 
nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội XI của Đẳng. Liên tục từ năm 2011 
đến năm 2015, Trung ương đã tổ chức học tập theo các 
chủ để về tấm gương đạo đức Hê Chí Minh, tập trung 
vào việc phấn đấu rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung 
thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng 
giản đị; học tập và làm theo phong cách quần chúng, đân 
chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cần 
bộ, đăng viên; nêu cao tình thần trách nhiệm chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, trung thực, trách 
nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh. 

Đăng đã có nhiều chủ trương về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, 
công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu 
kém, thận chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài 
qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút 
lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa 
chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và 


sự tổn vong của chế độ. Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã 


jö4 


Photokhoahoc@gmail.co 


ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2013 Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đẳng hiện nay. Nghị quyết 
chỉ rõ: tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba 
vấn để cấp bách về xây dựng Đảng: Một là, kiên quyết đấu 
tranh ngăn chặn, đấy lòi tình trạng suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
Đẳng, củng cố niềm tin của đẳng viên và của nhân dân đối 
với Đẳng. Hai là, xây dựng đội ngũ cân bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Ba là, xác định rõ thẩm quyển, trách nhiệm người đứng 
đầu cấp äy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp 
ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đẳng. Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng 
tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. 

Đảng đã có nhiều chủ trương phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm 
trọng với những biểu hiện tỉnh vi, phức tạp, xây ra trên 
nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong 
xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước. Hội nghị Trung ương 4 khóa Xi 
(1/2012) đã đưa ra kết luận: tiếp tục tăng cường sự lãnh 
đạo của Đẳng đối với công tác phòng, chống tham những, 
lãng phí. Trung ương xác định, phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí là nhiệm vụ cơ bản, lâu đài, phải thực hiện 
thường xuyên, có hiệu quả. 


Zalo: 0912 44/7 854 


Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Độ Chính 
trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban; lập lại Ban Nội chính 
Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Sau một năm kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Hội nghị 
- Trung ương 6 khóa XI (10/2012) đã đánh giá kết quả 
kiểm điểm tự phê bình, phê bình khẳng định những 
thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê 
bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung 
ương vì đã không ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng 
tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cần bộ, đảng 
viên, trong đó có những cán bộ cấp cao của Đẳng. Kinh 
nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đẳng tự nhận 
ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm 
khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng càng được 
nâng lên; nhân dân càng tín yêu và ủng hộ Đẳng, càng 
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đẳng 
đã đề ra. 

“Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, và trong thời 
kỳ đổi mới, Đảng luôn quan tâm, đề ra nhiều chủ trương 
lãnh đạo công tác dân vận. Hội nghị Trung ương 7 khóa 
XI đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết để ra 
phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng trong 


dũ6G 


Photokhoahoc@gmail.co 


thời kỳ mới là công tác dân vận phải gắn liển với công tác 
xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mọi 
guan điểm, chú trương của Đẳng, pháp luật của Nhà 
nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân đân. Mỗi cán bộ, đẳng viên, công chức, viên chức 
phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. Công 
tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của 
cán bộ, đẳng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 
viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 
trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyển tổ chức 
thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm thara mưu và nòng 
cốt. Nhà nước tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đăng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành quy chế, 
quy định để các tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và cán bệ, chiến sĩ lực 
lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận; các hình thức 
tập hợp nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, 
hiệu quả. 

Trung ương đã kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân 
dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 18992 
với tính thần nghiêm túc, chân thành, tiếp thu tối đa 
những ý kiến hợp lý của nhân dân; kiên trì những vấn để 
có tính nguyên tắc về bản chất của chế độ chính trị và 
Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa của nhân dân, đo 
nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo, làm cơ sở để ban hành Hiến pháp năm 2013. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung tương 2 khóa 
VII (12/1996) và các chủ trương của Đảng, Nhà nước, 


397 


Zalo: 0912 447 854 


khoa học và công nghệ nước ta đã đạt nhiều thành tựu 
quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, hoạt động khoa học và 
công nghệ nhìn chung còn nhiều yếu kém, bất cập, chưa 
thực sự trổ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. 
Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công 
nghệ, toàn cầu hóa và kinh tế tri thức đã và đang đặt ra 
những yêu cầu mới, Hội nghị Trung ương 6 khóa XĨ ra 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/12/2019 về phát triển 
khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chỉ tiêu 
phấn đấu: đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt 
Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu 
ASHAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ 
tiên tiến thế giới; tiểm lực khoa học và công nghệ đáp 
ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là: Phát 
triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách 
hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất 
để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một 
nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một 
bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Sự lãnh đạo 
của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước, tài năng, tâm 
huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai 
trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển khoa 


học và công nghệ. 


ủ50Ø 


Photokhoahoc@gmail.cö 


Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bệ về tổ chức, cơ 
chế quản lý, cơ chế hoạt động, công tác xây dựng chiến 
lược, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ; phương 
thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính sách cần bộ, cơ chế tự 
chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp với 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đầu tư 
cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát 
triển bển vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh 
của đân tộc. Đảng và Nhà nước có chính sách phát triển, 
phát huy và trọng dụng đội ngũ cần bộ khoa học và công 
nghệ. Ưu tiên và tập trung mợi nguồn lực quốc gia cho 
phát triển khoa học và công nghệ. Nhà nước có trách 
nhiệm đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham 
gia phát triển hạ tầng, nâng cao đồng bộ tiểm lực khoa học 
xã hột và nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công 
nghệ. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng và triển khai; coi 
doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của 
đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu 
quan trọng nhất của thị trường khoa học và công nghệ. 
Quan tâm đúng mức đến nghiên cứu cơ bản, tiếp thu và 
làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới phù hợp với điều 
kiện Việt Nam. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để cập 
nhật tri thức khoa học và công nghệ tiên kiến của thế giới, 
thu hút nguồn lực và chuyên gia, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia các dự án khoa 
học và công nghệ của Việt Nam. Khuyến khích và tạo điều 
kiện thuận lợi để sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh 


sau khi được đào tạo ở nước ngoài về nước làm việc. 


- Zalo: 0912 447 854 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa 
VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng 
chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp 
phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tuy nhiên, giáo dục và đào tạo đã bộc lộ những hạn chế, 
yếu kém, chất lượng, hiệu quả còn thấp so với yêu cầu, có 
những vấn để gây bức xúc xã hội kéo dài. Nhiều chính 
sách, cơ chế, giải pháp về giáo dục có hiệu quả trong giai 
đoạn vừa qua, nay đã không còn phù hợp, cần được điều 
chỉnh. Hội nghị Trung ương 8 khóa XĨI đã ra Nghị quyết số 
29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn điện 
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điểu kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Điểm mới của 
Nghị quyết không chỉ ở nhận thức mà cả trong chỉ đạo 
thực tiễn phải coi giáo dục và đào tạo là quốc sách bàng 
đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. 
Đổi mới căn bản, toàn điện giáo dục và đào tạo là đổi mới 
những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư 
tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ 
chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ 
sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt 
động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham 
gia của gia đình, cộng đẳng, xã hội và bản thân người học; 
đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trung ương đã 


nêu ra các nhiệm vụ và giải pháp nhằm chuyển mạnh quá 


360 


Photokhoahoc@gmail.co 


trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát 
triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; gắn với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vớt 
tiến bộ khoa học và công nghệ. Đổi mới hệ thống giáo đục 
theo hướng mớ, lhnh hoạt, hên thông giữa các bậc học, 
trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Thực 
hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa giáo 
dục và đào tạo. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để 
phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập 
quốc tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc 
dân tộc. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá VŨ 
về văn hóa, đất nước đã đạt những thành tựu nổi bật về 
phát triển văn hóa. Nhưng kết quả đạt được trong xây dựng 
và phát triển văn hóa vẫn chưa tương xứng với yêu cầu và 
chưa vững chắc; thiếu sự gắn bó chặt chẽ giữa văn hóa với 
kinh tế, chính trị, giữa các lĩnh vực của văn hoá; chưa tác 
động mạnh mẽ đến phát triển kính tế - xã hội, đến xây 
dựng con người. Hội nghị Trung ương 9 khóa XI ban hành 
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và 
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước. Quan điểm chỉ đạo của Trung 
ương: Văn hóa là nền tầng tỉnh thần của xã hội, là mục tiêu, 
động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được 
đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nể: 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc đân tộc, thống 
nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, 


với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 


Zalo: 0912 447 854 


Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và 
xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng 
văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân 
cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, 
nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 
Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, chú trọng vai trò của 
gia đình, cộng đồng; phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn 
hóa và xây dựng con người mới. Xây dựng và phát triển văn 
hóa là sự nghiệp của toàn đân đo Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ 
vai trò quan trọng. 

Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm xây dựng và 
tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là 
mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định 
chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tết đẹp của chế độ ta. 
Kết quả là, các lĩnh vực xã hội đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, nước ta được Liên hợp quốc công nhận là một 
trong các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện một số mục 
tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên, lĩnh vực xã hội vẫn còn 
nhiều hạn chế, một số mặt yếu kém kéo đài, chậm được 
khắc phục. Hội nghị Trung ương 5ð khóa XI (5/2012) đã 
chủ trương giải quyết một số vấn đề về chính sách xã hội 
giai đoạn 2012 - 2020 với quan điểm chỉ đạo là: Không 
ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tình thần 
của người có công và bảo đầm an sinh xã hội là nhiệm vụ 
thương xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội. Chính sách ưu đãi người 


có công và an sinh xã hội phải phù hợp với trình độ phát 


Photokhoahoc@gmail.c( 


triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động, cân đối 
nguồn lực của đất nước trong từng thời kỳ; ưu biên người 
có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người 
nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, Hệ thống an sinh xã 
hội phải đa dạng, toàn điện, có tính chia sẻ giữa Nhà 
nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong 
một thế hệ và giữa các thế hệ; bảo đảm bền vững, công 
bằng. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi 
người có công và giữ vai trò chú đạo trong việc tổ chức 
thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội 
hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người 
đân tham gia; tạo điểu kiện để người dân nâng cao khả 
năng tự bảo đảm an sinh. Tăng cường hợp tác quốc tế để 
có thêm nguồn lực, kinh nghiệm trong việc xây dựng và 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, việc ứng phó với biến đổi khí hậu còn bị động, lúng 
túng; thiên tai ngày càng bất thường, gây nhiều thiệt hại về 
người và tài sản; tài nguyên chưa được quản lý, khai thác, 
sử dụng có hiệu quả và bền vững, một số loại tài nguyên bị 
khai thác quá mức dẫn tới suy thoái, cạn kiệt; ô nhiễm môi 
trường vẫn tiếp tục gia tăng, có nơi nghiêm trọng. Hội nghị 
Trung ương 7 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 24- 
NQ/TW ngày 6/3/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Đây là những vấn để có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có 
tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng quyết 
định sự phát triển bền vững của đất nước. Trung ương đã 


- Zalo. 0912 447 854 


nêu ra các quan điểm, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, 
nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo 
vệ môi trường đến năm 2000 trên cơ sở phương thức quản 
lý tổng hợp và thống nhất liên ngành, liên vùng; được đặt 
trong mối quan hệ toàn cầu; không chỉ là thách thức mà 
còn tạo cơ hội thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
theo hướng phát triển bền vững. Tài nguyên là tài sản 
quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan 
trọng để phát triển đất nước, phải được đánh giá đẩy đủ 
các giá trị, định giá, bạch toán trong nền kinh tế, được 
quản lý, bảo vệ chặt chẽ; khai thác, sử dụng tiết kiệm, có 
hiệu quả và bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Trên cơ sở phân tích và dự báo xu hướng phát triển 
của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; chỉ rõ thành 
tựu, hạn chế, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, 
thiếu sót trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 
khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Hội nghị Trung 
ương 8 khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW 
ngày 25/10/2013 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới với quan điểm: Giữ vững vai trò lãnh đạo của 
Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ 
nghĩa xã hội; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược: 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng sức mạnh tổng hợp; 
phát huy nội lực kết hợp với ngoại lực. Kết hợp chặt chẽ 
giữa chiến lược và sách lược, tạo sự đồng thuận cao của 
nhân dân ta ở trong nước và nước ngoài; tranh thủ sự 


J64 


Photokhoahoc@gmail.co 


đồng tình, ủng hộ cao nhất của dư luận quốc tế. Đặc biệt 
coi trọng mối quan hệ giữa yếu tố bên trong với bên ngoài, 
đoàn kết toàn đân tộc. Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm đó, 
Trung ương đã nêu ra phương châm chỉ đạo, mục tiêu 
chung, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và các giải 
pháp để thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. 

Thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đẳng, 
hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nara đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng. Môi trường hòa bình 
thuận lợi cho phát triển, độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thể tiếp tục được giữ vững, Quan hệ đối 
ngoại được mổ rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Quan 
hệ với các nước láng giểng và các nước trong Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được củng cố. Đến năm 
2015, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 
1B nước; đối tác toàn điện với 10 nước"; đối tác chiến lược 
lĩnh vực với Vương quốc Hà Lan. 

Ngoại giao kinh tế đã góp phần tích cực thúc đẩy quan 
hệ kinh tế - thương mại - đầu tư, thu hút các nguồn lực 
bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế của đất nước. Đến 
năm 2012, có 36 nước công nhận cơ chế kinh tế thị trường 


1. Đối tác chiến lược với 15 nước: Nga, Trung Quốc, Nhật Hàn, 
Ấn Đệ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ảnh, Đức, Italia, Inđônêxia, Thái 
Lan, Xingapo, Pháp, Malatxria, Phlíppin. Đối tác toàn điện với 10 
nước: Nam Phi, ChỦê, Đraxin, Vênêxuêla, Ôxtrâylia, Niu Diân, 
Áchentina, Uecraina, Mỹ, Đan Mạch. 


J6ò 


- Zalo: 0912 447 854 


của Việt Nam. Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 
2011 đã cam kết tài trợ 7,39 tỉ USD. Năm 2012, số lượng 
đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đi thăm các nước, lãnh 
đạo cấp cao của các nước vào thăm Việt Nam tăng mạnh, 
với 31 đoàn, gấp 4 - 5 lần so với các năm. Hoạt động ngoại 
giao của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương như 
APEC, ASEM, đặc biệt là trong ASBAN được triển khai 
một cách tích cực, thể hiện vị thế, vai trò ngày càng tăng 
của Việt Nam, Ngoại giao văn hóa của Việt Nam tiếp tục 
được triển khai mạnh mếẽ!, 

Trong năm 2012, ASEBAN và Trung Quốc đã xây dựng 
được Tuyên bố chung kỹ niệm 10 năm Tuyên bố về Ứng xử 
của các bên ở Biển Đông (ĐOO) và ASEAN đã ra được 
tuyên bố 6 điểm về vấn để Biển Đông. Đó là cơ số pháp lý 
duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông và giải 
quyết vấn để Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. 

Đốt ngoại của Đẳng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại 
nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có bước phát 
triển mới. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng, có hiệu quá. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam 
tiếp bục được nâng cao. 


1. Năm 2011, UNESCO đã công nhận các di sản Thành Nhà 
Hồ (Thanh Hoá), Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai, hát xoan Phú 
Thọ.. Năm 2012, UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng 
Vương, hát xoan (Phú Thọ) là Di sản văn hoá phi vật thể đại điện 
của nhân loại và mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản tư 
liệu thế giới. 


366 


Photokhoahoc@gmail.co 


d) Đại hội đại biển toàn quốc lần thú XII đẩy mạnh 
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tích cực, chủ động 


hội nhập quốc tế 


Đại hội XH của Đẳng họp từ ngày 20 đến ngày 
28/1/2016, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn 
biến nhanh, rất phức tạp, khó lường. Đất nước đã qua 3Ö 
năm đổi mới, thế và lực tăng lên rõ rệt, có cả những 
thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách 
thức gay gất. 

Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đẳng 
trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân lộc, 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 
công cuộc đổi mái; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững mỗi 
trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước la cơ 
bắn trễ thành nước công nghiệp theo hướng hiện dại”. 

Dự Đại hội có hơn 1.510 đại biểu, thay mặt cho 4,6 
triệu đẳng viên trong toàn Đảng. Đại hội đã tổng kết 30 
năm đổi mới, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XỈ 
gồm 180 ủy viên Trung ương chính thức, 20 ủy viền dự 
khuyết; Bộ Chính trị có 19 đồng chí, đồng chí Nguyễn Phú 
Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đẳng. 

Đại hội XIT của Đảng là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - 
Kỷ cương - Đổi mới”, tăng cường xây dựng Đảng trong 
sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân 
chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn điện, đồng bộ công 


cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi 


- Zalo: 0912 447 854 


1)01/1080yP2R+ S2 Tì)fZT722 £2/2fotehtzrrftm22yem=/Att/EDZđT-Y73TEZ-E.Trr7rrfTrTTZaSr+ co s> TP 


trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ 
bản trỏ thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Đại hội XII đã kiểm điểm, đánh giá thành quả quan 
trọng, những hạn chế, yếu kém trong 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015); tổng kết 30 năm đổi 
mới (1986 - 2016) và nêu mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát 
phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2031. Sau 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội XĨI rút ra 
một số kinh nghiệm: Một là, trước những khó khăn, thách 
thức trên con đường đổi mới, phải hết sức chú trọng công 
tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đẳng, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh; phải phát huy dân chủ, tăng 
cường khối đại đoàn kết toàn dân bộc. Hai là, nhìn thẳng 
vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, bám sắt 
thực tiễn của đất nước và thế giới; đồng thời nấm bất, dự 
báo những diễn biến mới để kịp thời xác định, điểu chỉnh 
một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp. Ba 
là, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là 
then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tỉnh thần của xã 
hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ trọng 
yếu, thường xuyên. Bốn là, kiên trì thực hiện các mục tiêu 
lâu đài, các nhiệm vụ cơ bản, đồng thời tập trung các 
nguồn lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách, 
trước mắt, giải quyết đứt điểm những yếu kém, ách tắc, 
tạo đột phá để giữ vững và đẩy nhanh nhịp độ phát triển; 


368 


Photokhoahoc@gmail.co 


phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước đấp ững yêu 
cầu phát triển đất nước. Năm ià, chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, lấy lợi 
ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất, đấp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới. 

Đại hội nêu rõ mục tiên, nhiệm vụ tổng quát phát 
triển đất nước 5 năm 2016 - 2020, đó là: Đổi mới mô hình 
tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoàn thiện thể chế, phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới 
căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. 
Xây dựng, phát triển văn hóa, con người. Quản lý phát 
triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Quản lý 
tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống 
thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc 
phòng, an nình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyển làm chủ của 
nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa. Xây đựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Đại hội XH nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ, cần đẩy 
mạnh toàn diện, đểng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi 
nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bến 


Zalo: 0912 44/7 854 


vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện có kết quả sấu nhiệm vụ trọng tâm: 

() Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bệ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bệ, nhất là đội ngõ 
cân bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ. 

(2 Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thếng chính 
trị tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấy mạnh đấu 
tranh phòng, chống tham những, lãng phí, quan liêu. 

(3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất 
lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá 
chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn điện giáo 
dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng đẳng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nến kinh tế 
gắn với đối mới mô hình tăng trưởng; đấy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới, Chú trọng giải quyết tốt vấn để cd 
cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà 
nước, xử lý ng xấu và bảo đảm an toàn nợ công. 

(4) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thể của 


Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát 


370 


triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật 
tự, an toàn xã hội. Mỡ rộng và đưa vào chiều sâu các 
quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách 
thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều 
kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước 
trên trường quốc tế. 

(5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức 
sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật 
chất, tình thần, giải quyết tốt những vấn để bức thiết; 
tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã 
hội, an ninh con người; bảo đâm an sinh xã hội, nâng cao 
phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết 
toàn dân tộc. 

(6) Phát huy nhân tế con người trong mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, 
nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làrn việc; xây dựng 
ruôi trường văn hóa lành mạnh. 

Sau Đại hội XII, Trung ương đã tiếp tục chỉ đạo đổi 
mới những lĩnh vực trọng yếu, cụ thể là: 

Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã 
thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Tuy vậy, mô 
hình tăng trưởng về ed bản vẫn theo mô hình cũ, chậm 
được đổi mới; tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào tăng vốn 
đầu tư và số lượng lao động, chưa dựa nhiều vào tăng 
năng suất lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ. Hội 
nghị Trung ương khóa XH đã ra Nghị quyết số 05- 


d1 


- Zalo: 0912 447 854 


Photokhoahoc@gmail.cor 


NG/TW ngày 1/11/2016 về một số chủ trương, chính sách 
lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. Quan điểm chỉ đạo của Trung 
tương là: Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao 
động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển 
nhanh và bền vững toàn diện về cả kinh tế, xã hội và môi 
trường. Chú trọng và ngày càng dựa nhiều hơn vào các 
nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực, đặc biệt là phát huy tỉnh thần yêu 
nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trí sáng tạo của con 
người Việt Nam và thành tựu khoa học - công nghệ của 
nhân loại, mọi tiểm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, 
các địa phương và cả nước. Gắn kết chặt chẽ với thực 
hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế với 
trọng tâm ưu tiên là: 1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định 
kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho 
khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển 
khai ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài. 2) Cơ cấu lại nông 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại đầu tư 
công; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại hệ 
thống các tổ chức tín dụng: cơ cấu lại ngân sách nhà nước 
và nợ công; cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công. 3) Nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức 
cạnh tranh của nên kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trọng 


37a 


Photokhoahoc@gmail.co 


yếu, có ý nghĩa quyết định đối với thực hiện mục tiêu 
phát triển nhanh và bền vững đất nước. Trung ương đã 
đưa ra những định hướng lớn, những nhiệm vụ và giải 
pháp để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng của nền 
kinh tế trong thời kỳ mới. 

Việc thực hiện đường lối của Đảng về hội nhập quốc 
tế đã đem lại những thành tựu quan trọng trong tất cả 
các lĩnh vực nhưng trong thực hiện các cam kết quốc tế 
mới với quốc tế sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cả 
về kinh tế, cả về chính trị, xã hội; sức ép cạnh tranh ngày 
càng gay gắt, nhiều ngành, doanh nghiệp và sản phẩm 
của nước ta sẽ gặp khó khăn hơn. Hội nghị Trung ương 4 
khóa XII (10/2016) đã chủ trương: “Thực hiện hiệu quả 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn đình 
chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các 
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Quan điểm chỉ 
đạo của Trung ương là: Kiên định đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích 
quốc gia - dân tộc là định hướng chiến lược lớa để xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nhập kinh tế quốc tế là 
trọng tâm của hội nhập quốc tế, hội nhập trong các lĩnh 
vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế. 
Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, 
doanh nhân, doanh nghiệp, đội ngõ trí thức là lực lượng 
đi đầu. Bảo đảm đồng bộ giữa đổi mới và hội nhập kinh 
tế quốc tế. Đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật, cơ chế, chính sách; chủ động xử lý các vấn đề 


373 


Zalo: 0912 447 854 


nảy sinh; giấm sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá 
trình thực hiện cam kết trong các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới, nhất là trong những lĩnh vực, vấn để 
liên quan đến ổn định chính trị - xã hội. Bảo đảm sự lãnh 
đạo tuyệt đối của Đảng đối với tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối 
cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới. Nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, 
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức chính trị - xã hội; tôn trọng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế. 
Trung ương đã xác định mục tiêu, chủ trương, chính sách 
chung, chính sách cụ thể để thực hiện hiệu quả tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. 
sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng 

luôn chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý 
luận, rút za các kinh nghiệm và bài học, tiếp tục xây dựng, 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, trổ thành quốc gia có thu nhập 

trung bình, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm. Một số quy định 

pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, 

thiếu ổn định, thiếu nhất quán; cồn có biểu hiện lợi ích cục 
bộ. Bất bình đẳng xã hội, phân hóa giàu - nghèo có xu 
hướng gia tăng. 


374 


Photokhoahoc@gmail.cø 


Hội nghị Trung ương õ khóa XH (5/2017) chủ trương 
tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hôi chủ nghĩa. Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: 
Xây thế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là 
khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển 
nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ câu 
lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá; 
¬ dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nhận thức đầy dủ, 
tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan 
của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đám 
định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện phát 
triển của đất nước trong từng giai đoạn. Bảo đảm tính 
đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế. 
Gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ 
môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa là quá trình phát triển liên tục; kế thừa có 
chon loc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của 
tEÑH lan và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở 
nước ta; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, 
đồng thời bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, 
an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Hoàn thiện thể 
chế kinh tế ởi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà 
trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả boạt 
động của tổ chức bộ máy và cần bộ. Cố bước ở: phù hợp, 


Zalo: 0912 447 854 


vững chắc, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp 
tục hoàn thiện. Xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai 
trò, chức năng và mối quan hệ của Nhà nước, thị trường 
và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường; bảo đảm định 
hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường và giữ vững vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan 
trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính 
_ trị Đối mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của 
Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát 
huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã 
hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trung ương đã để ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu 
cụ thể đến năm 2020, các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong tình hình mới. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá IX 
(8/2001), các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục sắp xếp, đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Vai trò 
của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế còn hạn 
chế; hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho Nhà 
nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực Nhà nước 
đầu tư; nợ nẩn, thua lỗ, thất thoát lớn. Trước tình hình 
đó, Hội nghị Trung ương 5ð khóa XII đã bar hành Nghị 
quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, 
đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là: Doanh nghiệp nhà 


3⁄6 


nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điểu lệ hoặc cổ phần, vốn góp chỉ phối ở những lĩnh vực 
then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc 
phòng, an ninh; là lực lượng vật chất quan trọng của 
kinh tế nhà nước; hoạt động theo cơ chế thị trường, lấy 
hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng và có vai trò 
nòng cốt, dẫn đắt phát triển các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác. Trung ương đã xác định mục 
tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và năm 
2030, đồng thời đề ra những nhiệm vụ và giải pháp để 
tiếp tục sắp xếp, đối mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước. 

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị 
quyết Trung ương ð khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, 
chính sách, khuyến khích và tạo điểu kiện phát triển 
kinh tế tư nhân, kinh tế tư nhân ở nước ta đã không 
ngừng phát triển, đóng gốp ngày càng lớn hơn vào sự 
nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Nhưng việc triển khai thực hiện các chủ trương, 
chính sách về khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân 
còn hạn chế, yếu kém. Hệ thống pháp luật, các cơ chế, 
chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển còn 
nhiều bất cập, thiếu đồng bộ. Kinh tế tư nhân chưa đáp 
ứng được vai trồ là taột động lực quan trọng của nền 
kinh tế. Vì phạm pháp luật và cạnh tranh không lành 
mạnh trong kinh tế tư nhân còn khá phổ biến, Hội nghị 
Trung ương ð khóa XI đã ra Nghị quyết số 10-NQ/TW 


j7? 


Photokhoahoc@gmail.co - Zalo: 0912 44/ 854 


ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành 
một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Quan điểm chỉ đạo của Trung 
ương là: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ 
chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, 
vừa lâu đài trong guá trình hoàn thiện thể chế, phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ủ nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng 
sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực phát triển. Kinh tế tư nhân là một động 
lực quan trong để phát triển kinh tế, Kinh tế nhà nước, 
kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để 
phát triển nến kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển 
nhanh, bền vững, đa đạng với tốc độ tăng trưởng cao cả 
về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp 
trong GDP. Xoá bỏ mọi rào cần, định kiến, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh 
và đúng định hướng. Phát huy mặt tích cực có lợi cho đất 
nước của kinh tế tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm 
tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, 
mình bạch, ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực. Kinh tế tư 
nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà 
pháp luật không cấm. Phát huy phong trào khởi nghiệp 
và đổi mới sáng bạo; nầng cao hiệu quả hoạt động của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tạo môi trường và điều 
kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh tự nguyện liên kết 
hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc hoạt động 


378 


Photokhoahoc@gmail.co 


theo mô hình đoanh nghiệp. Khuyến khích hình thành 
các tập đoàn kinh tế tư nhân đa sở hữu và tư nhân góp 
vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, có đủ khả năng 
tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn 
cầu. Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, 
mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần 
hóa hoặc Nhà nước thoái vốn. Thúc đẩy phát triển mọi 
hình thức liên kết sân xuất, kinh doanh, cùng cấp hằng 
hóa, địch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thì trưởng 
giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm 
tiếp nhận, chuyển giao, tạo sự lan boả rộng rãi về công 
nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia 
tăng và mổ rộng thị trường tiêu thụ. 

Chăm lo bổi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức 
chính trị, tình thần tự lực, bự cường, lòng yêu nước, tự 
hào, tự tôn dân tộc, gắn bó với lợi ích của đất nước và sự 
nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội của các chủ doanh 
nghiệp. Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nara ngày 
càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách 
nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quân trị cao, chú 
trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá Ã 
(6/2009) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đã 
có nhiều chuyển biến mới cả về nhận thức và hoạt động 
thực tiễn về thực hiện Chiến lược biển. Kinh tế biển, các 
vùng biển, ven biển đang trổ thành động lực phất triển 
đất nước. Tuy nhiên, việc thực hiện Chiến lược biển cồn 


379 


Zalo: 0912 447 854 


nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức; chưa 
gắn kết hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ môi 
trường. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn, phối hợp tìm 
kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với sự cố môi trường trên 
biển còn nhiều bất cập... Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 
ra Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 
tâm nhìn đến năm 2045, Quan điểm chỉ đạo của Đảng là: 
Thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm 
quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, Biển là bộ phận cấu thành chủ quyển 
thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tên, cửa ngõ 


giao lưu quếc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng. 


và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải trẻ thành quốc gia 
mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh 
vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế 
biển gắn liển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thể, tăng cường đối 
ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi 
trường hòa bình, ẩn định cho phát triển. Phát triển bền 
vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ 
thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, 
doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam. Trung ương đã 
xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 
2030 và năm 2040, một số chủ trương lớn và khâu đột 
phá, các giải pháp thực hiện Chiến lược biển để tiếp tục 
phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong những 
giai đoạn tiếp theo. 


380 


Photokhoahoc@gmail.co 


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bệ 
Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được kết 
quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XI 
của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Nhưng bên cạnh đó, 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường 
xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức 
đẳng, cơ quan, đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đăng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 
số 06-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây 
là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đến 
Đảng; góp phần xây dựng Đẳng trong sạch, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ 
cần bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, 
phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng Đăng còn không ít hạn chế, khuyết 
điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, 
tổng kết thực tiễn, về sinh boạt đẳng, về năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của Đảng... Hội nghị Trung ương 4 
khóa XI ra Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về 
tăng cưỡng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội 
bộ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, 


381 


Zalo: 0912 447 854 


đánh giá đúng sự thật, Nghị quyết đã chỉ rõ 27 biểu hiện 
“tự diễn biến”, “cự chuyển hoá” trong nội bộ và đưa ra mục 
tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị 
quyết, trong đó nhấn mạnh tỉnh thần kiên quyết, kiên trì 
thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớa; phát huy 
sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, 
. quản lý, người đứng đầu các cấp là nòng cốt. Tăng cường 
sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết 
là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp. 

Đăng đã ban hành và thường xuyên quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết 
luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. 
Tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; 
chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh 
hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đẳng, sự quản lý 
của Nhà nước, quyển làm chủ của nhân dân và đã đạt 
được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu 
to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đối roới. Tuy nhiên, 
tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn công kểnh, 
nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm 
vụ của một số tổ chức còn chếng chéo; cơ cấu bên trong 
chưa hợp lý; tế chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập 


chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình 


382 


Photokhoahoc(@sgmail.c‹ 


to; cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
còn chưa hợp lý. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngâm 
sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều... 

Đẳng đã có nhiều quyết sách đúng dấn về cần bộ và 
công tác cán bộ; kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo 
triển khai thực biện các chính sách, biện pháp, đạt được 
những kết quả quan trọng, Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp 
đã có bước trưởng thành, phái triển về nhiều mặt, chất 
lượng ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, 
đân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp 
lý hơn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cân bộ còn 
bộc lộ không ft những hạn chế, yếu kém. Đội ngũ cắn bộ 
trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, tình 
trạng vừa thừa, vừa thiếu cần bệ xây ra ở nhiều nơi, Cd 
cấu giữa các ngành, nghề, lĩnh vực chưa thật sự hợp lý, 
thiếu sự liên thông giữa các cấp, các ngành; thiếu những 
cần bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia 
đầu ngành. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đồ có cả 
cấn bộ cấp chiến lược uy tía thấp, năng lực, phẩm chất 
chưa ngang tâm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự 
gắn bố mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Tình trạng chạy chức, 
chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, 
chạy bằng cấp, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy Tài, 
Hội nghị Trung ương 7 khoá XII đã ban hành Nghị quyết 
số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội 
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đú phẩm chất, 


- Zalo: 0912 447 854 


năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trung ương đã 
đưa ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện Nghị quyết, trong đó coi xây dựng đội ngũ cần bộ, 
nhất là cân bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành 
thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. 
Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển 
lâu dài, bền vững. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên 
tắc Đăng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn điện công tác 
cần bệ và quản lý đội ngũ cần bộ trong hệ thống chính trị. 
Xây dựng đội ngũ cần bệ là trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức đẳng, trước 
hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, cơ 
quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. 

Tháng 10/2018, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của 
Đẳng đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương 
của cán bộ, đẳng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, 
Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
tương Đảng. 

Ngày 23/10/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quếc hội khóa XTV 
đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ 
tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 
2016 - 2021. 

Đảng, Nhà nước xác định sức khỏe là vốn quý nhất 
của mỗi người dân và của toàn xã hội; chăm sóc, bảo vệ và 
nâng cao sức khỏe nhân dân là công tác đặc biệt quan 
trọng, liên quan đến mọi người, mọi nhà và được cả xã hội 


quan tâm, cô ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu 


JØ4 


sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta. Trước 
yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất 
nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoả 
nhân đân cũng đã bộc lộ không ít yếu kém, khuyết điểm, 
để xảy ra một sế sự việc, sự cố gây bức xúc xã hội. Hội 
nghị Trung ương 6 khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 
20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình 
rối và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công 
tác dân số trong tình hình mới. Trung ương đã dưa ra mục 
tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hai nghị 
quyết này, trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người 
đần, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó ngành 
y tế là nòng cốt. Đâu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển. 

Chính sách tiển lương và bảo hiểm xã hội là một bộ 
phận rất quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với các chính 
sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. 
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều lần 
cải cách và từng bước hoàn thiện vấn để này, song vẫn cồn 
nhiều hạn chế, bất cập. Hội nghị Trung tương 7 khoá XH 
đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về 
cải cách chính sách tiển lương đối với cần bộ, công chức, 
viên chức, iực lượng vũ trang và người lao động trong 
doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trung ương đã 


vn .u" VÂ _ sp s 
đưa ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, trong 


385 


Zalo: 0912 447 854 


Photokhoahoc@gmail.c 


đó nhấn mạnh: Cải cách chính sách tiền lương phải bảo 
đảm tính tổng thể, hệ thống, đồng bộ, kế thừa và phát huy 
những ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế; 
tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật 
khách quan của kinh tế thị trường. Bảo hiểm xã hội là một 
trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt 
chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống 
chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đẳng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. 


e@) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thú XHI của Đảng, 
tiếp tục đẩy mạnh toàn điện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 
phấn đấu đến giữa thế ký XXI, nước ta trả thành nước 
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa 


Đại hội XIH của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 
1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh đất nước đang 
đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn 
đề chiến lược mới đặt ta cần phải giải quyết, từ tình hình 
quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục điễn biến phức tạp, khó 
lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi 
khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu 
ngoạn mục của tiến bộ khoa học và công nghệ đang tác 
động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của 
đất nước ta cũng như toàn thế giới. 

Dự Đại hội có 1587 đại biểu, đại điện cho hơn 5 
triệu đăng viên trong cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp 


Photokhoahoc@gmail.co 


hành Trung ương Đảng khóa XI gồm 200 đồng chí, 
trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính 
thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết; Bộ 
Chính trị gồm 18 đồng chí, đồng chí Nguyễn Phú Trọng 
được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Chủ đề của Đại hội là: Tăng cường xây dựng, chỉnh 
đến Đẳng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 
khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh 
thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn điện, đồng bộ công cuộc 
đổi mới; xây dựng và bảo vệ vũng chắc Tổ quốc, giữ vững 
môi trường bòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 
XXI, nưắc ta trở thành nước phát triển, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Đại hội XIH của Đảng đã tổng kết việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 
năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện 
Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ 
sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 2011 - 2030; để ra phương hướng, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ð năm 2021 - 202ð địý niệm 50 
năm giải phóng hoàn toàn miển Nam, thống nhất đất 
nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 Qý 
niệm 100 năm thành lập Đảng) và tâm nhìn phát triển đất 
nước đến năm 2045 (lý niệm 100 năm thành lập nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam). Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng 


j8? 


Zalo: 0912 44/ 854 


trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất 
nước ta, có ý nghĩa định bướng và tầm nhìn chiến lược phát 
triển đất nước trong thời kỳ mới, 

Đại hội XIHI đã xác định quan điểm chỉ đạo: 

- Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định 
đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây 
dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa. 

- Bảo đâm cao nhất lợi ích quốc gia - đân tộc trên cơ sở 
các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và 
luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục 
phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ 
và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển 
kinh tế - xã hội là trung tâm; xây đựng Đảng là then chốt; 
phát triển văn hóa là nền tảng tỉnh thần; bảo đấm quốc 
phòng, an níĩnh là trọng yếu, thường xuyên. 

- Khơi dậy mạnh mẽ tình thần yêu nước, ý chí tự 
cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát 
huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt 
Nam, bồi dưỡng sức đân, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, ứng 
dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những 
thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 


388 


Photokhoahoc@gmail.co 


thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển 
nhanh và bền vững đất nước. 

~- Kết hợp sức raanh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu 
cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, 
tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là 
nguồn lực con người là quan trọng nhất. 

~ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đăng, phát huy bản 
chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyển và sức chiến đấu của Đẳng; xây 
dựng Đẳng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
toàn điện, xây dựng Nhà nước tình gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả; gắn với tỉnh giản biên chế, nâng cao chất 
lượng và cơ cấu lại đội ngũ cần bộ, công chức, viên chức; 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đẳng viên, nhất là đội ngũ cần bệ 
cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang 
tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những 
nhân tế có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây 
dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Kế thừa và phát triển cách tiếp cân trong xác định 
mục tiêu trong 35 năm đổi mới, tham khảo kinh nghiệm 
và chuẩn mực chung của thế giới, Đại hội XIH đã xác 
định mục tiêu tổng quát, đó là: Nâng cao năng lực lãnh 
đạo, năng lực cầm quyển và sức chiến đấu của Đẳng; 
xây dựng Đẳng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn điện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân 


dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; 


- Zalo: 0912 447 854 


khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh 
phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn lkết toàn dân 
tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn điện, 
đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững 
môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 
XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu cụ thể và các chỉ 
tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 
2025, Đại hội XI đã nêu sấu nhiệm vụ trọng tâm trong 
nhiệm kỳ Đại hội, đó là: 

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đẳng, xây 
dựng Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa và hệ thống 
chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới 
phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tình gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, 
chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích 
nhóm”, những biểu hiện “tự điễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các 
cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, 
ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niểm tin, sự gắn bó của 
nhân dân với Đăng, Nhà nước, chế đệ xã hội chủ nghĩa. 

- Tập trung kiểm soát đại địch Covid-19, tiêm chủng 
đại trà vắcxin Covid-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển 


kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, 


390 


Photokhoahoc@gmail.co 


cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể 
chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, 
hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên 
kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, 
các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong nông 
nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là 
những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh 
tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế, huy động, phân bể, sử đụng có 
hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh 
tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
nhất là pháp luật về sở hữu trí tuệ và giải quyết các 
tranh chấp dân sự; khắc phục những điểm nghẽn cần trỏ 
sự phát triển của đất nước. .\ 

- Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; 
tăng cường tiểm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân 
đội nhân đân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, 
tình nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chúng, bình 
chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiến đề vững 
chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tính nhuệ, hiện 
đại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc 


+ ” ^^ ` _ _ + ? 
lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, 


- Zalo: 0912 447 854 


vòng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát 
triển đất nước. 

- Khơi đậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức 
mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể 
phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực 
hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an 
ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý 
phát triển xã hội, thực biện tiến bộ, công bằng xã hội, 
nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của 
con người Việt Nam. 

- Hoàn thiện đồng bệ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính 
sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
quyền làm chủ của nhân đân; đồng thời tăng cường pháp 
chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tỉnh 
thân “thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp 
luật, kỷ cương và thực hành đân chủ xã hội chủ nghĩa của 
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyển, Mặt trận Tổ quốc và tổ 
chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đẳng viên; tăng 
cường đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Quản lý chặt chế, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài 
nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực 
triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ba đột phá chiến lược cũng đã được Đại hội chỉ ra: Một 
là, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể 
chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 


392 


Photokhoahoc@gmail.c 


chủ nghĩa, Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, 
hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bệ, có chất 
lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, 
chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận 
lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần linh tế, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng 
có hiệu quả mợi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, 
tài chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyển hợp lý, biệu 
quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát 
quyền lực bằng hệ thống pháp luật. Hai là, phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, 
ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, 
quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo 
bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất 
lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử 
dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển 
giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo; khơi đậy khát vọng phát triển đất nước 
phên vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh 
con người Việt Nam, tỉnh thần đoàn kết, tự hào dân tộc 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba là, xây 
dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về 
kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình 
trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi 
khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn 
thông, bạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước 


phát triển kinh tế số, xã hội số. 


m - Zalo: 0912 447 854 


8. Thành tựu, kinh nghiệm của công cuộc đổi mới 


Công cuộc đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, 
là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để; là sự 
nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đẳng, toàn dân vì mục 
tiêu “đân giàu, nước mạnh, đân chủ, công bằng, văn minh”. 
Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lần, có ý nghĩa 
lịch sử. Đồng thời cũng còn nhiều vấn để lớn, phức tạp, 
_ nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc 
phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 


aä) Thành tựu 


Thành tựu nổi bật trước hết là về phát triển kinh tế. 
Năm 1986, khi bắt đầu đổi mới, Đảng đã xác định nhiệm 
vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đẳng là then 
chốt. Đổi mới tư duy lý luận, trước hết là tư đuy kinh tế, 
từ đó đối mới cơ chế, chính sách về kinh tế để chuyển dần 
từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, hành chính, bao 
cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
hành theo cơ chế thị trường, có sự quân lý của Nhà nước, 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhờ vậy, kinh tế giảm 
bót khó khăn, từng bước phát triển. Năm 1996, chấm dứt 
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Năm 2008, ra khỏi tình 
trạng nước nghèo, kém phát triển, trô thành quốc gia có 
thu nhập trung bình. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập lanh tế quốc tế ngày càng mang lại hiệu 
quả. Đại hội XIII nêu rõ: “Nến kính tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô 


J94 


Photokhoahoc@gmail.co 


ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ 
bản được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng duy trì Ô mức khá 
cao; quy mô và tiềm lực nên kinh tế tăng lên, chất lượng 
tăng trưởng được cải thiện. 

Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ hơn, Hệ thống pháp luật, 
cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện phù hợp với 
yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại và hội 
nhập quốc tế. Các yếu tố thị trường và các loại thị trường 
từng bước phát triển đồng bộ, gắn với thị trường khu vực 
và thế giới. Nhiều rào cần tham gia thị trường được đố bỏ; 
môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ rệt, khởi 
nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khá sôi động. 
Doanh nghiệp nhà nước từng bước được sắp xếp, tổ chức 
lại có hiệu quả hơn; kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định 
là một động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế tập 
thể từng bước đối mới gắn với cơ chế thị trường; kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, là bộ phận quan 
trọng của nền kinh tế nước ta”, 

Trong nhiệm kỳ khóa XHI, những năm 2016 - 2019, 
phát triển kinh tế có những thuận lợi. “Mặc dò năm cuối 
nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ nghiêm 


trọng lên tiếp xây ra ở các tỉnh miền Trung đã tác động 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIH, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, 
t.1, tr.58-60. 


395 


ì- Zalo: 0912 44/7 854 


nặng nề tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng 
tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 
vẫn đạt khoảng 6%/năm (riêng năm 2020 tăng trưởng 
GDP vẫn đạt 2,91%, là mức tăng trưởng thuộc nhóm cao 
nhất thế giới). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân 
đầu người tăng lên (năm 2020, GDP đạt 271,9 tỉ USD và 
thu nhập bình quân đầu người đạt 2.779 USD), Chất 
- lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng 
từ 4,3⁄4/năm giai đoạn 2011 - 2015 lên khoảng 69⁄4/năm 
gìa1 đoạn 2016 - 2020'”'. 

Một thành tựu rất quan trọng của công cuộc đổi mới là 
“Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được 
đổi mới và có bước phát triển”?. Chiến lược phát triển khoa 
học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đã được đề ra từ 
năm 1996 nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa dất nước. Chiến lược đó không ngừng 
được bổ sung và phát triển, thúc đẩy phát triển kinh tế trì 
thức, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguần nhân lực chất 
lượng cao, tiếp cận và làm chủ khoa bọc - công nghệ tiên 
tiến, trong quá trình hội nhập quốc tế. 

“Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo được tích cực triển khai, bước đầu có hiệu quả, 
Mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục được mổ rộng 


^?”3 


về quy mê”. Chú trọng đổi mới chương trình, sách giáo 


1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI, Sảa, t.Ì, tr.60-61, 62. 


396 


Photokhoahoc@gmail.c 


khoa giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp giảng dạy 
và học tập. Quân lý, quản trị đại học có bước đổi mới, chất, 
lượng giáo dục đại học từng bước được nâng lên. Giáo dục 
nghề nghiệp có nhiều chuyển biến. Coi trọng đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bệ quản lý. Chị đầu tư cho 
giáo đục và xã hội hóa giáo dục được tăng cường. Cơ chế tự 
chủ, cơ chế cung ứng dịch vụ công trong giáo dục và đào 
tạo được thể chế hóa và đạt kết quả bước đầu. Hợp tấc 
quốc tế về giáo dục và đào tạo được mở rộng. Nhân lực 
chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng. 

“Khoa học và công nghệ từng bước khẳng định vai trò 
động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiểm lực khoa 
học và công nghệ của đất nước dược tăng cường”. Khoa 
học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã đóng góp 
tích cực hơn trong nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả 
tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quốc 
phòng, an nình và trật tự an toàn xã hội. Khoa học xã hội 
và nhân văn, khoa học lý luận chính trị góp phần tích cực 
cung cấp luận cứ cho việc xây đựng đường lối, chính sách, 
bảo vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đẳng, xây dựng, 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người Việt Nam và 


bảo vệ Tổ quốc. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIH, Sdd, t., tr.63. 


497 


- Zalo: 0912 447 854 


Thành tựu về văn hóa, xã hội: “Phát triển văn hóa, xã 
hội, con người đạt nhiều kết quả quan trọng”'. Xây dựng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được Đảng 
chủ trương từ năm 1998; quan điểm đó không ngừng được 
bổ sung, phát triển. Thực tiễn đối mới cho thấy, nhận thức 
về văn hóa, xã hội, con người ngày càng toàn diện, sâu sắc 
hơn. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa 
được kế thừa, bảo tổn và phát huy. Văn hóa trong chính 
trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy 
hiệu quả tích cực. Văn hóa gắn liễn với xây dựng con 
người. “Phát triển toàn diện con người Việt Nam đang 
từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội”, xây dựng cái tốt, cải thiện, đồng thời 
phê phán, đấu tranh chống cái xấu, cái ác, cái lạc hậu. 

Quá trình đổi mới đã từng bước hoàn thiện đồng bộ và 
thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách dân 
tộc, tôn giáo; phát triển thị trường lao động, hướng tới xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tiệm cận 
các tiêu chuẩn quốc tế. Bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, 
quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân thực 
hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với người có công, 
tiếp tục cải thiện chính sách tiển lương, mở rộng bảo hiểm 
xã hội, tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Đời sống nhân 
dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo 


1, 2. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thú XI, Sảa, t. 1, tr.64, 65. 


398 


Photokhoahoc@gmail.co 


đa chiều còn dưới 3%, hoàn thành các mục tiêu phát triển 
Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. 

Một thành tựu đặc biệt quan trọng mà Đại hội cũng 
chỉ ra, đó là: “Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an 
ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành 
tựu nổi bật”! Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt 
đối, trực tiếp về mọi mặt của Đẳng, sự quản lý tập 
trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an 
ninh và lực lượng võ trang. Xây dựng Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước biện đại; một số quân chủng, bình 
chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đấp Ứng ngày 
càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi 
ích quốc gia, đân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân 
và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an mình, trật tự, an 
toàn xã hội. Kết hợp có hiệu quả quốc phòng, an nình 
với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Đã ban 
hành và triển khai đồng bộ các chiến lược quan trọng, 
như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, 
Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIH, Sdd, t. 1, tr.67. 


- Zalo: 0912 447 854 


Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Chiến lược bảo 
vệ Tổ quốc trên không gian mạng, v.v.”), 

“Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mỗ 
rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ẩn định 
và bền vững với các đối tác”?. Chủ động tham gia xây dựng 
các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương 
khu vực và toàn cầu; xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với 
các nước láng giểng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, 
đốt tác toàn diện và đối tác khác. 

Rhi tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng đã kết hợp 
ngay từ đầu đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị. 
Hệ thống chính trị không ngừng được xây dựng củng cố 
vững mạnh. “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được 
củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát 


123 v ˆ ~ ~“ ` Z ` mu ^ ˆ ˆ+ Km 
. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đổi mới 


huy 
nội dung và phương thức hoạt động. Tôn trọng, bảo đầm 
quyền con người, quyển và nghĩa vụ công dân theo Hiến 
pháp năm 2013, gắn quyển công dân với nghĩa vụ, trách 
nhiệm công dân đối với xã hội. Chú trọng dân chủ trực 
tiếp và dân chủ đại điện, nhất là ở cơ sở. “Xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, tổ 
chức bộ máy nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động 
hiệu lực và hiệu quả hơn; bảo đâm thực hiện đồng bộ, các 


quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. “Công tác xây 


1,2, 3, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIH, Sảdad, t.T, tr.68-69, 69, 70, 71. 


400 


Photokhoahoc@gmail. 


dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị dược đẩy 
mạnh toàn điện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt”. 
Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng, về đạo 
đức, về tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 
luật đảng được chỉ đạo tập trung, quyết liệt, toàn điện, 
đồng bộ, có nhiều đổi mới, có hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục 
đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. 

Có được những thành tựu to lớn về kình tế, giáo đục, 
đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội, chính trị, 
quốc phòng, an nình, đối ngoại là kết quả của quá trình 
phấn đấu hên tục, bển bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, qua nhiều nhiệm kỳ đại hội; là sự lãnh đạo, chỉ dạo 
đúng đắn, có hiệu quả của Trung ương Đảng, sự quản lý, 
điểêu hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyển các 
cấp; sự tham gia tích cực của Mặt trận và các tổ chức chính 
trị - xã hội; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. 

Cần nhấn mạnh, việc xử lý các mối quan hệ lớn bảo 
đảm cho đổi mới phát triển mang lại nhiều thành bu to 
lớn. Các quan hệ lớn mà Đại hội XHI chỉ ra, đó là: “Giữa 
ẩn định, đổi mới và phát triển; giữa đối mới kinh tế và đổi 
mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và 
bảo đâm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực 
lượng sẵn xuất và xây dựng, hoàn thiện từng buốc quan 


1. Đẳng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIH, Sảo, t. 1, tr.73. 


401 


- Zalo: 0912 447 854 


hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và 
xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, 
thực hiện tiển bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; 
giữa xây dụng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đẳng 
lãnh dạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; và đặc 
biệt, mối quan hệ mới được bổ sung lần này là mối quan 
hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo 
đảm kỷ cương xã hội", Những mối quan hệ lớn phản ánh 
những quy luật mang tính biện chứng, những vấn đề lý 
luận cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng. 

“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đô, tiểm lực, vị 
thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đó là sự khái quát 
cao những thành tựu của đất nước qua 35 năm đổi mới 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 


b) Hạn chế 


Hoàn thiện thể chế; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ 
cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa cồn 
chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản về mô hình tăng 
trưởng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế chưa cao. Đổi mới giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ chưa thực sự trổ thành động lực 
then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực 


' 1, 3 Đăng Cộng sản Việt Nam: Văn biện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI], Sđá, t.L txr.39, 2B. 


402 


văn hóa, xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao. 
Quần lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, khả năng thích 
ứng với biến đổi khí bậu còn bất cập. Các lĩnh vực quốc 
phòng, an nính, đối ngoại còn một số mặt hạn chế. Sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ 
nghĩa có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đây đủ. 
Xây dựng Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa có mặt 
chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và 
quản lý đất nước trong tình hình mới. Công tác xây dựng, 


chỉnh đốn Đảng còn một số hạn chế. 


e) Những hạn chế, khuyết điểm trên đây có cả nguyên 
nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó 


nguyên nhân chủ quan là chủ yếu 


Về khách quan: Đổi mới là một sự nghiệp to lớn, toàn 
điện, lâu đài, rất khó khăn, phức tạp, chưa có tiền lệ trong 
lịch sử. Tình bình thế giới và khu vực có những mặt tác 
động không thuận lợi; sự chống phá quyết liệt của các thế 
lực thù địch, phần động và cơ hội chính trị. 

Về chủ quan: Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn chưa được quan tâm đúng mức, đổi mới tư duy lý 
luận chưa kiên quyết, mạnh mẽ, có mặt còn lạc hậu, hạn 
chế so với chuyển biến nhanh của thực tiễn. Dự báo tình 
hình chậm và thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến chất 
lượng các quyết sách, chủ trương, đường lối của Đảng. 
Nhận thức và giải quyết tám mối quan hệ lớn còn hạn chế. 


Đổi mới thiếu đồng bộ, lúng túng trên một số lĩnh vực. 


403 


Nhận thức, phương pháp và cách thức chỉ đạo tổ 
chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của 
Đăng và chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều 
hạn chế, Quyển hạn và chế độ trách nhiệm, nhất là 
quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu không 
được quy định rõ ràng; thiếu cơ chế để kiểm soát quyền 
lực. Nhiều chủ trương, nghị quyết đúng không được tích 
cực triển khai thực hiện, kết quả đạt thấp. Một số chính 
sách không phù hợp với thực tiễn, chậm được sửa đổi, 
bổ sung. 

Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đẳng viên, 
nhất là cần bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa được coi trọng 
thường xuyên, đúng mức, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng 
được yêu cầu, chưa tạo được sự thống nhất cao về nhận 
thức tư tưởng, ý chí và bành động trong Đẳng trước 
những diễn biến phức tạp của tình hình. Đánh giá, sử 
dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa quan tâm 
đến việc xây dựng cơ chế, chính sách để trọng dụng người 
có đức, có tài. 

d) Một số bài học kinh nghiệm 

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đẳng phải được 
triển khai quyết Hệt, toàn điện, đồng bộ, thường xuyên cả 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên 


định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lêânin, tự tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, 


404 


Photokhoahoc@gmail.co 


cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng 
cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính tị; 
thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường 
xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đẳng. Xây dựng 
Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh 
toàn điện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyển lực; 
kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cần 
bệ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập (rung xây 
dựng đội ngũ cần bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược 
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; 
cần bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương 
theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, 
nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương. 

Hai là, trong mọi công việc của Đáng và Nhà nước, 
phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan 
điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương 
châm “đân biết, dân bàn, đân làm, dân kiểm tra, đân giám 
sát, đân thụ bưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể 
của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi 
chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, 
nguyện vọng, quyển và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, 


dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm 


405 


Zalo: 0912 44/7 854 


no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; củng cố và tăng 
cường niềm tin của nhân đân đối với Đẳng, Nhà nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức 
thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, 
hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có 
bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và 
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; kịp thời tháo gỗ 
các điểm nghẽn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn 
Hền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính 
trị, phát huy đân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi 
trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; thực hiện 
tốt sự phối, kết hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; 
coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; tạo đột phá để 
phát triển. 

Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế 
phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế 
thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính 
trị, văn hóa, xã hội; giữa tuân theo các quy luật thị trưởng 
và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa tăng trưởng 
kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các 
vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát 
triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an nĩnh; 
giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế; thực sự coi 
trọng, phát huy hiệu quả vai trò động lực của con người, 
văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong 
phát triển đất nước. 


406 


Photokhoahoc@sgmail.c 


Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bất, dự báo đúng 
tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì 
đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyển, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trưởng 
hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế toàn điện và sâu rộng trên cơ SỞ giữ 
vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xử lý đúng đấn, linh 
hoạt, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các niiớc 
láng giểng, đánh giá đúng xu thế, nắm bất trúng thời cơ. 
Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết 
hợp với sức mạnh của thời đại; khai thác, sử dụng có hiệu 
quả mọi nguồn lực đấp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Những bài học được tổng kết có rất nhiều điểm phát 
triển mới về lý luận và thực tiễn đổi mới của Việt Nam. 
Cân phải vận dụng và phát huy tốt nhất trong thời kỳ 
phát triển mới của đất nước. Phấn đấu đến năm 2025, 
Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo 
hướng hiện đại, vượt qua raức thu nhập trung bình thấp; 
đấn năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp 
hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trỏ 
thành nước phát triển, thu nhập cao. 


€. CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Khái quát quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
cả nước và quá trình tìm con đường đổi mới đất nước? 


- Zalo: 0912 447 854 


2. Nội dung đường lối đổi mới toàn điện của Đại hội VI 
của Đảng (12/1986) và quá trình thực hiện? 

3. Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã bội (năm 1991 và bổ sung, 
phát triển năm 9011)? 

4. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi 
mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
quốc tế? 

9. Thành tựu, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm lãnh đạo 
của Đảng trong sự nghiệp đổi mới? 


408 


KẾT LUẬN 


lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi Đẳng ra đời 
đến nay đã trải qua những thời kỳ, giai đoạn lịch sử quan 
trọng, ghi những dấu mốc lịch sử của Đảng, của cách rạng 
và dân tộc Việt Nam. Đó là thời kỳ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh đi tìm con đường cứu nước (1911 - 1920) và 
khẳng định con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người. Thời kỳ 
1920 - 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu 
nước Việt Nam, cùng với các chiến sĩ cách mạng tiển bối 
chuẩn bị những điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức 
để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930, công 
bố Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đăng. Từ năm 1830 
đến năm 1945, Đáng lãnh đạo các phong trào cách mạng 
rộng lớn (1930 - 1931); khôi phục tổ chức (1939 - 1985); 
phong trào đòi dân sinh, dân chủ (1986 - 1939); hoàn chỉnh 
đường lối giải phóng dân tộc, lãnh đạo phong trào đấu 
tranh giành độc lập, giành chính quyền (1939 - 1945), đẫn 


tới thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tầm năm 1945. 


409 


Photokhoahoc@gmail.c m - Zalo. 0912 44/ 854 


Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, Đảng lãnh đạo Nhà nước và trở thành Đảng cầm 
quyền. Đẳng lãnh đạo xây dựng, củng cố, bảo vệ Nhà nước 
đân chủ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng, xây 
dựng chế độ mới, cải thiện đời sống của nhân dân, xây 
dựng đời sống mới, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng 
chiến ở Nam Bộ chống sự xâm lược của thực dân Pháp 
(1945 - 1946). Đẳng đề ra đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, lâu đài, dựa vào sức mình là chính và chỉ đạo 
cuộc kháng chiến toàn quốc từ tháng 12/1946, đánh bại 
các kế hoạch chiến tranh lớn của thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ, đưa đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
(7/5/1954), buộc Pháp ký Hiệp định Gionevd (21/7/1954), 
các nước cam kết tôn trọng các quyển dân tộc cơ bản, độc 
lập, thống nhất, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
Nam, Lào và Campuchia. 

Thực dân Pháp rút hết quân về nước, đế quốc Mỹ thay 
thế thực dân Pháp, chiếm miền Nam Việt Nam (từ vĩ 
tuyến 17 về phía Nam), xây dựng chế độ thực dân kiểu 
mới, thông qua chính quyển tay sai, hòng chia cắt lâu dài 
nước Việt Nam, vi phạm và không thực hiện những điều 
khoản của Hiệp định Gidnevơ về thống nhất nước Việt 
Nam. Trong hoàn cảnh đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân 
miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, quá độ 
đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời Đảng 


chủ động đề ra đường lối lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng ở 


410 


miền Nam, tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Điểm nổi bật của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975 
là Đảng lãnh đạo đồng thời thực hiện hai chiến lược cách 
mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân. Hai chiến lược cách mạng đó có mối 
quan hệ mật thiết và quyết định lẫn nhau nhằm thực hiện 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Với sự toàn thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến địch Hồ Chí 
Minh lịch sử (30/4/1978), đất nước Việt Nam hoàn toàn 
độc lập và thống nhất. Đáng đề ra đường lối cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng lại đất nước sau 30 năm kháng chiến lâu 
dài, gian khổ, đồng thời lại phải tiến hành chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, thực 
hiện nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát 
khỏi chế độ diệt chúng, hồi sinh đất nước, tiếp tục giúp đố 
cách mạng Lào. Những năm 1975 - 1986, Đăng từng bước 
đổi mới tư duy, đối mới cơ chế, chính sách, khảo nghiệm 
thực tiễn để tìm con đường đổi mới đất nước. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V1, Đảng Cộng 
sản Việt Nam (12/1986) đã hoạch định đường lối đổi mới 
toàn điện cả về cơ chế, chính sách kinh tế, hệ thống chính 
trị, các chính sách xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, 


đối ngoại. Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, 


41i 


Photokhoahoc@gmail.c m - Zalo. 0912 447 854 


thách thức cả ở trong nước và tác động quốc tế, kiên định 


con đường xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng chủ 
nghĩa xã hội bằng đường lối đổi mới. Trên cơ sở đổi mới 
tư duy, tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực 
tiễn, Đảng đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VI 
của Đảng (6/1991). Cương lĩnh được bổ sung, phát triển 
năm 2011 tại Đại hội XI của Đẳng. Thực hiện công cuộc 
đổi mới, vừa bổ sung, phát triển đường lối đổi mới và 
Cương lĩnh, vừa chú trọng những chủ trương, chính sách 
lớn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị và Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân đân; để ra và thực hiện Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội, các chính sách xã hội, xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc đân tộc; xây dựng và thực 
hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thế trận quốc phòng toàn 
dân và an ninh nhân dân; thực hiện chính sách đối ngoại 
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương 
hóa, đa dạng hóa các quan hệ, Việt Nam là bạn, đối tác 
tìn cây và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng thế 
giới, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, Thành công của 
công cuộc đổi mới làm cho thế và lực của đất nước tăng 
lên, khẳng định con đường phát triển đúng đấn của dân 
tộc Việt Nam. 


412 


Photokhoahoc@gmail.c | 


Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay đã 
lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn 
thể dân tộc Việt Nam tiến hành sự nghiệp đấu tranh cách 
mạng lâu dài đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để có 
được cơ để và vị thế như ngày nay. Thành tựu của cách 
mạng vô cùng phong phú, toàn điện và vẻ vang phản ánh 
quy luật vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam do 
Đăng lãnh đạo. 

Những thẳng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam: 

Một là, thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, thành lập Nhà nuốc Việt Nam Tân chủ Cộng hòa. 

Thắng lợi đó đã đánh đổ chế độ thuộc địa của thực 
đân Pháp và phátxít Nhật, xóa bỏ chế độ phong kiến 
hàng nghìn năm, giành quyền độc lập, tự do cho dân Lộc, 
xây dựng nền cộng hòa dân chủ, chế độ dân chủ nhân 
đân đầu tiên ở Việt Nam, tạo tiền đề để phát triển đất 
nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Một kỷ nguyên 
mới của lịch sử dân tộc được mở ra, ký nguyên dân tộc 
dược độc lập, nhân đân được tự do, được làm chủ đất 
nước và xã hội, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh 
phúc, thực hiện các quyển cơ bản của con người. Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc đánh đổ ách cai trị của thực đân, phátxít, 
giành đệc lập, đồng thời cũng là cuộc cách mạng dân chủ 
do nhân dân tiến hành, đánh đổ chế độ quân chủ phong 
kiến chuyên chế. Cuộc Cách raang Tháng Tám đã kết hợp 


413 


- Zalo: 0912 447 854 


đúng đắn đấu tranh giai cấp với đấu tranh dân tộc, thống 
nhất lợi ích của các giai cấp với lợi ích tối cao của dân tộc, 
kết hợp chặt chế mục tiêu giành độc lập cho dân tộc, 
giành chính quyển về tay nhân đân. Đây là kết quả tổng 
hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 
1ỗ năm sau ngày thành lập Đẳng, từ cao trào Xôviết 
Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đến 
phong trào giải phóng đân tộc 1939 - 194ã, 

Cách mạng Tháng Tám thể hiện sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, của khát vọng độc lập, tự do 
và ý chí tự lực, tự cường, quyết “đem sức ta mà tự giải 
phóng cho ta”! như Thư kêu gọi tổng khỏi nghĩa của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Đó là thắng lợi của đường lối cứu nước, 
sự lãnh đạo đúng đấn, kịp thời của Đảng và lãnh tụ Hề 
Chí Minh, vai trò to lồn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
các tổ chức đảng trong cả nước. Có được những cán bộ, 
đảng viên trung kiên, by sinh, chiến đấu vì giải phóng 
dân tộc, vì cuộc sống của nhân dân là thành công lớn 
trong xây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Cách mạng Tháng Tám thành công là kết quả của 
quá trình Đảng chủ động nắm bắt thời cơ cách mạng, 
phát động và lãnh đạo cao trào cách mạng cứu nước, phát 
triển tổ chức đẳng, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể 


cứu quốc tạo ra thực lực cách mạng, phát triển sức mạnh 


1, Hề Chí Minh: Toàn tập, Sảd. t.3, tr.596. 


414 


Photokhoahoc@gmail.c 


trong nước để khi nhân tố bên ngoài thuận lợi xuất hiện, 
Nhật đầu hàng Đồng minh, Đăng đã chớp thời cơ phát 
động Tổng khởi nghĩa. Triệt để tận dụng thời cơ, đồng 
thời chủ động đẩy lùi nguy cơ: thực dân Pháp quay lại ấp 
đặt sự cai trị như trước ngày 9/3/1945 và quân Đồng 
minh kéo vào giải giáp quân Nhật, có ý đồ phá hoại nền 
độc lập của Việt Nam. Chớp đúng thời cơ và đầy lùi nguy 
eơ là thành công nổi bật của Đảng trong Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945. Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã 
xử lý thành công các mối quan hệ quốc tế với kẻ thù trực 
tiếp, với các nước Đồng mình (Mỹ, Anh, Liên Xô, Trung 
Quốc) với chiến lược rõ ràng và sách lược phò hợp bảo 
đảm cho cách mạng nổ ra và giành thắng lợi. “Chẳng 
những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể 
tự hào, mà giai cấp lao động và những đân tộc bị ấp bức 
nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lân này là lần đầu tiên 
trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa 
thuộc địa, một Đảng mới 1õ tuổi đã lãnh đạo cách mạng 
thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. 

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh biệt để 
giải phóng đân tộc, bão vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước 


đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu 


1. Hỗ Chí Minh: Toàn tập, Sẻd, t.7, tr.25. 


415 


- Zalo: 0912 447 854 


tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, 


dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Thắng lợi của các cuộc kháng chiến trước hết là thắng 
lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự 
chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng. Với đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, lâu đài và đựa vào sức mình là 
chính, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến 
tranh cách mạng, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, kế thừa 
truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, Đảng đã 
phát triển phong phú các hình thức chiến tranh nhân đân, 
phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, kết 
hợp kháng chiến với kiến quốc đã đưa kháng chiến đến 
thắng lợi với chiến địch Điện Biên Phủ lịch sử và ký hết 
Hiệp định Giơnevở, 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng 
lãnh đạo đồng thời thực hiện hai chiến lược cách mạng: 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giương cao hai ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Một đảng thống nhất 
lãnh đạo một nước tạm chia làm hai miền với hai chiến 
lược cách mạng khác nhau là đặc điểra nổi bật của cách 
mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. Cùng với đường lối 
cách mạng, Đảng phải phát triển sáng tạo về phương pháp 
cách mạng; sử dụng bạo lực cách mạng với hai lực lượng: 
lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang 
nhân dân; tiến hành khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, từ 


416 


Photokhoahoc@gmail.c m - Zalo: 0912 44/7 854 


khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng; kết 
hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu 
tranh ngoại giao; kết hợp khởi nghĩa của quần chúng với 
chiến tranh cách mạng, nổi dậy và tiến công, tiến công và 
nổi đậy; đánh địch trên cả ba vùng chiến lược: rừng núi, 
nông thôn đồng bằng và thành thị; đánh địch bằng ba mũi 
giáp công: quân sự, chính trị, binh vận; kết hợp ba thứ 
quân, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính 
quy, kết hợp đánh lớn, đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm 
chủ để tiêu điệt địch, tiêu điệt địch để làm chủ, Nấm vững 
phương châm chiến lược đánh địch lâu dài, đồng thời biết 
tạo thời cơ và nắm vững thời cơ mở những cuộc tiến công 
chiến lược làm thay đổi cục điện chiến tranh, tiến lên thực 
hiện tổng tiến công và nổi dậy đè bẹp quân địch để giành 
thắng lợi cuối cùng. 

Đường lối chính trị, quân sự và phương pháp cách 
mạng đo Đảng đề ra, được thể hiện phong phú trong chiến 
tranh cách mạng “đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cực kỹ to 
lớn” để đánh thắng thế lực đế quốc giàu mạnh nhất, hung 
bạo nhất trong thời đại ngày nay. Thực tiễn chiến tranh 
cách mạng ở Việt Nam chứng minh: “một dân tộc nước 
không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và 
đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đẳng Mác - 
Lênin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đấn, 
giương cao bai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 


hội, lại được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước 


417 


xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân 
tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế 
lực đế quốc xâm lược”. 

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đối mới và từng bước 
đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Sự nghiệp đổi mới là kế thừa những thành tựu và 
kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi 
còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi đất 
nước thống nhất, trải qua nhiều tìm tồi, khảo nghiệm 
sáng kiến của nhân dân, Đáng đã để ra và lãnh đạo 
thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc phò hợp với thực tiễn Việt Nam và bối 
cảnh quốc tế, 

Đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng (tháng 
12/1986) đề ra là bước đổi mới quan trọng về tư duy lý 
luận, nhận thức rõ bơn những luận điểm của C. Mác và 
Ý.I. Lênin về những đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, hiểu rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường 
lối đối mới cũng là kết quả của quá trình tổng kết, tìm tòi, 
khảo nghiệm thực tiễn, từng bước khắc phục lối tư duy 
chủ quan, duy ý chí, giáo điều, nóng vội và thấy rõ sự cần 


thiết phải tôn trọng và hành động theo quy luật khách 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sđa, 
t.87, tr.489. 


418 


Photokhoahoc@gmail.c 


quan, Đường lối đổi mới dựa trên cơ sở sáng kiến, nguyện 
vọng và lợi ích của các tầng lớp nhân dân và do đó trỏ 
thành yêu cầu khách quan, tất yếu của cuộc sống. 

Từ thực tiễn sinh động và hiệu quả thiết thực của quá 
trình đổi mới mà đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước được bổ sung, phát triển. Đường lối đổi 
mới gắn liền với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển hình 
tế - xã hội các chặng đường 10 năm được Đẳng để ra, gắn 
với quá trình cụ thể hóa, thể chế hóa thành những chính 
sách và hệ thống pháp luật. 

Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đã chuyển đổi từ nên 
kinh tế kế hoạch hóa, quản lý hành chính, tập trung, bao 
cấp, nền kinh tế hiện vật sang nền kinh tế hàng hóa, nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đất nước 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1996), đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ra khỏi tình trạng của nước 
nghèo, kém phát triển, trở thành nước có mức thu nhập 
trung bình (2008, phấn đấu sớm trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại. Đồi sống nhân dân không 
ngừng được cải thiện cả về vật chất và tỉnh thân. Chính trị, 
xã hội ổn định và hệ thống chính trị vững mạnh với vai trò 
của Đảng cầm quyển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 


nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quốc 


419 


- Zalo: 0912 447 854 


phòng, an ninh được củng cố vững chắc, giữ vững độc lập, 
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Quan hệ đối ngoại mở rộng, Việt Nam có quan hệ ngoại 
giao với 188 nước trong tổng số 193 nước thành viên Liên 
hợp quốc, quan hệ đối tác chiến lược với 16 nước, tạo môi 
trường hòa bình, hợp tác, phát triển, tích cực, chủ động hội 
nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XH Đảng 
Cộng sản Việt Nam riêu rõ: “Những thành tựu đó tạo tiển 
để, nền tẳng quan trọng đề nước ta tiếp tục đổi mới và phát 
triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối 
đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của 
Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử", 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng 
sản Việt Nam (1/2016) tổng kết 30 năm đổi mới, khẳng 
định những thành tựu, đồng thời thẳng thắn chỉ ra 
những hạn chế, khuyết điểm, nhất là công tác tổng kết 
thực tiễn, nghiên cứu lý luận; kinh tế phát triển chưa 
bền vững, chưa tương xứng với tiểm năng, yêu cầu và 
thực tế nguồn nhân lực được huy động; đổi mới chính trị 
chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế. Bốn nguy cơ mà Hội 
nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 


1/1994) nêu ra vẫn bồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại bội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Sảd, tr.66. 


420 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


nghiên. cứu lý luận và tổng 


kết thực tiến. mà: ' nhệ 
đường di lên chủ: nghĩ Xi 
tỏ hơn. Sáng tổ. hơn về : 
hội ở Việt. Nam với: 8 đặc trưng: xà. Cương lĩnh xây dựng 


ê Š chủ: nghĩa xã hội và con 


1 Việt. N am ngày càng sáng 


mô hình của chủ nghĩa xã 


đất nước: trong thời kỳ quá. độ lên: chủ nghĩa xã hội (bổ 
sung, phát triển, năm: 2019) đã để: ra. Sáng tô hơn về chế 
độ kinh tế, chính. trụ xã: hội, văn: hóa của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội.. Sáng. tổ hơn về những nội dung bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua việc xác lập vị trí 
thống trị của quan: hệ sản: xuất và kiến trúc thượng tầng 
tư bản chủ nghĩa. Kế thừa những thành tựu mà nhân loại 
đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, đặc biệt về khoa 
học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, 
xây dựng nền kinh tế hiện đại. Việt Nam đã và đang kế 
thừa thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp, đặc 
biệt là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai, lần thứ ba và 
nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Đẳng Cộng sẵn Việt Nam với tầm nhìn chiến lược, 
vừa định ra những mục tiêu chiến lược lâu dài khi đất 
nước kết thúc thời kỳ quá đệ xây dựng được về cơ bản 
nến tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc 
thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn bóa phù hợp; vừa 
chú trọng những vấn để bức thiết đang đặt ra để tận 
dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước phát 


421 


triển nhanh và bền vững. Đó là đẩy mạnh hơn nữa công 


nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển 
kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Phát 
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
với những quy luật và yêu cầu cao. Xây dựng nền văn 
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con 
người, nâng cao đời sống nhân đân, thực biện tiến bộ và 
công bằng xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện đường 
lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác 
và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Xây 
dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn 
kết toàn dân tộc, tăng cường mở rộng Mặt trận dân tộc 
thống nhất. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa của nhân đân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây 
dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Từ thực tiễn đổi mới, Đảng đã nhận thức và giải quyết 
tốt các mối quan hệ lớn phần ánh quy luật đối mới và phát 
triển ở Việt Nam: “Đó là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và 
phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa 
tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng 
xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và 
xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sẵn xuất; giữa 
nhà nước và thị trường; giữa tăng (rưởng kinh tế và phát 
triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa 


xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 


432 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/ 854 


nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa Đảng 
lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”'. 

Những bài học lớa về sự lãnh đạo của Đẳng 

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 

Học thuyết cách mạng, khoa học Mác - Lêmm soi sáng 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, giải 
phóng các dân tộc, giải phóng con người thoát khỏi ấp bức, 
bóc lột, bất công để xây dựng một xã hội tốt đẹp vì con 
người, đó là chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan 
niệm giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp là hai cuộc 
giải phóng vĩ đại, quan hệ mật thiết với nhau. Độc lập dân 
tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội là nội dung hàng đầu 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt 
Nam (2/1980) xác định rõ mục tiêu: “Làm cho nước Nam 
được hoàn toàn độc lập”? và “để đi tới xã hội cộng sản”, 
Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn luôn nấm 
vững và kiên định các mục tiêu chiến lược đó. Sau khi 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước ta 


lại phải tiếp tục biến hành 30 năm chiến tranh cách mạng 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI, Sđa, tr.17~-18. 

2.3. Đáng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập, Sảa, 
t.a, tx.2. 


423 


chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
với hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền. Nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội được đặt ra trực tiếp ở miền Bắc từ 
năm 1954 và trên cả nước từ năm 1975. Công cuộc đổi mới 
từ năm 1986 đến nay đang hiện thực hóa những mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hội mà Cương lĩnh của Đảng đã đề ra, vì 
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, 

Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm 
vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến 
lược có quan hệ mật thiết với nhau. Độc lập dân tộc gắn 
hiển với chủ nghĩa xã hội là quy luật phát triển của cách 
mạng Việt Nam, cũng là quy luật dựng nước gắn Hền với 
giữ nước, là lý tưởng cao cả và hiện thực trong thời đại Hồ 
Chí Minh. Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam 
hiện nay là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 

đai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân 
dân và vì nhân dân. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, 
nhân dân là người làm nên lịch sử, là chủ thể của Hịch sử, 
đó là quan điểm cơ bản trong lý luận Mác - Lênin về chủ 
nghĩa duy vật lịch sử, về cách mạng xã hội. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh, cách mạng muốn thành 


424 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


công. thì hối dấy, dân. chúng là : àm \ gốc; có đân thì có tất cả, 


gộ: 


nghĩa là. phải dựa vào. dân, để chức, vận động để nhân 


lạng là công. việc của chính nhân 


dân: hiểu: Tầng. “cách 


r muốn, cách mạng thành công thì 

Eo tuệ gia6 cho dân chúng. SỐ. ï nhiều”'. “Bao nhiêu lợi ích 
đều vì dân: “Bao. nhiều. quyển. hạn đều của đân”. Khi 
Đăng nắm. chính. quyền, thì chính quyền đó là để gánh 
VIỆC chung chó. dân chứ không phải để cai trị dân; “việc gì 
có lợi cho dân phế Mi làm, việc gì hại đến đân phải 
hết sức tránh”? dc _ 

Thực tiễn. ếch? mạng: Việt Nam cho thấy, chính nhân 
dân là người làm: nên: những thắng lợi lịch sử từ Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, hai cuộc kháng chiến và 
công cuộc đổi mới,:xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn bộ 
hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân. Ngoài lợi ích của đân tộc, 
giai cấp và nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Từ 
khi thành lập, Đảng đã xác định, luôn luôn gắn bó với 
nhân dân, từng trải đấu tranh rà trưởng thành. Sức 
mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. 
Nhân dân là người bảo vệ Đảng, giúp đỡ Đảng về mọi mặt 


trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và chính 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđa, 1.2, tr.282. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tận, Sẻa, t.6, tr.232. 
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sda, t.4, tri, 


425 


phong trào cách mạng của nhân dân đã hiện thực bóa mục 
tiêu cách mạng do Đảng đề ra. 

Trong điểu kiện Đẳng cầm quyển, phải phòng ngừa 
nguy cơ sai lầm về đường lối, nguy cơ xa rời quần chúng 
nhân dân và cả nguy cơ suy thoái của một bộ phận cân bộ, 
đảng viên. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bể sung, phát triển năm 
2011) đã nêu rõ, quan hêu, tham nhũng, xa rời nhân dân 
sẽ dẫn đến tốn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất 
nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đẳng. Ở mọi thời 
kỳ cách mạng, nhất là trong điều kiện hiện nay, Đảng đặc 
biệt chú trọng công tác vận động quần chúng nhân đân. 
Thấm nhuần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “dân vận 
khóo thì việc gì cũng thành công”, trong công cuộc đổi 
mới, cùng với bài học lấy dân làm gốc, Đẳng chú trọng 
thực hiện phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiếm tra. Đảng và các cơ quan nhà nước các cấp phải thật 
sự hiểu dân, tin dân, gần đân, bàn bạc với dân và thật sự 
vì dân. 

Ba là, khâng ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, 
đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết quốc tế. 

Đoàn kết là nguyên tắc của Đảng chân chính cách 


mạng, Trong Tuyên ngôn của Đẳng Cộng sản (1848), 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.234. 


426 


C. Mác và Ph. Ángghen đã nêu rõ khẩu hiệu chiến lược: 
Vô sẵn tất cả các nước đoàn kết lại Đầu thế kỷ XX, V.I. 
Lênin và Quốc tế Cộng sản bổ sung: Vô sản toàn thế giới 
và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Đối với dân tộc Việt 
Nam, đoàn kết là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức 
mạnh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hồ Chí 
Minh đặc biệt chú trọng riêu cao ngọn cờ dân tộc, lợi ích 
quốc gia, dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là điểm căn bản và 
nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đoàn kết là sức 
mạnh, đoàn kết là thành công. Người coi giữ gìn đoàn kết 
trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, Người 
cũng là hiện thân của tính thần đoàn kết quốc tế. 

"Nhà sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tập hợp trong 
Mặt trận dân tộc thống nhất do Đăng lãnh đạo, toàn đân 
Việt Nam đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm nên thành 
công của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến 
cứu nước, tranh thủ được sự đoàn kết và ủng hộ của đồng 
chí, bè bạn và nhân dân thế giới, thực hiện thành công sự 
nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ 
vững chấc Tổ quốc. 

Trong công cuộc đổi mới, Đảng nhấn mạnh chiến lược 
đại đoàn kết dân tộc, lấy mục tiêu chung của lợi ích quốc 
gia, dân tộc làm điểm tương đồng, tôn trọng lợi ích của các 
tầng lớp, giai cấp không trái với lợi ích chung. Đại đoàn 
kết dân tộc, luôn luôn gắn liển với phát huy và hoàn thiện 


dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyển làm chủ của 


427 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


nhân dân, tôn trọng quyển con người, quyển và trách 
nhiệm công dân. Trong lịch sử, Đăng đã chú trọng xây 
dựng các tổ chức Mặt trận, các đoàn thể để đoàn kết toàn 
đân, tăng cường xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt nhất đoàn kết 
mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tạo sự đồng thuận xã hội. 

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời 
đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế: 

Chủ nghĩa Mác - Lênin mang bản chất quốc tế, cách 
mạng của giai cấp vô sản, không chỉ giải phóng giai cấp 
lao động trong một nước mà giải phóng toàn nhân loại. 
Đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau giữa các cuộc cách mạng và 
nhân đân các nước là yêu cầu khách quan tất yếu. Trong 
thế giới hiện đại, nhiều vấn đề không thể giải quyết trong 
phạm vị một nước mà cần đến sự hợp tác quốc tế. Hồ Chí 
Minh là lãnh tụ dân tộc, lãnh tụ của Đẳng đồng thời là 
chiến sĩ quốc tế. Người thấy rõ sự cần thiết phải kết hợp 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; “Nhưng muốn 
người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình 
đã”'. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã kết hợp 
đúng đắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức 
mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, tạo nên nhân tố 


quyết định thắng lợi. 


1. Hồ Chí Minh: Toàn ¿ập, Sđủ, t.2, tr.320. 


428 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


nhất với SÊn, thân tự lự tụ: cường, Hi vào sức dữnh là 


chính, đồng: thời tranh - đị 1 cao nhất sự ủng hệ, giúp đõ 
của Liên Xô, Trung: Quốc, -các nước xã hội chủ nghĩa và 
bạn bè quốc tế. “Trong: xây 'dựng chủ nghĩa xã hội, Đăng 
huy động cao nhất nguồn: lực trong nước đồng thời tranh 
thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài bao 
gầm cả viện trợ, cho:vay và đầu tư trực tiếp. Tích cực, chủ 
động hợp tác với các nước, hội nhập quốc tế, tạo ca thế và 
lực để phát triển đất nước. Với đường lối đối ngoại độc lập, 
tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương 
hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam là bạn, là đối tác tìn 
cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, 
đã tạo được sự hội nhập thành công, đồng thời vẫn giữ 
vững độc lập, tự chủ và con đường phát triển của đất nước, 
Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đẳng là nhân tố 
hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đặc biệt 
chú trọng xây dựng Đảng Cộng sản - đội tiền phong của 
giai cấp vô sản. Đẳng Cộng sản phải được trang bị lý luận 
tiển phong, khoa học, có cương lĩnh chính trị rõ ràng, được 
tổ chức theo những nguyên tắc cơ bản và với ký luật chặt 


429 


chẽ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, cách mạng trước 
hết phải có đảng cách mạng để tổ chức phong trào cách 
mạng của quần chúng, Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt, 
Đảng không có chủ nghĩa (ý luận) cũng giống như người 
không có trí khôn. Đảng phải hoàn thành sứ mệnh giải 
phóng dân tộc, xây dựng đất nước vì hạnh phúc của nhân 


dân. Người nhấn mạnh, Đảng và từng cán bộ, đảng viên 


phải thấm nhuần đạo đức cách mạng. Năm 1927, Nguyễn ˆ 


Ái Quốc - Hồ Chí Minh để ra 23 điều về tư cách người cách 
mệnh. Năm 1947, Người đề ra 12 điều về tư cách của một 
Đẳng chân chính cách mạng. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đẳng luôn luôn 
chú trọng xây dựng Đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. Không ngừng phát triển, bổ 
sung Cương lĩnh chính trị, đường lối nắm vững và kiên 
định mục tiên, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. 
Khẳng định tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ 
bản của Đăng, đồng thời chú trọng các nguyên tắc đoàn 
kết, thống nhất trong Đẳng; tự phê bình và phê bình; gắn 
bó mật thiết với nhân dân và nguyên tắc của chủ nghĩa 
quốc tế vô sản. Chú trọng công tác cần bộ, coi cần bộ là cái 
gốc của mọi công việc. Rèn luyện đạo đức cách mạng là nội 
dung cơ bản trong xây dựng Đảng. Không ngừng đổi mới 
phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả 


430 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 447 854 


lãnh đạo. Đẳng lãnh đạo bằng đường lối và những quyết 
sách đúng đắn, thông qua hệ thống tổ chức đảng và các tế 
chức trong hệ thống chính trị; thông qua đội ngũ cân bộ, 
đẳng viên trên tất cả các lĩnh vực nhằm biện thực hóa 
đường lối của Đảng. Chú trọng nghiên cứu lý luận, tổng 
kết thực tiễn và không ngừng làm rõ những vấn để đặt ra 
trong khoa học lãnh đạo quản lý. 

Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo của Đảng cầm 
quyền, Đảng không ngừng đổi mới, tự chỉnh đốn; phòng 
ngừa, đẩy lòi nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa 
dân và cả nguy cơ suy thoái, biến chất của một bộ phận 


cán bộ, đẳng viên, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 


“Trung ương Đáng khóa XỈI (10/2016) đã ban hành Nghị 


quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đẳng; ngăn 
chặn, đẩy lòi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự điễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XIH gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa XI (10/2017) về sắp xếp tổ chức 
bệ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết Trung ương 7 
khóa XTI (5/2018) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất 
là cấp chiến lược, thật sự làm cho Đảng vững mạnh, tiếp 
tạc hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo xã hội và Nhà nước, đưa 


đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới. 


481 


Đăng không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh 
chính trị phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ 
sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nổi bật 
những truyền thống vẻ vang của Đẳng Cộng sản 
Việt Nam. | 

Đó là truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất 


của Đảng vì lý tưởng cách mạng cao cả, vì nước, vì dân, với 


sự hy sinh anh đũng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, 
đảng viên kiên trung của Đẳng. Truyền thống đoàn kết, 
thống nhất trong Đảng, thống nhất nhận thức, ý chí và 
hành động. Truyền thống tự phê bình, phê bình nghiêm 
túc và quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế, 
yếu kém. Truyền thống gắn bó mật thiết với giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc. Truyển thống 
rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao bản lĩnh tự vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức. Truyền thống của chủ 
nghĩa quốc tế trong sáng. 

Lịch sử Đăng Cộng sản Việt Nam tôn vinh sự hy sinh 
anh đũng của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong toàn 
Đẳng, của đồng bào cá nước trong suốt chiều dài lịch sử 
đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo 
tiêu biểu của Đảng đã anh đũng hy sinh như: Trân Phú, 
Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Châu Văn 
Liêm, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, 
Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai, 


432 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


Nguyễn Hữu Tiến, Phùng Chí Kiên, Tê Hiệu, Hoàng Văn 
Thụ, Hoàng Đình Giong và nhiều đồng chí khác. Rất 
nhiều tấm gương hy sinh của chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi 
vì lý tưởng và con đường cách mạng của Đảng và dân tộc 
như: Lý Tự Trọng, Nguyễn Hoàng Tôn, Kim Đồng (Nông 
Văn Đần), Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Lê Bình, Mạc Thị 
Bưởi, Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi, Vừ A Dính, Cù Chính 
Lan, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn 
Văn Trỗi Nguyễn Viết Xuân, Bùi Ngọc Dương, Lê Thị 
Riêng, Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Quách Thị 
Trang, Nguyễn Phan Vinh, Lê Thị Hồng Gấm, Ed Pa Kơ 
Lơng, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Xuân 
Thiểu, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Lê Đình 
Chinh, Hoàng Thị Hồng Chiêm và nhiều tấm gương kiên 
cường khác. 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIH của 
Đảng khẳng định: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dụng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về 
đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường ởi lên 
chủ nghĩa xã bội ổ nước ta ngày càng được hoàn thiện và 
từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã dạt dược 
những thành tựu to lồn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển 
mạnh mế, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. 
Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất 


nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiểm lực, vị thế và uy 


tín 


quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản 


phẩm kết tỉnh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá 


trình nễ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ 


+ 
của 


toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp bục khẳng 


định con đường ởi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là 


đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn 


Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi 


mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của 


Đảng là nhân tế hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của 


cách mạng Việt Nam”. 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 


quốc lần thứ XHII, Sửa, t.T, tr.25-26. 


434 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


n 7 KHẢO CHỦ YẾU 


t Hồ. Chí Minh: Toàn tập 1õ tập, Nxb. Chính trị quốc 
_ gia, Hà Nội, 2011. 


Đẳng. Gộng sản. Việt, Nam. Văn kiện Đẳng toàn tập, 


69 tập, Ngb, 4 Chính trị quốc gìa, Hà Nội, 1995-2016. 
` Đảng. Cộng. sản Việt Ì Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
`. toàn quốc lầm thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 


2011.- : 

Đẳng. Cộng. sản › Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần. thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2016.  -—- | 

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIH, tập I, I1, Nxb. Chính trị quốc 
gìa Sự thật, Hà Nội, 2021. 

Đăng Cộng sản Việt Nam: 80 năm xây dựng và phát 
triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010. 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung 
ương, Ban Chỉ đạo tổng kết: Báo cáo tổng kết một số 
vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015. 


8. Archymedes LLA. Patl: Why Vietaam? (Tại sao Việt 
Nam), Nxb. Đà Nẵng, 1995. 
9. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: 
Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 - thắng lợi 
và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000. MÙC LUO 
10. Bộ Ngoại giao: Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, : 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002. 
11. Bộ Ngoại giao: Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán 


Paris về Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, l2 
AN _ Lồi giới thiệu 7 
12. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Tạch sử Đăng Cộng _ : Chương nhập môn 
sân Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. _ ĐI TƯỜNG, CHƯC NÀNG, NHIỆM VỤ, 
13. Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh: Hồ Chí TỤ BI AT HỆ NỆT? HO VN TIỀN DỤU, 
: „vớ ' CN: _ HỌC TẠP LỊCH SỬ ĐĂANG CỘNG SÀN VIET NAM xEÌ8 
Minh tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006. Ẻ ï 
14. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch ác tượng SE niêg cứu của môn học Lịch sử Đảng 
ni Si, : S2 SỐ ` z . Cộng san Việt Nam 13 
sử Đảng: lặch sử Đảng Cộng sẵn Việt Nam, tập Ì : 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2018. 1Í- Chức năng, bu vụ của môn học Lịch sử Đảng 
15. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình | Ji Quà non li 
quc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng ĐT THOHE EBiTP ME bi ch A091 PẸP ERPP/S0CFVEPD AE 
Hê Chí Minh: Giáo trình lịch sử Đẳng Cộng sản Việt TIENG GDP GA Vi V0 TP 
Nam (tái bản có sửa chữa, bổ sung), Nxb. Chính trị {V- Mục đích, yêu cầu của môn học Lách sử Đẳng Cộng 
quốc gia, Hà Nội, 2018. ` E71 0P" sc 
16. Robert S. MeNamara: Nhìn lại quá khú - tấn thảm : Ề : : Chương 4 _ 
kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb. Chính trị TĐÌNG CÔNG ĐẠN VIỆT NỀN hội ĐI VÀ, 
`. An SN : LÀNH ĐẠO ĐÀU TRANH GIANH CHINH QUYEN 
quốc gia, kia Nội, 2006. (1930 - 1945) ấp 
Â. lục tiêu đỗ 
B. Nội dụng ä6 
436 437 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


I- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh 


H- Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công 


chính trị đầu tiên của Đẳng (tháng 2/1930) 36 nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (từ 
ÍI- Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền năm 1986 đện nay) 460 
(1980 - 1945) 79 C.. Câu hỏi ôn tập 407 
C. Câu hỏi ôn tập 125 Kết luận 409 
Chương2 ` : TÀI LIỆU THAM KHẢO CHỦ YẾU 435 
ĐÁNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHÔNG NGOẠI XÂM, HOÀN THÀNH 
GIẢI PHÓNG DẦN TỘC, THỐNG NHẬT ĐÂT NƯỚC 
(1945 - 1975) 197 
A. Mục tiêu 127 
B. Nội dụng 128 
ï. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyển cách 
mạng, kháng chiến chống thực đân Pháp xâm lược 
(1945 - 1954) 128 
H- Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn Bắc 
và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1875) 180 
C. Câu hỏi ôn tập 235 
Chương 3 
ĐẲNG LÃNH ĐẠO CÁ NƯỚC 
QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 
(TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY) 857 
Á. ục tiêu 287 
B. Nội dung 238 
Ì~ Lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc (187ã - 1986) 238 
438 439 


Photokhoahoc@gmail.com - Zalo: 0912 44/7 854 


"“  óŨÚŨ,.—_——T.ợỢợNNNRNR.M 


NHÀ XUẤT BÁN DHÍNH TRỊ QUỐC BIA SỰ THẬT, Số 6/88 Duy Tân, bầu 6iấy, Hà Nội 
DT: 080.9221, FaX: (J80.u0222, Email: suthat@nxhctqg.vn, Website: www.nxietg.vn 
Sách điện tử: www.stbo0k(.vn, www.thuvien0050.VI 


TÌM DỤC SÁCH bỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC 61A SỰ THẬT 


Bộ giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn 
gồm 10 cuốn: 


* GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 

(Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính tr|) 
* GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

(Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

(Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trì) 
* GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

(Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị) 
* GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NA c322ssom=--Kn 


#emesessemresr' [IV 


IIIIfÍ 


MÃ ĐỊNH DANH Đ.Z 
TỪNG CUỒN SÁCH Giá: 90.000đ 


